Ký giả: T.T TÓ LIÊN 


KY SƯ 
® 
PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM ĐI 


ẤN ĐỘ VÀ TÍCH LAN 


Cuộc Hội nghị Phật giáo Thế giới 
tại Colombo từ ngày 25-5 đến §-6-21950 


PHÁI ĐOÀN PHẬT GÍAO VIỆT NAM ĐI 


ÁN ĐỘ 


1.— DUYÊN KHỞI 


Ngày 23 tháng 5 năm 1950. Phủ Thủ Hiến Bắc Việt gửi công 
văn đến Hội Phật Giáo, yêu cầu cử lấy một vị Tăng sĩ gia 
nhập Phái đoàn Phật giáo Việt Nam sang Ân Độ. Nguyên văn 
bức thư ấy như sau: 


PHỦ THỦ HIẾN BẮC VIỆT Hà nội, ngày 23-3-1950 
Phòng Xã Hội - Kinh Tế 
Số 3806/XH/KT THỦ HIẾN BẮC VIỆT 


Kính gửi Ông Hội trưởng HỘI VIỆT NAM PHẬT GIÁO 
HÀ NỘI 
Thưa Ông, 

_ Chính phủ sẽ cử một Phải đoàn Phật giáo Việt Nam qua 
An Độ trước tháng 5 năm 1950 này. Trong Phái đoàn sẽ có 
người thông ngôn Anh ngữ và hiệu biết đạo Phật. 

Vậy xin ông lựa chọn một vị Sự có học vấn xứng đáng để 
gia nhập Phái đoàn áy và trả lời ngay tôi biết.Vị sự này sẽ 
khởi hành vào Sài gòn trong thượng tuân tháng tư Dương 
lịch. Lễ đĩ nhiên là Chính phủ chịu hết mọi khoản chỉ phí. 

Kính thư 
NGUYÊN HỮU TRÍ 


Ký giả được xem công văn này trước nhất, liền cho mời 
Ong Viên Quang là Tông thư ký của Hội Việt Nam Phật giáo 


đến bàn việc triệu tập Hội đồng để thảo luận việc quan trọng 
đó. Nhưng đến buổi họp thì ký giả chẳng may vừa bị cảm 
nặng, nhân có Cụ BÙI THIỆN CƠ, Hội trưởng Hội Việt Nam 
Phật giáo đến thăm, bèn dặn với Cụ rằng: “Nếu Hội đồng có 
cử đến tôi, thì nhờ Cụ cô từ chối cho, vì tôi mới bị bệnh, hơn 
nữa còn bận nhiễu công việc”. Sau buổi họp đó, Cụ BÙI 
THIỆN CƠ và Cụ TRÀN VĂN ĐẠI lại đến phòng bệnh cho 
biết rằng: “Hội đồng đã đề cử một vài vị Ti hượng toạ, nhưng 
các Ngài đều viện cớ rằng: Thượng toạ là Hội trưởng Hội 
Tăng Ni Bắc Việt lại là Phó Hội trưởng Hội Việt Nam Phật 
giáo, phải lấy tư cách ấy mà ứng phó với thơ mời của Chính 
phủ để gia nhập Phái đoàn Phật giáo Việt Nam thì đối với cả 
trong Thuyên gia lẫn người ngoài Thiện tín mới được danh 
chính ngôn thuận. Vì thế mà Hội đông Quản trị chúng tôi đã 
ấn định thỉnh Thượng toạ, nếu Thượng toạ lại cô từ chối nữa, 
chẳng hoá ra Phát giáo Việt Nam vô nhân đối với cuộc Hội 
nghị Phật giáo Quốc tế này hay sao?” Ký giả tiếp lời: “Đã 
đành thể, nhưng tôi còn e việc đi đây, không khéo ra thì dính 
vào Chính trị. Chắc các Cụ cũng đã nhận thấy trong gần 20 
năm nay, tôi ra đây theo đuổi công việc chấn hưng Phật giáo, 
chỉ dẫắn thân thẳng tiễn với mục đích thực hiện tôn chỉ tự giác 
giác tha, của Phát Tt ổ là những việc Phật học, việc truyền bả, 
với việc từ thiện, cứu thế, ngoài ra, không nghiêng ngả theo 
một phe đảng chính trị nào, mặc dâu nhiễu khi bị dụ dỗ áp 
bức. Nếu trước đây tôi đã đi theo con đường chính trị hay 
phái đảng, có lẽ tính mệnh tôi không còn đến ngày nay, hay 
có còn sống cũng chẳng còn ở chùa Quán Sứ này nữa. Vả lại 
tôi là người tu theo Tôn chỉ Đại thừa Phật giáo không bao giờ 
được phép ghét bỏ một việc gì về thế gian nếu là việc có ích 
chung cho xã hội. Tôi chỉ có một điều ước mong đừng làm 
cho con đường Phật giáo bị tối tăm, để cho mọi người đã chót 
lầm lỡ đi theo con đường. ấy bị va chạm, vấp ngã, đau đớn, 
rồi biết hồi lại mà quay về với con đường sáng suốt của Phật 
giáo. Nhưng thôi, Hội ta hãy trả lời Ngài Thủ Hiến Bắc Việt 


là cử tôi gia nhập Phái đoàn Phật giáo, còn đi hay không, để 
khi vào Nam Việt được gặp Thủ tướng hoặc Bộ Ngoại giao tôi 
sẽ trình thực rằng Phật giáo không bao giờ dính vào Chính 
trị, nếu cân, tôi chỉ đi theo phạm vì Phật sự. Nếu được (144 
thuận thì tôi sẽ đi, nhược bằng không, thì sẽ trở về”. 

Cách mấy hôm sau tôi khỏi sốt, cùng với cụ Hội trưởng ra 
tiếp kiến Ngài Thủ hiến Bắc Việt để yêu cầu gởi thư trả lời Bộ 
Ngoại giao và xin đề cử ông VÕ ĐÌNH CƯỜNG là một nhân 
viên Hội Phật học HUẾ cùng đi, là vì ông Cường có am hiểu 
Phật pháp và lại nói được tiếng ANH nữa. 

Ngài Thủ hiến thấy tôi nhận lời đi lấy làm vui vẻ; Chúng 
tôi ra về. Cách mấy hôm sau, Phủ Thủ hiến lại gửi bản sao 
bức thư của Ngài đề nghị với Bộ Ngoại giao cử tôi xung phái 
đoàn Phật giáo. Dưới đây là nguyên văn bức thư đó: 


Phủ Thủ Hiến Bắc Việt 


Số 2923/VP/THP Hà nội, ngày 3-4-1950 
Trích yếu 
Phái đoàn Phật giáo THỦ HIẾN BẮC VIỆT 
Đi Ấn Độ Kính gởi Ông Tổng trưởng 
Bộ NGOẠI GIAO 
SÀI GÒN 


Trả lời quý Công văn số 96/MAE/CAB ngày 18-3-1950, 
tôi đề nghị cử Cụ Thượng toạ Tố Liên, phó Hội trưởng Hội 
Việt Nam Phật giáo xung vào Phái đoàn Phật giáo Việt Nam 
qua Án Độ. 

Cụ Thượng toạ Tổ Liên là một vị tu hành, học lực uyên 
thâm, hiểu thấu đạo Phật, rất hoạt bát và là một vị cao cấp 
của Phật giáo, rất có uy tin đối với dân chúng và có thể đại 
diện Phật giáo Việt Nam để đàm đạo với ngoại quốc. 


Thượng toạ TỔ Liên có ngỏ ÿ xin Ông Võ Đình Cường ở 
Hội Phật học Huê, biết nói tiếng Anh, hiệu biết đạo Phát đi 
theo làm thông ngôn, sẽ giúp được nhiễu Việc. 


Ký: NGUYÊN HỮU TRÍ 
Thư này đến độ ngót một tháng mới lại tiếp được thư chính 


thức cử tôi xung Trưởng Phái đoàn Phật Giáo Việt Nam. Dưới 
đây là nguyên văn bức thư đó: 


THỦ HIẾN BÁC VIỆT 
Số 3655/VP/THP Hà nội, ngày 21-4-1950 
THỦ HIẾN BÁC VIỆT 


Kính gửi Thượng toạ TÔ LIÊN 
Phó Hội trưởng Hội Việt Nam Phật Giáo 
73, Phó Quán Sứ - HÀ NỘI 


Thưa Thượng Toạ, 

lôi xin trần trọng báo tin đề Thượng toạ biết, Thủ tướng 
Chính phú Việt Nam đã quyết định cử Thượng toạ làm 
Trưởng Phải đoàn Phật giáo Việt Nam qua An Độ. 

Vậy xin kính mời Thượng toạ quá bộ lại Phú Thủ Hiến để 
tôi được tiêệp chuyện trước khi Thượng toạ khởi hành vào Sài 
Gòn. 

Thừa ủy nhiệm Thủ Hiến Bắc Việt 
Chánh văn phòng 
Ký tên: Không rõ. 


Thế là ký giả ấn định khởi hành ngày 11 tháng 3 năm 
Canh Dần (1-5-50). Hội Việt Nam Phật giáo có sửa tiệc trai 
tiễn hành trước ngày đăng trình một hôm. Đến dự có: TÔ 
TỊNH, chủ sự chùa BÀ Đá với hầu hết các cụ, Thượng toạ 
TĂNG, NI ở Hà Nội cùng nhân viên Ban Quản trị với rất 


đông các Giáo hữu Hội Việt Nam Phật Giáo. Quan cảnh trai 
đường Chùa Quán sứ hôm ây thật là tưng bừng vui vẻ. Cụ 
BUI THIỆN CƠ và Cụ HOANG ĐẠO THĂNG có vịnh thơ 
tiên ký giả như sau này: 

Tăng già gặp được bước ngày nay, 

Cuỡi gió, chìm bằng thẳng cảnh bay, 

Đất Phật có duyên thì mới gặp, 

Cơ trời đã đến phải ra tay. 

Gắn tỉnh thân- thiện bang- giao mới, 

Gắng sức thu-hồi giáo-pháp hay. 

Theo bước Đường- Tăng đời thủa trước, 

Việt Nam Phát Giáo cũng thơm lây. 

BÙI THIỆN CƠ 


KỶ NỆM THƯỢNG TỌA TÓ LIÊN SANG ÁN ĐỘ 
Bề Nam nay mới nấy bông sen, 
Mừng cuộc Tây Du Cụ Tố Liên. 
Ướp lấy mùi sen vườn Thất Bảo, 
Thu về ánh sáng cõi Tam Thiên. 
Móc mưa tô điểm mâu hoa mới, 
Cây có vui chào mặt khách quen. 
Muôn dậm cánh hông chiêu gió thuận, 
Chúc mừng mọi sự được như nguyễn. 


Đường thì TAM TẠNG, Hán TRƯƠNG KHIÊN, 
Nam Việt ngày nay Cụ Tổ Liên, 

Vì việc nước nhà đi phỏng đạo, 

Nhân sang nước Phật để tham thuyễn. 

Mong bôi cỗi gốc nên Tôn Giáo, 


Mừng gặp anh em cõi Phạm Thiên. 
Trân trọng máy lời xin kính tặng, 
Chúc câu Không, Lực, Tịnh, Khinh, An. 
HOÀNG ĐẠO THĂNG 


Bình nhật không bao giờ tôi dám có mộng tương ví với 
Đường Tăng, nhưng nay các cụ đã có câu ví với Thánh Tăng 
thứ nhât của đời Thịnh Đường, cho nên tôi cũng cảm hứng 
vịnh bài Trộm tỷ với Đường Tăng: 

Cùng sang Tây Trúc thỉnh kinh vàng, 

Thánh trước, phàm sau vẫn một đàng, 

Thánh muốn dânTrung soi Đuốc Tuệ, 

Phàm mong đất Viêt cấy hoa Đàm. 

Thánh mang sứ mệnh lên Linh Thứu, 

Phàm vị Tăng Gia tới Phật Tràng, 

Đất Việt đương cơn mưa khói đạn, 

Thánh phù công dụng giúp quê hương. 


2.— TỪ BÁC VÀO NAM 
ĐỀ VẠCH RÕ NHIỆM VỤ 


Ngày 11-5-50. - Hồi mặt trời gần đúng ngọ, Ông THÂM 
HOÀNG TÍN, Thị trưởng Hà nội, ngồi xe trưng quốc kỳ Việt 
Nam đến chùa Quán Sứ đón chúng tôi. Ba ô tô của Chính Phủ 
đồng thời cùng đến để đưa các Cụ Thượng toạ và nhân viên 
Hội Phật Giáo đi tiễn. Tôi cùng Ông THÂM HOÀNG TÍN 
còn đương mãi bàn việc hội Bảo Trợ đồng bào hồi cư, bỗng 
thấy ô tô ngừng bánh tại cửa sân Trường bay Gia Lâm, thì xe 
Ông HOÀNG THÚC ĐÀM, Phó Đồng lý Văn Phòng Phủ 
Thủ Hiến Bắc Việt cũng vừa đến. Sau những lời chào, Ông 
HOÀNG THÚC ĐÀM liền trao tôi một phong bì và nói: Số 
tiền hai nghìn đồng (2000$00) đây là của ngài NGUYÊN 
HỮU TRÍ, Thủ Hiến Bắc Việt tiễn Thượng Toạ. Trước mặt 
mọi người, tôi thấy làm ngần ngại, vì hôm qua Hội Tăng Ni 
Bắc Việt và Hội Việt Nam Phật Giáo với các giáo hữu có tặng 
số tiền khá lớn, tôi đều chối từ không lấy. Bây giờ lại nhận 
món tiền của Ngài Thủ Hiến e có điều gì bất tiện chăng? Đối 
với người đi xa mà ai chẳng cần tiền. Nhưng hãy cân nhắc 
xem nhận có được hợp nghĩa không đã. Ừ, như hôm qua từ là 
phải, vì đã là yếu nhân của hai Hội, thì sự đi về việc đạo có 
ích chung, ngoài số tiền của Chính phủ trợ cấp về lộ phí, còn 
muốn mua sắm kinh sách về làm tài liệu cho Phật Giáo, lẽ có 
nhiên công quỹ của hai Hội phải chịu, chứ hà tất phải nhận 
tiền tặng. Đến như món tiền của Ngài Thủ Hiến Bắc Việt 
tặng, là món tặng sứ mệnh Phật Giáo, mình không được phép 
chối từ. Nghĩ vậy tôi liền gửi lời cảm ơn Ngài Thủ Hiến Bắc 
Việt và nhận lấy phong bì tiền, lại cùng nhau đàm đạo cho 
đến 13 giờ 30 mới cùng các Ngài chia tay để lên máy bay vào 
Nam Việt. 


Đến nơi, xuống trình giấy tờ xong, đã thấy Ông NGUYÊN 
NHƯ HUÊ, Chánh Văn Phòng Bộ Ngoại Giao với Ông MAI 
THỌ TRUYỀN, Đồng lý Bộ Nội Vụ đón tôi lên xe về Bộ 
Ngoại g1ao. 

Ông MAI THỌ TRUYỀN nói với tôi: Bộ Ngoại Giao đã 
ủy Ông HUÊ sắp đặt tất cả giấy tờ giao cho Phái Đoàn Phật 
Giáo. Ông HUÊ nối lời Ông TRUYÊN: 

“Bộ Ngoại giao đã dành riêng cho Phái đoàn một căn nhà 
công của Bộ. Vậy xin Thượng toạ về đó nghỉ để chờ các đoàn 
viên đến đủ cả sẽ lấy giáy tờ”. Tôi nói: “Trân trọng cảm ơn 
Ouÿ Bộ”. Tôi còn nói thêm rằng: 

“Hiện giờ các đoàn viên chưa ai tới, tôi hãy xin về nghỉ ở 
chùa PHẬT ÁN, lúc nào các đoàn viên đến đủ hãy cho tôi 
biết, để còn án định rõ con đường đi của Phái đoàn Phật 
giáo”. Lúc đó Ông HUÊ liền chỉ vào cụ già chừng 60 tuổi, 
dáng người vui vẻ, nhã nhặn, hỏi tôi rằng: “Thượng toạ có 
biết Cụ ĐỖ HÙNG không?” - Tôi biết tiếng đã lâu, nhưng 
chưa có hán hạnh được gặp Ngài Thủ hiến Bắc Việt có cho tôi 
biết, trong Phái đoàn Phật giáo sẽ có Cụ HÙNG. Tôi vừa rất 
lời, Cụ HÙNG vui vẻ đứng dậy với một giọng thong thả: 
“Bạch T hượng toa, tôi đây chính là ĐỖ HÙNG”. Tôi đứng 
dậy chào rôi lại cùng ngôi. Tôi nói với Cụ HÙNG: “Chắc các 
Cụ hiểu nhiễu về Phái đoàn Phật giáo, vậy xin Cụ cùng đi Ấn 
Độ với chúng tôi”. Cụ HÙNG nói: “Nếu có tôi ẩi, người ta sẽ 
cho Phải đoàn Phật giáo đi về chỉnh trị. Và cứ thư của Ngài 
Thủ Hiến Bắc Việt tiễn cử Thượng toạ mà tôi đã được xem thì 
Thượng toạ lĩnh nhiệm vụ Trưởng Phái đoàn là đi”. Lúc đó 
đã gân hết giờ làm việc, nên tôi phải xin hoãn việc bàn định, 
rồi ai nấy đều ra về. 


Tôi ở Chùa Phật Án có ba vị Cư sĩ đến phỏng vấn: 
HỎI: - Phái đoàn Phật giáo VIỆT NAM đi ẤN ĐỘ có liên 
can gì tới chính trị không? 


ĐÁP: - VIỆT NAM ta có linh 18 triệu dân hoặc trực tiếp 
hoặc gián tiếp theo Phật giáo. Vậy thì Phái đoàn Phật giáo 
chung tôi đi đây, nếu được thành công với nhiệm vụ nổi lại 
dây tỉnh thân Phật giáo giữa VIẸT-ÁN có đã gân 2000 năm, 
như thế tuy không can đến chính trị hiện thời, nhưng cũng vì 
dân tộc gáy cuộc hòa hảo bằng tôn giáo. Huống hỗ còn rước 
hôn đạo đức thuân túy về cảm hoá nhân tâm, cải thiện đời 
sống tỉnh thân tức là bồ cứu tình thể rồi ren giữa lúc này, như 
thế chả là âm phù chính trị gây hòa bình cho dân tộc chúng ta 
w/” 

Sáng ngày 28 - Công xa đón tôi đến Bộ Ngoại giao để gặp 
các đoàn viên, trong đó có Cư sĩ VÕ ĐÌNH CƯỜNG với ông 
PHẠM CHỮ là thông ngôn Anh ngữ của Bộ Ngoại giao được 
cử vào Phái đoàn, giữ nhiệm vụ thông ngôn. Trong Phái đoàn 
còn có Đại đức THẠCH BÍCH, ăn vận theo lối Thầy tu CAO- 
MÊN. Tôi đã lấy làm không ưng, nhưng cho rằng, để sau khi 
nhiệm vụ của Phái đoàn Phật giáo được định đoạt xong rỒi sẽ 
hỏi. Tôi liền mời Cụ ĐỖ HÙNG và Ông HUÊ cùng đến trụ sở 
có đủ nhân viên Phái đoàn. Tôi hỏi: “Xin các Ngài đại điện 
Bộ Ngoại giao cho biết Phái đoàn Phật giáo chúng tôi được 
biết hiện giờ chúng tôi có cần gặp Cụ NGUYÊN PHAN 
LONG, Thủ tướng kiêm T: ống trưởng Ngoại giao để bày tỏ với 
Ngài về nhiệm vụ khi đến ẤN ĐỘ không? 

Cụ ĐỒ HÙNG trả lời: “Nội các thủ tướng LONG đương 
thay đổi, có nhiễu việc bận rộn, nên Thủ tướng LONG đã ủy 
chúng tôi tiếp xúc với Thượng toa, tôi tin rằng: Thượng toạ 
đã lãnh Trưởng phái đoàn cô nhiên là có sẵn chương trình, 
xin cho chúng tôi biết đại lược ”. 

Ký giả nói: Riêng tôi nghĩ, Phái đoàn Phát giáo đi đây là 
do Chính phủ cứ. Nhưng Phái đoàn Phát giáo chúng tôi chỉ 
theo với một mục đích là nối lại dáy tỉnh thân văn hoá Phật 
giáo giữa VIỆT NAM - ÁN ĐỘ và các nước, sẽ theo chương 
trình sau này: Bắt đầu đến chùa hội quán Hội ĐẠI BỎ ĐÈ 
(Maha Bohhdi) ở CALCUTTA là Thủ đô cũ của ẤN ĐỘ, sẽ 


nhờ Hội đó tô chức cuộc nói chuyện về Phật giáo VIỆT NAM 
đã có một lịch sử sâu xa, kế đến đi chiêm bái các nơi Phật tích 
để chứng minh thêm được phần nào của lịch sử Phật giáo ẤN 
ĐỘ và thăm các cơ quan và thăm các cơ quan Phật giáo lớn 
hiện có ở ẤN ĐỘ, trong dịp đó sẽ chuyên hòm sách trong có 
những tác phẩm quý nhất của Phật giáo VIỆT NAM do HỘI 
VIỆT NAM PHẬT GIÁO kính biếu Chính phủ ẤN ĐỘ để 
mở đường thân thiện với dân tộc ẤN ĐỘ và mua các kinh 
sách về Phật giáo làm tài liệu cho Phật giáo nước nhà. Sau sẽ 
sang TÍCH LAN dự Hội nghị Phật giáo thế giới khai mạc vào 
25-5-1950 này, để góp mặt với Phật giáo Quốc tế sáng lập 
Hội Phật giáo thế giới theo với chương trình nghị sự của ban 
tổ chức Hội nghị đã định. Vả lại, TÍCH LAN là nơi trung tâm 
điểm của Nam phương Phật giáo, hơn nữa Phật giáo hiện tại 
là Quốc giáo của TÍCH LAN có rất nhiều di tích quan trọng 
về Phật giáo, cần phải khảo sát để về làm tài liệu cho nền tín 
ngưỡng đạo đức của nứơc nhà. Nếu còn thì giờ lại về DIỄN 
ĐIỆN và XIÊM LA cũng không ngoài mục đích khảo sát tình 
hình Phật giáo. 

Như vậy thì chúng tôi đi đáy chỉ là Phái đoàn Phật giáo 
Việt Nam chứ không phải là Phái đoàn Phật giáo do Chính 
phủ cử ấi, để tránh dị nghị là Phái đoàn Phật giáo đi làm 
chính trị, nếu Phái đoàn Phật giáo chúng tôi chỉ đi với những 
nhiệm vụ ấy, thì tôi mới dám nhận đi với trách nhiệm Trưởng 
Phái đoàn Phật giáo Việt Nam. 

Cụ ĐỒ HÙNG trả lời: “Chính phủ cử Phái đoàn Phật 
giáo với mục đích đúng như Thượng toạ vừa nói, với nhiệm vụ 
ấy mà làm được chu đáo giữa lúc này, chả là bố ích tr? 

Tôi lại nêu đến vấn đề Đại đức THẠCH BÍCH ra hỏi: 

“Chu Tăng Việt Nam thiếu gì, mà phải cử vị tăng Cao- 
Mên vào Phái đoàn Phát giáo Việt Nam? Mặc dâu là Phật 
giáo không phân mẫu da, không phân chủng tộc, là vì quốc 
thể, tôi nhận thấy nếu Phái đoàn Phật giáo Việt Nam lại có vị 
Tăng Cao Miên, người ta có thể tưởng là Phái đoàn Phật giáo 


Việt Mên hay là Phải đoàn Phật giáo Liên bang Đông Dương, 
đó là một điều cân phải tránh giữa lúc này”. 

Cụ HÙNG trả lời: “Chính phủ định cứ một vị Tăng làm 
đại diện cho dân tộc thiểu số, Đại đức. THẠCH BÍCH đây, 
chính là người được cử vào nhiệm vụ ấy” . 

Ông HUÊ nói tiếp: “Đối với danh nghĩa Phải đoàn Phật 
giáo Việt Nam mà Thượng toạ đề phòng dị nghị như thể là 
phải lắm. Chính tôi hôm qua thấy Đại đức THẠCH BÍCH 
cũng đã thắc mắc mà hỏi, thì người trả lời: “Tôi vốn người 
Việt, vì xuất gia tu theo với chư Tăng Cao-Mên, nên phục sức 
theo lối Cao-Mền ”. Ông HUÊ lại tiễp: “Xin giao Thượng toạ 
bản khai lý lịch của Đại đức THẠCH BÍCH, trong đó đã khai 
là Quốc tịch Việt Nam để đề phòng dị nghị về sau”. Ông VÕ 
ĐÌNH CƯỜNG nói: “7hượng toạ câm lấy tờ khai lý lịch của 
Thây THẠCH BÍCH là đủ rôi để cho người đi `. 

Ông CƯỜNG nói đoạn, liền đưa bức gia thư của nhà Ông 
gửi vào. Chúng tôi xem thư, ai nấy đều ngân người ra, trong 
thư nói thân mẫu Ông CƯỜNG bị mệt nặng lắm, bắt buộc 
Ông phải về HUẾ ngay, vì Ông là con một. Chúng tôi không 
dám ép Ông CƯỜNG đi, e Bà cụ có về chầu Phật, thì Ông 
CƯỜNG sẽ phải hối hận suốt đời về chữ hiểu của Ông, nhất 
là một Phật tử như Ông lại càng cần phải giữ trọn chữ hiểu 
lắm. Chúng tôi rất tiếc là thiếu ông VÕ ĐÌNH CƯỜNG trong 
Phái đoàn Phật giáo Việt Nam này. 


3.— TỪ NAM ĐÈN ẤN ĐỘ 


Đúng 5g30 sáng, Ông MAI THỌ TRUYÊN đi ô tô của Bộ 
Ngoại giao đến đón Phái đoàn và Cụ PHẠM VĂN VI đi tiễn 
chúng tôi. Ra tới trường bay thì xe Cụ HÙNG cũng vừa tới. 
Ông PHẠM CHỮ đi cân hành lý, chúng tôi cùng nhau đàm 
đạo mãi cho tới 7ø30 mới chia tay. 

Chúng tôi lên máy bay cũng như mọi lần, sau khi máy bay 
cất cách, một người đàn bà Pháp làm công cho Hãng đến đưa 
cho ít bông đề đút nút tai, phòng khi lộng óc, lại còn phải kéo 
dây da ở ghế quàng vào mình, phòng khi lộn người, vì máy 
bay cất cách lên cao. Lúc đó tôi cứ việc ngồi bình tĩnh đê mặc 
cho tỉnh thần tung hoành với vũ trụ bao la. Tôi đương tĩnh toạ 
thì tiếng kêu ầm ầm của máy bay đã dìu dịu và trông đèn báo 
hiệu ở đầu máy vừa tắt. Hôm nay vì người mệt nên bị ù tai 
khó chịu, phải lấy tay bịt chặt hai lỗ mũi lại, rồi thở ra rất 
mạnh, mới thấy đỡ choáng đầu. Bấy giờ mới cởi dây da ở 
mình ra, sẽ lấy * 'píp” hút một hơi thuốc khoan khoái lắm, thế 
rồi tôi lại bấm khuy máy ở ghế cho nó ngả xuống, nằm ngủ 
được một lúc. Bỗng nghe tiếng sỉ sào, dật mình tỉnh dạy, thì 
người đàn bà Pháp đem bánh cho chúng tôi điểm tâm, trông 
lên đồng hồ đã 9 giờ hơn. Tuy tay vẫn bẻ bánh ăn, nhưng mắt 
vẫn nhìn ra ngoài, tôi thấy thôi thì từ núi non đến làng mạc, cả 
thành quách đến cửa nhà, đều chỉ là những mô cỏn con dưới 
tầm mắt, bỗng nhớ lại câu của Đức Không Tử: “Lên đỉnh núi 
Thái, sẽ thấy thiên hạ là nhỏ”. Nhưng lúc này tôi còn lên cao 
gấp mấy lần núi Thái kia, vì thế mà được thấy rõ thiên hình, 
vạn trạng của vũ trụ, bất luận to hay nhỏ, nó chỉ còn là những 
hình ảnh lờ mờ dưới tầm mắt tôi. Thế mới biết càng lên cao 
càng thấy rõ chân tướng bình đẳng, khốn nỗi người đời cứ 
nhận nó có lớn, nhỏ, có cao, thấy với cái tư tưởng phân biệt để 
sinh ra sự tranh chấp, chiếm đoạt lẫn nhau. Chỉ có thế thôi mà 


nhân loại đã xây cao thành sâu, khơi sâu bê khổ, từ thuở có 
nhân loại cho đến mãi ngày nay, chăng những không ngừng 
mà lại còn thêm hăng hái, xây mãi, đào mãi cái thành sâu, bề 
khổ ấy nữa. Tâm hồn tôi đương lúc man mác với mối hồ nghỉ 
vô biên đó, bỗng người ngồi đăng sau gọi bạn mà rằng: “Này 
anh, ngắm ra quang cảnh mà xem, lúc này trời đẹp quá, máy 
bay lại lên tít tận cung xanh, nhìn bên dưới chỉ có núi với 
nước, điểm tô như bức gắm hoa thôi ”. Chính lúc đó, tôi cũng 
đương nhìn ra, quả thật quang cảnh lúc đó không khác gì bồng 
lai nhược thủy, còn chính mình đang đóng vai phi tiên với rất 
nhiều những đám mây lô nhô, như hình người ở cung xanh 
xuống đón rước, thực là quang cảnh nên thơ, tôi liền vịnh: 


Phải bạn cung xanh đón đó không? 

Yêu nhau xin hãy hiểu nhau cùng. 

Chẳng tiên cũng thỏa chơi mây gió, 

Thoát tục cũng còn vị Núi Sông. 

Muốn rủ đây về chơi cảnh cũ, 

Hãy chờ nhau giúp việc đời xong. 

Trì âm ai đó nên suy nghĩ, 

Đời chẳng quên ta, ta nhớ nhưng ! 

Tôi đang mãi ngâm vịnh, thì bỗng ông PHẠM CHỮ hỏi: 
“Thượng toạ có lẽ đương mải vịnh phong cảnh thì phải?” — 
Phải đấy ông ạ! 

- Thượng toạ đi chuyến này cần viết lấy tập kỷ sự để kỷ 
niệm, chứ không nên chỉ ngâm vịnh một vài bài mà thôi! 

- Ông nói phải đấy, chỉ hiềm tôi không đủ tài viết ký sự 
thôi! Tuy vậy tôi cũng đã viết được mấy trang rồi. Còn đương 
vui chuyện về văn thơ, lại thấy người đàn bà Pháp ban sáng, 
bưng hai khay cơm có nhiều món mà tôi không quen dùng, 
thấy ông PHẬM CHỮ đỡ lấy một khay, còn trả lại với mấy 
câu sì sô. Người đàn bà Pháp liền bưng khay đi, một lúc lại 
bưng đến 6 chiếc bánh ngọt với một côc cà phê sữa. Ông 
PHẠM CHỮ mau mắn đỡ lấy chuyên sang cho tôi. Ăn xong 
bỗng thấy đèn tàu báo hiệu xấu trời, tôi liền ngó ra xem thì ra 


tầu đang bay giữa biển, phải đối phó với cơn gió rung người, 
bên trên có những đám mây đen, trắng mù mịt, ngược ngược, 
xuôi xuôi, tan tan, hợp hợp. Dưới mặt biển, những làn sóng 
trắng xoá cuồn cuộn hết lớp nọ tới lớp kia, kế tiếp nhau sô sát, 
lưng chừng những quả núi đương bị mây phú mịt mù. Trên 
mây, dưới sóng đều bị mãnh lực của thần gió lôi cuốn, tan tan, 
hợp hợp khắp bầu trời, mặt biên. Ngắm cảnh trạng đó, ký giả 
cảm đến cô kim thê sự, thành, bại, đắc, thất, cũng. chẳng khác 
chi những đám mây, những làn sóng, đương nôi nhau bay 
liệng, tung vỗ kia, rồi lại cùng nhau tiêu tan đau mất, bèn 
hứng vịnh: 

Kìa ngắm mà xem lớp hải âu, 

Ảo ào, ạt ạt, nỗi đuôi nhau, 

Khi lên tung vỗ làng mây núi, 

Lúc xuống tiêu ngâm cuộc bề dâu. 

Mây trắng hợp tan cùng tắn thảm, 

Cát vàng bôi lở cũng trò sâu. 

Hõi ai là khách bôn ba nọ, 

Lớp sóng việc đời có khác đâu. 

Ký giả đương mái ngắm cảnh ngâm thơ, Đại Đức THẠCH 
BÍCH bỗng hỏi: 

- Thượng toạ có đọc truyện TÂY DU không? 

- Tôi có đọc cả truyện TÂY DU tự tay Thây HUYỆN 
TRANG biên chép lần TÂY DU của nhà tiểu thuyết làm ra, 
nhưng không bao giờ tôi chịu tin chuyện TÂY DU của nhà 
tiểu thuyết phịa đặt có TÔN NGỘ KHÔNG, SA TĂNG, CHỦ 
BÁT GIỚI theo Thầy ĐƯỜNG TNG đi thỉnh kinh; họ đã mô 
tả ra một mớ hoang đường để cô hoặc nhân tâm và làm mờ 
ám hẳn một thiên lịch sử mạo hiểm của một vị Thánh Tăng 
đời ĐƯỜNG (Tàu). 

Tôi xin kế qua thân thế Thầy ĐƯỜNG TĂNG để Đại Đức 
nghe: 


“Thây HUYỀN TRANG sinh năm 602 quê ở Lạc Đương 
tức Phú Hồ Nam bây giò, thân phụ Tỉ hẳy đã mây đời nồi diễng 
Văn hào, sẵn nếp Nho phong nên TÌ hây sớm xuất sắc về Nho 
học, bạn bè của Thầy đương thời đã bầu cho là thiểu niên nho 
giả, ai nấy đều kính nể. Tưởng rằng sau này sẽ thành nhà 
quan các đại gia, có ngờ đâu l3 tuổi, Thầy đã xuất gia theo 
đường đạo đức. Năm 14 tuổi gặp buổi chính trị thối nát, thế 
đạo lu mờ, giặc giả tứ tung, nhân dân đô thán, trước thảm 
trạng thành quách tro tàn, máắu xương trà đạp, những kẻ vũ 
phu tàn bạo coi mệnh người như sâu kiến, như có rác; _khắp 
trong nước chỗ nào cũng có giặc Cướp rồi loạn, đến nồi các 
nhà tu cũng ít tránh khỏi vạ lây. Thầy đành phải tránh lên núi 
tụ thân, luyện đạo. Được mấy năm thì Vua ĐƯỜNG Thái Tôn 
đánh dẹp giặc giã cũng đã tạm yên ở các xứ trung châu, 
nhưng ngoài biên thùy vẫn chưa bình định. Nhất là Vua 
ĐUỒNG Thái Tôn chưa nối được dáy thán thiện với các nước 
lân bang, thì mong gì bình định được các biên giới. Lúc đó 
Thây HUYỀN TRANG phát sinh ra quan niệm tự lĩnh lấy sứ 
mệnh Phát giáo đi thính kinh, nhân bang giao hòa hảo với 
các nước âm phù cho Vua ĐƯỜNG Thái Tôn về đường chính 
trị. Sự thật đã được chứng kiến ở lịch sử đời ĐUÒNG, là 
Thấy Đường Tăng đi thỉnh kinh qua nước nào, là nước ấy 
chẳng thân phục oai dũng của Vua ĐUÒNG Thái Tôn, thì 
cũng thân phục với đức hoá của Vua ĐƯỜNG đó là một điểm 
chính trong lịch sử TÂY DU của Thây HUYỄN TRANG. 

Thây HUYỄỀN TRANG đi TÂY PHƯƠNG câu kinh, còn 
một điểm cực kb quan trọng nữa. Chúng ta đã thấy lịch sử 
Phật giáo truyền vào TRUNG QUỐC từ Hán Minh Đé đến 
ĐƯỜNG Thái Tôn trải dài 500 năm. Thời kỳ Thây HUYPN 
TRANG mới xuất gia, chính là lúc Phật giáo cũng rồi ren, ăn 
nhịp với thiên hạ loạn lạc, lý thể tất nhiên như vậy, hoá nên 
trong giới tu hành một phân đông bị phong trào ích kỷ, tự lợi 
lôi cuốn, nào là vì lợi lộc mà ghen tị, nào là vì môn phải mà 
chia rẽ, nào là vì thiên về tư tưởng giáo lý mà công kích; ai 


nấy chỉ tự trọng lý tưởng của mình, không ai đông ÿ chí với 
ai, mạnh ai người nấy được, khiến cho lực lượng Phật pháp 
quá bạc nhược, đoàn thể tu hành quá ư yếu ớt, khiến cho tín 
đô hết đường trông cậy, đâm ra chán ngán. Kẻ vô đạo thừa cơ 
đứng ngoài công kích phả hoại. Vận mệnh Phát pháp lúc đó 
chỉ còn như dây tơ, địa vị Tăng Già không còn giá trị nông 
nổi nguy cập đến thể rồi, mà có ai biết nghĩ đến đâu? Hoặc 
giả có côn có số người biết, nhưng cũng chỉ thở ngắn than dài 
rồi lại cho là khó khăn, đành bó tay ngôi nhìn, rừng thuyển 
bão táp, bể giác sóng côn. Đứng trước thảm trạng áy, Thầy 
HUYỄN TRANG hết sức lo âu, quyết trí ra tay cứu vẫn, vì 
Thây đã sẵn tin tưởng chắc chắn rằng: Thiên hạ hết loạn tắt 
phải đến trị, Tôn giáo hết suy tất phải đến thịnh, miễn là ta 
phải có đủ công năng tu hành chứng ngộ được đạo mâu. Nghĩ 
thể rôi, Thây liên rủ mấy vị cao Tăng đông trí nguyện dâng sớ 
xin Vua Thái Tôn sang Tây trúc tham thuyên học đạo thêm và 
câu kinh Phật đem về bồi bồ cho nên Phật giáo nước nhà. Vì 
bấy giờ việc triều chính của nhà ĐƯỜNG chưa được yên, việc 
bang giao với các nước ngoài chưa được thân mật đậm đà, có 
nhiều nước ngoài người ta chưa kiêng nề. Vua Thái Tôn sợ 
Thây ấi sẽ bị nguy hiểm, để đến mất quốc thể, vì thế nên Vua 
Thái Tôn liền hạ chiếu cấm Phái đoàn Phật giáo do Thây cầm 
đâu không được sang Tây trúc. Các bạn đồng chí đều sợ lệnh 
vua không ai dám đi nữa, còn Thây HUYỀN TRANG, Thây tự 
nói rằng: “Trí ta đã quyết, đường ta đã dọn, ta quyết không 
chịu lùi bước, chẳng qUHỦN qHaH san hiểm trở, chẳng quản 
hùm beo ác thú, chẳng sợ gió Xương tuyết bụi, chẳng ngại 
nắng, mưa, nóng, rớt, cũng không cân có sắc chỉ nhà vua, 
ta chỉ tin cậy vào Phật lực, ta lên chùa làm lễ Phật xin hộ trì 
cho đi thính kinh ”. 

“THÀNH TẤT HỮU CẢM”. Thấy HUYỄN TRANG thấy 
Phật báo tng điểm tốt lành, tức khắc một túi, một ngựa, 
không giấy, không tờ, trồn ra biên thùy ngắm miễn Tây trúc 
thẳng tiến, ròng rã l6 năm trời, một mình vò võ đất khách, 


quê người, trải bao gian nguy, nếm đủ phong trần, cay đẳng, 
mới học được đạo, mới thỉnh được kinh đem về làm tươi sáng 
cho nên Phật giáo TRUNG HOA, tự tạo nên thời thê tôn giáo 
thay cho thời thế chiến tranh. Tên tuổi Thầy HUYPN TRANG 
đến nay vẫn còn sáng lạn ở sử sách TRUNG QUỐC. 

Cứ xem như thế, trải 500 năm từ Hán Minh Đề đến 
ĐƯỜNG Thái Tôn, trước thời kỳ nhà ĐƯỜNG mở vận, cục 
diện chính trị cũng nhự Tôn giáo, ai cũng phải thú nhận là 
thối nát, rồi ren, phải chăng thời thế tạo anh hùng, nên dân 
tộc TRUNG HOA hồi đó đã sản xuất ra hai nhà niên thiếu kỳ 
khôi. Cùng đem tài ba, đạo đức ra xoay chuyển càn khôn, bố 
cứu cho nên chính trị và tôn giáo. Ấy là ĐƯỜNG Thái Tôn và 
Thây HUYỄN TRANG. Một người hơn 10 năm dong duối 
thanh gươm, yên ngựa, dẹp yên giặc giã, mở vận thái bình. 
Một người cũng hơn 10 năm dong duối yên ngựa túi kinh mới 
rước được hôn đạo đức về để cứu vẫn nhân tâm thế đạo. 
Đường đi của hai nhà tuy có khác, nhưng đều thành công cứu 
quốc, cứu dân, đêu làm vinh dự cho đời nhà ĐƯỜNG, lại 
cùng đứng chung tên tuổi vinh quang trên lịch sử TRUNG 
QUỐC vĩ đại vậy. 


4.— HỘI PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ ĐÓI VỚI PHÁI 
ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Ký giả còn đương muốn kế thêm chuyện Tây Du đề 
khuyến khích Đại Đức THẠCH BÍCH thì bỗng nghe xì xào 
tiếng người nói, tầu sắp xuống. Mọi người lại quàng dây da 
vào mình như lúc tầu mới lên. Tiếng động cơ tắt, máy bay đã 
ở mặt đất, chúng tôi xuống. Ông PHẠM CHỮ trình giây tờ và 
nhận hành lý. Một người đàn bà Pháp trạc độ 50 tuôi, với nét 
mặt tươi tỉnh, vui vẻ, chấp tay chào tôi và bắt tay ông PHẠM 
CHỮ, tự giới thiệu: “Tồi rồng nom về ngành văn hoá của tòa 
Tổng lãnh sự Pháp ở Calcuta này được ông Tổng lãnh sự cử 
ra đón Phái đoàn Phật giáo Việt Nam”. Kỹ giả cảm ơn tôi 
cùng lên xe. Chừng 20 phút, ô tô đỗ, người đàn bà Pháp 
xuống trước, vào chùa HỘI ĐẠI BỎ ĐỀ, chư Tăng trong đó 
ra đón vào phòng khách, đã có Thượng toạ JIRANATANA là 
Thư ký thường trực tiếp đón chúng tôi một lúc, rồi cho người 
đưa đến phòng khách. Sao mà khéo thế nhỉ? Phái đoàn Phật 
giáo có ba người, thì căn phòng cũng chỉ có ba cái giường. 
Mặc dầu đương mùa nóng nực mà vân trải đệm cỏ, trên phủ 
vải trắng: có đông hồ, đủ bàn ghế. Tôi lại ra cửa, ý muốn đi 
tìm nơi xuất sử, thấy bên kia buồn khách có sẵn nhà tắm và 
nhà xuất sử đều bằng máy, quy củ sắp đặt rất tiện cho viễn 
khách. 

Ngay chiều hôm ấy, tôi ủy Ông PHẠM CHỮ ra cảm ơn 
Ông Tổng lãnh sự Pháp đã cho đại điện ra đón và trình giấy 
thông hành với các nhà chức trách địa phương. Tôi ở nhà, lên 
chùa làm lễ rồi ra cửa chùa ngắm phong cảnh. Trước cửa chùa 
Bồ Đề có một cái hồ rộng độ hai mẫu ta, nước hồ lúc nào 
cũng trong veo, với ánh bóng cây buổi chiều trông đẹp mắt 
lắm. Tôi thấy có mấy ngàn người đang bơi lội, liền hỏi thì 


người ta cho biết rằng: Phong tục của ẤN ĐỘ hễ được tắm 
gội nơi hồ ao của đền chùa là khước lắm. Thế nên, mỗi buồi 
chiều chung quanh hồ này, lúc nào cũng đầy lớp sóng người 
g1ải trÍ với cơn nóng nực. 

Chùa này của Hội ĐẠI BÔ ĐÈ làm nên từ khi chấn hưng 
Phật giáo, tuy cất theo với dãy nhà hàng phố, nhưng thoạt 
trông đã biết ngay là cảnh Phật, vì lối kiến trúc đều theo mỹ 
thuật Phật giáo, ý giả vì đất hẹp, nên chùa làm hai từng, đắp 
vẽ theo lịch sử Phật Thích Ca. Từng gác trên thờ Phật, chính 
giữa thờ tượng Phật Thích Ca, bốn góc có tượng Văm Thù, 
Phả Hiền v.v... Sau tượng Phật, một tòa tháp tròn cao độ một 
thước rưỡi, có thờ xá lợi Phật ở trong, có thêm mấy chiếc tủ 
kính rất đẹp, bên trong đựng nhiều đồ pháp khí và pháp bảo, 
có hạng trạm, trổ, có hạng để chơn. Mỗi thứ bảo vật, đều 
tượng trưng một ý nghĩa vê Phật giáo. Từng dưới Phật điện là 
nhà giảng, cũng đắp vẽ theo lịch sử Phật giáo, khiến ai mới 
vào, thoạt trông đã khởi lòng tôn kính. Khắp nhà giảng đều có 
đèn, quạt điện với rất nhiều ghế để thập phương ngồi nghe 
giảng. Phía sau nhà giảng là toà nhà ba tầng, có đủ Tăng 
đường, trai đường, khách đường, văn phòng, thư viện v.v... 
Tôi có vịnh tức cảnh: 

Chùa Hội Bỏ Đề nức tiếng lâu, 

Tới, lui Phật tử khắp năm châu, 

Phạm T1: ăng' niệm kệ”, chim hòa vận, 

Viễn khách đàm kinh, cá lắng câu. 

Với đảm sóng người khai giác ngạn, 

Cùng nơi đất Phật dẫn quan đâu'. 

Hỡõi ai có chí cầu kinh Phạm, 


' Chỉ chư Tăng Ấn Độ. 

? Kệ nhà Phật cũng có vận điệu như thơ nhà Nho. 

Ỷ Phật tử thế giới phần nhiều đến chùa Đại Bồ Đề rồi mới đi chiêm bái các 
nơi. 


Này cảnh Bồ Đề mach bảo nhau. 

Thượng toạ thư ký tiếp chúng tôi ban nãy, với chư Tăng 
Tích Lan sang đảm nhiệm việc Hội, ngoài tiếng bản xứ, các vị 
còn thông thạo nhiều tiếng ngoại quốc, nhất là tiếng Anh, 
tiếng Ấn và tiếng Ba ly. Vị nào cũng có tỉnh thần linh lợi về 
học vấn, lại rất ưa hoạt động về Phật sự; tất cả các sự cung 
cấp chư Tăng đều do Hội Đại Bồ Đề đảm nhiệm. 

Còn chư Tăng chỉ chủ trương về việc tu hành và truyền 
giáo, chứ không phải lý gì về sự sinh hoạt cả. Trong chùa lại 
có các vị Cư sĩ ở chung với chư Tăng để làm việc. Có Cư sĩ 
MADANLALANAN tất giỏi về triết học, ông chuyên trông 
nom về bài vở cho tờ tạp chí của Hội Đại Bồ Đề. Tôi rất phục 
tinh thần kính trọng chư tăng của ông. Vì nhiều bửa ngọ săn 
sóc đến cơm nước của chư Tăng. Không thấy một chú tiểu 
nào cả. Tôi có hỏi thì chư Tăng cho biết rằng: “Các tiểu đều 
được đi học ở các trường Phát học xa cđ”. 

Ngoạn cảnh xong, Ông PHẠM CHỮ cũng mới vừa về cho 
biết là giấy tờ phải ba ngày nữa mới xong. 

- “Cũng vừa. Vì theo như lời Thượng toạ thư ký thường 
trực nói, thì còn phải chờ Ông Tổng thư ký của Hội Đại Bồ 
Đề về, thì chương trình làm việc của chúng ta mới được định 
đoạt, là vì các việc còn phải nhờ Ông giúp nữa. Vả lại tôi 
cũng còn phải an tĩnh để lễ bái ba ngày cầu nguyện Phật Tổ 
điểm hoá cho mọi việc, thì mới mong có kết quả: Ngoài ra tôi 
còn phải sửa lại hai bài diễn văn mới viết phác ra, sẽ đưa ông 
dịch ra Anh văn, nếu được đủ phương tiện diễn giảng, thì tôi 
giảng bằng tiếng Việt, còn Ông sẽ dịch luôn ra tiếng Anh. Nó 
là phận sự chính của Phái đoàn Phát giáo Việt Nam chúng ta, 
đem ra công hiến cho người ngoài: “Đem chuông đi đấm 
nước người ”. Ông nên cô gắng dịch bài diễn văn này ”. 

Tối mịt hôm mồng 6, Ông Tổng thư ký của Hội Đại Bồ 
Đề đi rước xá lợi của hai Đức Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên 
về, có đến thăm chúng tôi, nói chuyện qua loa rồi hứa đến 8 


giờ sáng mai sẽ chính thức tiếp phái đoàn. Tuy tôi với Ông 
mới được gặp nhau trong khoảnh khăc vê những câu chuyện 
trao đôi ý kiên, đã nhận được ở Ông là một nhà Cư sĩ có đủ 
nghị lực cả về phân lý tưởng lẫn thực hành. 

Ông ra khỏi phòng, tôi bàn với ông PHẬM CHỮ, lẽ tôi 
phải biên thành thư đê Ông dịch ra Anh văn, sáng mai, sau khi 
đàm đạo sẽ đưa. Tât cả Phái đoàn đêu hoan nghênh ý kiên ây, 
tôi liên lây bút việt: 

Ngày 7 tháng 5 năm 1950 
TRƯỞNG PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Kính gởi Ngài Hội Trưởng 
Hội MAHA BODDHI— CALCUTTA 

Thưa Ngài, 

Chúng tôi vốn biết Phật tử bốn bể dù đến đâu cũng đêu 
coi nhau là con của Đức Từ Phụ THÌCH CA MẪU NI. 

Vì lễ nghỉ giữa giới Phật tử ở mỗi địa phương một khác, 
chúng tôi tới Quý quốc, mặc dẫu được Quý hội ưu đãi, khiến 
thâm tâm chúng tôi cảm kích vồ cùng; nhưng chỉ vì những 
điêu bỡ ngỡ, nên chúng tôi không tránh khỏi các sự thát thô 
đổi với Ngài cũng như đổi với Quý Hội, mong Ngài hoan hỷ 
lượng thứ. 

-_ Thưa Ngài, chúng tôi cũng như dân VIẸT NAM, đều được 
sống trên nên tảng luân lý Phật giáo với báu không khí thần 
túy. Cả 18 triệu dân VIỆT NAM theo Phật giáo, rát thành 
kính tôn thờ Đức Giáo Chủ THỊCH CA và chư Vị Thánh Tăng 
của Quý quốc đã sớm truyền bá Phật giáo sang. VIẸT NAM 
trước đáy gán 2000 năm. Uống nước nhớ nguồn, nên dân 
VIỆT NAM theo Phật giáo đêu có sẵn mối thiện cảm sâu xa 
thâm kín đối với Quý Quốc và Quý Hội. 

Để tỏ lòng kính mến Phật sự của Quỷ Hội, ĐỨC BẢO 
ĐẠI, Quốc trưởng VIẸT NAM, có giao cho chúng tôi 1000 


roupies (4000$§00 Đông Dương) để dâng cúng vào Phật sự 
của Quý Hội, xin Ngài nhận cho. 

Lại xin Ngài nhận của Hội Việt Nam Phật Giáo kính biếu 
Quý Hội một số kinh sách Phát do tay bút của các Cao Tăng 
VIỆT NAM chủ giải đã lâu đời, thêm với một số kinh, sách 
Phật băng Việt văn của Hội Việt Nam Phật Giáo chúng tôi 
xuát bản. 

Ngoài ra, yêu câu Ngài cũng như Quý Hội giúp đỡ cho 
các việc sau này: 

1) Hội Việt Nam Phát Giáo kính biếu Chỉnh phủ Quý quốc 
một hòm kinh Phật và một hòm đê kinh biểu Hội Nghiên cứu 
Phật học cùng ở Quý quốc, dám mong giúp chúng tôi được 
thân đến nơi để chuyển giao. 

2) Giúp chúng tôi đi chiêm bái các nơi Phật tích ở Quý 
quốc. 

3) Giúp cho, thỉnh hoặc mua các kinh sách Phật do Quý 
quốc xuát bản, hoặc nơi nào có, xin mách bảo cho chúng tôi 
thỉnh. 

4) Giúp cho mua những tranh ảnh về lịch sử, mỹ thuật 
Phát giáo ở Quý quốc. 

3) Chúng tôi được chụp ảnh các Tôn Tượng và các pháp 
bảo ở Chùa Hội quán đây và các nơi Phật tích. 

6) Chúng tôi được biết Quý hội có những cuốn phim về 
Phật giáo, nêu có thể được, xin mua giúp. 

7) Giúp chúng tôi mọi phương tiện để đi tới dự Hội nghị 
Phật giáo thê giới tại Tích Lan. 

ð) Tôi có 10 điễu đê nghị với Phật giáo Quốc tế, xin phiển 
Ngài chuyên giao đên ban Tô chức của Hội nghị đó trước khi 
chúng tôi đên dự. 

9) Giúp chúng tôi đến New Delhi (Nưu Đen lï) là Thủ đô 
mới của Quý quốc đê viêng thăm các Phát tử ở đó và cho 


được gặp Bác sĩ Prasad là Tổng Thống của Quỷ quốc để sẽ 
dâng biêu lên Ngài hòm kinh Phật. 
TÔ LIÊN 
Dưới đây là bản dịch bức thư trả lời của Hội Đại BỘ ĐẺ: 
Calcutfta ngày 10 tháng 5 năm 1950 
Kính gửi Thượng toạ Tố Liên 
Trưởng Phải Đoàn Phật Giáo Việt Nam 
CALCUTT4 

Kính bạch Thượng toạ, 

. Chúng tôi rất lấy làm cảm ơn những mỹ ý của Thượng toạ 
viết trong thư ngày 7 vừa rồi. Chúng tôi rất lây làm hân hạnh 
được địp đón tiếp Tì hượng toạ và các nhân viên Phái đoàn và 
chúng tôi mong răng Thượng toạ hoan hỷ cho nêu có điểu gì 
không được vừa ý, trong khi lưu lại ở đây. 

_ Xin Tì hượng toạ nhận lời trần trọng cảm ơn của chúng tôi 
về những sách mà Quý hội đã có nhã ý tặng Hội chúng tôi. 
Các kinh sách đó sẽ được liệt vào hạng, bộ sách có giá trị 
trong thư viện của chúng tôi. 

Trước khi Thượng toạ lên đường về Việt Nam chúng tôi 
mong răng có thê kính tặng Quỷ hội toàn bộ những sách do 
Hội chúng tôi xuất bản. 

- Chứng tôi rất lấy làm cảm ơn Quốc Trưởng Bảo Đại về số 
tiên 1000 roupies, mà Ngài đã nhã ý gửi Thượng toạ tặng Hội 
chúng tôi. Xin nhờ Thượng toạ chuyển lời cảm ơn của Hội 
chung tôi lên Quốc Trưởng về mỹ ý của Ngài. 

Chúng tôi rất lấy làm tiếc là quỷ vị không thể đến kịp, để 
dự lễ ngày đản sinh Đức Phật Tổ. Nhưng chúng tôi chắc rằng 
quý vị sẽ có dịp nhận xét những công việc chúng tôi đang tiễn 
hành đề chán hưng nên Phật giáo chôn này. Sau 50 năm găng 
sức của Hội chúng tôi ngày nay đã thấy được đôi phân kết 
quả và được sự cộng tác và giúp đỡ của các nước theo Phật 
giáo, nh nước Việt Nam, chúng tôi hy vọng răng có thê thu 


lượm được kết quả mỹ mãn trong nhiệm vụ đó. Sự đến dự này 
của Quý Phái đoàn sẽ giúp thêm năng lực cho việc tiền hành 
đó, và tôi tha thiết mong rằng: Tình giao hảo giữa Quý hội và 
Hội chúng tôi sẽ môi ngày thêm chặt chẽ, cho đến khi chúng 
ta đạt được đên mục đích cao cả, là chân hưng nên Phật giáo 
ở ngay trên xứ đã phát sinh ra Tôn giáo áÿ. 

Chúng tôi xin chúc quý vị được nhiều sự như ý trong khi 
hưu lại ở xứ này, và rất lấy làm hân hạnh được tiẾp quý vị, 
chúng tôi hy vọng rằng: về sau này còn được tiếp thêm nhiễu 
Phật tử của Quý quốc sang bên này cùng theo một mục đích 
như trên. 

Xin kính chúc Quỷ Trưởng Báo Đại an khang trường cửu 
và tát cả dán chúng Việt Nam đêu được thái bình thịnh vượng. 

Nay kính, 
D. Valisinha 
Tổng thư ký Hội Maha Boddhi Calcutta 


Lôn-nX— đại) tưatÖx 





5. - CHIÊM BÁI XÁ LỢI HAI VỊ THÁNH 
TĂNG 


Sau khi nói chuyện với Phái đoàn Phật giáo chúng tôi với 
Ông Tổng thư ký, đến phút cuối cùng. Ông lại cho biết rằng: 
“Mới rước được xá lợi của hai vị thánh tăng là Xá Lợi Phát 
và Mục Kiên Liên về chùa đây. Vậy 9 giờ sáng hôm nay, chư 
Tăng với Bản hội sẽ làm lỄ khai xá lợi, xin mời Ti hượng toạ 
với Phải đoàn lên chiêm bái ”. 

Tôi thấy nói sắp được chiêm bái xá lợi, phần thưởng thứ 
nhất của Phật ban cho. Gần nữa đời tu hành chưa bao giờ có 
tưởng vọng được gặp những khối kim cương thân ấy. Sáng 
hôm đó lại có Phái đoàn Cao ly đến chiêm bái. Chúng tôi 
đang ngồi nói chuyện thì có người đến mời lên dự lễ khai xá 
lợi. Lên đến nơi đều quỳ lễ, hướng vào một cái hình tròn tựa 
như cái mâm đồng con, nhưng chính thực ra đúc bằng vàng. 
Theo thước ta thông thủy một thước hai, có lan can chạy xung 
quanh, rồi đến một quãng có hai cái cột trụ đề tiêu biểu nơi 
vào sân tháp; hai cái trụ của lan can kia nối liền với bẩy bực 
thang để lên bệ tháp. Trong bệ tháp còn có hàng lan can nữa 
vây lấy bệ tháp thứ hai, từ sân tháp đến bệ tháp thứ hai, theo 
thước ta độ linh 3 tắc, đem cái chụp vàng đúc theo hình tháp 
cao bốn tắc ta úp lại sẽ thành cây tháp vàng tròn cao linh bây 
tắc ta. Giữa bệ tháp thứ hai có hai đài sen hình tròn như cái 
hộp nhỏ đựng thuốc lào. Trên hai đài sen có hai cái trụ đội 
cho hai cái tựa như đồng hồ quả quít, chung quanh bằng vàng, 
hai mặt lồng kính. Xá lợi để bên trong vì có kính trông rõ lắm. 
Tháp và hộp đựng xá lợi mà ký giả vừa kế trên đều do Hội 
ĐẠI BÒ ĐÊ mới sắm để tôn nghiêm sau khi người ANH trả 
xá lợi về ẤN ĐỘ. Còn đến hình thức Cổ chế để đựng xá lợi và 
xá lợi to nhỏ thế nào Bộ Quốc Gia Giáo Dục đã kê cứu để 
giúp quý độc giả sau đây: 


TÀI LIỆU VỀ XÁ LỢI CỦA HAI VỊ ĐỆ TỬ PHẬT 
XÁ LỢI PHÁT và MỤC KIÊN LIÊN 


Năm 1939, Hội Phật giáo MAHA BODDHI ở Calcutta 
(Ấn. Độ) có điều đình với chính phủ Anh cát lợi để xin rước 
về Ấn Độ xá lợi của hai vị A-la-hán SARIPUTTA (Xá Lợi 
Phất) và MOGGALANASA (Mục Kiền Liên). 

Hồi đó đang trưng bày ở Viện Bảo tàng Victoria và Albert 
ở Luân Đôn (Kinh đô của nước Anh cát lợi). Sau vì chiến 
tranh không tiện cho sự chuyên trở, nên việc đó phải hoãn lại. 
Đến năm 1945, Hội MAHA BODDHI tiếp tục can thiệp lại, 
và Chính phủ Anh bằng lòng trao trả xá lợi đó cho Ấn Độ. 
Song vì dân chúng đảo TÍCH LAN rất mộ Phật, nên xá lợi của 
Ngài XÁ LỢI PHÁT và Ngài MỤC KIÊN LIÊN được đưa 
qua đảo TÍCH LAN cho dân chúng chiêm ngưỡng trước khi 
đưa sang thờ ở NEW DELHI (tân kinh đô Ấn Ðộ). 

Xá lợi hai vị La hán đó do Đại tướng CUNNINGHAM 
(người Anh) tìm thấy ở SANCHI xưa tên là VÉDISAGIRI, 
trên một ngọn đổi nhỏ ở gần thành VÉDISA tại AVANTL nơi 
quê hương của nhiều tín đồ nhà Phật, của vua ASOKA (A 
Dục), của Hoàng tử NAHINDA v.v... 

Xá lợi để trong hai hòm bằng đá mầu xám, trên có khắc 
chữ Phạm (Sariputta và Maha Moggalanasa). Hòn hình 
vuông, mỗi chiều độ 45 phân, nắp dầy độ 15 phân. Trong hòm 
bằng đá đặt về hướng Nam, lại còn một hòm nữa bằng đá 
trắng, rộng 16 phân, cao 75 phân. Bề mặt là một cái cóng 
bằng đất đen, đường kính hai phân, cái cóng ây đã bị vỡ. 

Bên cạnh hai chiếc hòm đó có hai miếng gỗ trầm. Trong 
hòm chỉ có một chiếc xương của vị La hán SARIPUTTA (Xá 
Lợi Phất) đài độ 25 ly và 7 hạt ngọc trai, 7 hạt đó chắc chắn là 
những bảo vật mà người ta thuờng đặt bên xá lợi các vị Phật, 
Thánh: 3 viên hạt trai, 3 viên ngọc và một viên pha lê. Trong 
chiếc hòm đặt về phương Bắc, cũng lại có một cái hòm bằng 


đá nhỏ hơn hòm trước. Khi mới mở bề mặt trắng trông như 
phấn. Nhưng sau làn phấn đó mắt đi và mầu cũng như hòm 
kia. Ở trong có hai cái xương của vị MOGGALANASA (Mục 
Kiền Liên), chiếc to chỉ đài độ một phân. Mặt trong cái nắp là 
một chữ viết bằng mực: Chữ XÁ trên nắp hòm đựng xương vị 
la hán SARIPUTTA (Xá Lợi Phất và Chữ MA, trên nắp hòm 
đựng xương vị la hán MOGGALANASA (Mục Kiên Liên). 
Phương hướng đặt hai hòm đó cũng không phải là không có ý 
nghĩa. Nguyên khi Đức Phật ngồi xoay mặt về phương Đông, 
thì phương Nam ở bên phía phải Ngài mà phương Bắc ở bên 
trái. SA và MA là những đệ tử gần cận nhất của Ngài, thường 
đứng bên phải và bên trái Ngài. Hai nắp hòm hiện để ở viện 
Bảo tàng SANCHTI. 

Ngoài ra, ở SATADHARA, cách SANCHI độ 10 cây số, 
người ta còn tìm ra nhiều ngôi mộ Phật nữa. Ở đó cũng có hai 
hòm bằng đá, trên nắp cũng có chữ SARIPUTTA và MAHA 
MOGGALANASA. 

Ngài 14 tháng 3 năm 1947, dân chúng đảo TÍCH LAN đã 
cử hành một lễ rất uy nghỉ để đón các xá lợi đó tới 
COLOMBO. Và đến cuối năm 1948, các xá lợi đó đã được 
rước về đất ÂN ĐỘ do Bác sĩ NERHU, Thủ tướng Ân Độ đón 
TƯỚC. 

Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam 

Có người hỏi: “Xá lợi của mỗi vị chỉ có thế thôi ?” 

- Tôi không được biết rõ về phân xả lợi của hai vị Thánh 
tăng đây, nhưng theo chỗ tôi hiểu ở các kinh sách Phật nói vê 
xá lợi, thì sau khi đàn thiêu đã tắt, số xá lợi thu được, phân 
nhiều đem chia đi các nơi để thờ, ít khi để một chỗ tôi ngờ 
rằng đây cũng mới chỉ là một phân nào thôi. 


6.— NGÀI THỦ HIẾN BENGALE HỎI VÉ 
PHẬT GIÁO VÀ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM 


Lễ chiêm bái xá lợi xong, Ngài Tổng Thư ký lại cho biết 
tằng: “Thủ hiển xứ BENGALE (Băng gan) hẹn 4 giờ chiễu 
hôm nay sẽ tiếp chúng tôi”. Đúng 4 giờ, ông Tông Thư ký 
cùng đi với chúng tôi vào Phủ Thủ hiến. Đến nơi lính gác cửa 
vào trình, Ngài Thủ hiến ra cửa đón chào và mời chúng tôi 
vào công đường nói chuyện. Ngài Thủ hiến nói: “Tôi uy 
không chính thức quy Phật, nhưng tôi rất tin Phật và rất mộ 
giáo lý của Phật, vì Phật dạy: Hạng người nào cũng theo 
được” Ngài hỏi: “Bên Việt Nam cuộc chiến tranh Việt Pháp 
đã yên chưa? ” 

- Thưa Ngài, chưa yên! 

Ngài nói: “7ôi đọc các báo có nói nhiễu về sự đau khổ 
của dân Việt Nam, nên tối nào tôi cũng cầu nguyện cho nên 
độc lập của nước Việt Nam sớm thực hiện cho dân tình đỡ 
khổ”. 

Những câu nói của Ngài Thủ hiến BENGALE vừa nói 
xong, khiến cho tôi thêm đề ý xem dung mạo như thế nào, mà 
nói những câu thiết tha đối với dân Việt Nam như vậy. Quả 
nhiên tai to, trán cao, mắt sáng, tiếng nói dõng đạc, tầm người 
cao lớn, cả tướng mạo đáng kính, vận bộ quần áo vải gai phơn 
phót trắng, biểu lộ một tư cách con người có vẻ trầm tiềm, 
cương nghị và nhân từ, khiêm tốn. Lúc mới tới, Ngài tiếp 
chúng tôi bằng cách vồn vã và thân mật như tình khế hữu. Tôi 
nghĩ luôn, Ngài đã kính mộ giáo lý của Phật, lại thân mật với 
chư Tăng, cô nhiên có tư tưởng mong cho thế giới hòa bình 
bằng cách không bạo động. Như vậy, những câu mà Ngài tiếp 
chúng tôi thành thực tự đáy lòng thốt ra. 


Khi từ biệt Ngài còn gọi lính hầu thân dẫn chúng tôi đi 
xem mọi nơi trong dinh Phủ. Nguyên đây là dinh của Phó 
vương Anh hồi trước, cho nên sự rộng rãi trang nghiêm của 
nó có thể ngoài trí tưởng tượng; có những báu vật cô kim 
nhiều không kê xiết mà phần nhiều là các báu vật của Vương 
triều ngày xưa để lại. 

Tiếp kiến Ngài Thủ hiến xong, chúng tôi lại đến thăm Hội 
Phật giáo Bengale tức là Hội Nghiên cứu Phật học của địa 
phương này. Vì không báo trước nên chúng tôi không được 
gặp Hòa thượng trụ trì. Nhưng có Ngài Hội trưởng và nhân 
viên thường trực tiếp đãi chúng tôi theo lễ nhà Phật. Tôi có 
chuyển giao phong thư và hòm kinh của HỘI VIỆT NAM 
PHẬT GIÁO gửi biếu. Ông chánh Hội trưởng thu nhận với 
những lời hết sức cảm động. Ông còn phản nàn là tại chúng 
tôi không cho biết trước đề có sự tiếp đón xứng đáng. 

Sự tổ chức ở chùa Hội quán này, tuy không được bằng 
chùa Đại Bồ Đề, nhưng ở đây có trường Tăng học, hiện có 
hơn 30 vị Tăng học đều do Hội này cung cấp. 


7.— CƯ SĨ BARUA CHO BIẾT VẺ TÌNH HÌNH 
PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ 


Tôi muốn biết về tình hình Phật giáo hiện tại ở Ân Độ, 
nên ở Hội Nghiên cứu Phật học ra, liền nhờ Ông PHẠM CHỮ 
thuê ô tô, lấy cớ là mời Cư sĩ BARUA đưa đi thăm phố đề cho 
có cơ hội hỏi được nhiều chuyện. Lên xe xong, với mấy câu 
chuyện phố phường chiếu lệ, ký giả hỏi: “7i nhận thấy ở ông 
có một lực lượng học vấn uyên thâm, cả về thế gian lẫn Phật 
pháp, với tư tưởng thanh tịnh thuần túy như vậy, sao ông 
không xuất gia?” 

- Tôi không lập gia đình là cốt đề xuất gia lúc nào cũng 
được dễ dàng. Tôi chưa xuất gia mà vẫn ở chùa với Chư 
Tăng, là cốt đề tập luyện tính tình và lễ độ thuyễn gia cho am 
hiểu đã. Nhất là tôi còn làm Cư Sỹ để được dễ dàng đột nhập 
vào đám quần chúng mà tùy duyên phương tiệm cảm hoá họ, 
nhự mấy năm gân đây, tôi đã làm một số đông dân Ấn Độ 
theo Phật giáo. 

Ông xem Phật giáo ở Ấn Độ có thể phục hưng được 
không? 

- Ấn Độ, là đệ nhất Tổ quốc của Phật giáo, hết vận hội 
suy tất phải thịnh. Nhưng thịnh hay suy còn tùy ở Phật tử có 
trách nhiệm truyền giáo ở Ấn Độ. Riêng tôi, tôi nhận thấy 
quốc hội Ân Độ lấy tượng hình Pháp luân (bánh xe Pháp của 
Phật giáo làm nhãn hiệu chính giữa quốc kỳ Ấn Độ và người 
Anh cát Lợi đã trao trả xá lợi của hai vị Thánh Tăng cho 
chính phủ Ân. Hôm Bác Sĩ Nehru Thủ Tướng Ấn quỳ xuỐng 
đón hai bảo vật thiêng liêng ấy, có tới tám triệu người đến 
chiêm bái. Đấy là tượng trưng Phật giáo có thể phục hưng 
được ở Ấn Độ. 


- Giữa Phật giáo và Ân Độ giáo có thể dung hòa được 
không? 

- Những nổi yếu hèn đau khổ của Ấn Độ từ xưa đến nay, 
phân nhiêu vì Ân Độ nhiễu tôn giáo tranh chấp nhau, để sinh 
ra vạ chia rẽ dân tộc, làm cho hao môn lực lượng hùng hậu 
đi. Ngày nay, nhờ vào sự cách mệnh thành công của Thánh 
Cam Địa với phần lớn các nhà trí thức Án Độ đã tỉnh ngộ, đã 
nhận chân là phải làm cho Phật giáo và Ấn Độ giáo dung hòa 
với nhau. Lại còn có một cớ, có thể là cớ chỉnh của Ấn Độ, 
phải dung hòa Tôn Giáo để thực hiện chủ nghĩa bình đăng 
của Phật Giáo mà phá cái chê độ giai cấp của Án Độ Giáo, 
mới hỏng giải thoát được cho l8 triệu dân nô lệ. 

- Hiện giờ Ấn Độ có bao nhiêu Chư Tăng Ni? 

5 Chắc Thượng Toạ thừa hiểu rằng nhà chép sử Phật Giáo 
ở An Độ đã phải gác bút từ đâu thê kỷ thứ 19, vì thê mà số 
Tăng, Ni ở An Độ riêng chô tôi biết thì chưa có máy. Trái lại, 
ở An Độ có tới 1000 vị Tăng ở Tích Lam sang đây đề phục 
hưng Phát Giáo. 

- Dân số tín ngưỡng duy nhất về Phật Giáo của Ấn Độ 
được độ bao nhiễu? 

- Uớc độ 15 triệu người. 

- Người theo Ấn Độ Giáo có hay đến chùa lễ không? 

- Nhiều lắm, ngay Ngài Hội Trưởng Hội Đại Bồ Đề của 
chúng tôi đây chính 
là người theo Ấn Độ Giáo. 

- Theo chỗ tôi hiểu thì Ấn Độ Giáo là một danh từ tổng 
quát, nêu phân tách ra thì nó sẽ có 96 thứ Tôn phải. Những 
tôn phải tương tự như Không giáo, Lão giáo ở Tàu thì còn có 
thê dung hòa được với Phật giáo. Nêu đem Phật giáo mà 
dung hòa với các Tôn phái do thân đạo thoát thai từ Thái cô, 
đáy những sự mê tín dị đoan mà dung hòa vào Phật giáo có 


còn được chán tướng không? Và Phật giáo còn đảo tạo làm 
sao được tín đồ thuần túy nữa? 

- Chân tướng Phật giáo là ở lý sắc không, không sắc. Lý 
đó đã vì chúng sinh xuất hiện ra là “từ bi cứu thế” Muốn cứu 
thể phải thực hành phương tiện. Chắc Thượng Toạ còn nhớ 
Phật dạy: “Theo lòng mong câu của chúng sinh mà làm lợi 
ích cho họ” trước nhất ta hãy dùng phép phương tiện để làm 
cho lợi ích chúng sinh đi đã, rồi sau ta sẽ đưa họ tới chốn 
thuần túy tín HgHỠNg. Nếu ta có cỗ ngon mà không cho người 
ta ăn, thì ai biết đến mỹ vị của nó mà thèm thuông muốn ăn. 
Vả lại, số thuân túy tín ngưỡng ở nước nào cũng vậy, chỉ 
được một số ít người có căn cơ lại có học thức thôi. Còn hạng 
bình thường sẽ tập quen mê tin lâu đời nhất đán thay đổi 
ngay, khó khăn lắm, nhưng họ có tín ngưỡng còn hơn 
không!.., 

Cuộc nói chuyện này đã lâu tới 2 tiếng đồng hồ. Bấy giờ 
cũng đã hơn 8§ giờ tối. Tôi bảo xe quay về đề Ông PHẠM 
CHỮ còn đi ăn cơm tối. 


8.— MỘT VỊ ĐẠI ĐỨC HỎI VÉ PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM 


Một hôm về buổi tối, một vị Đại Đức nguyên là Tiến Sĩ 
xuất gia đến phòng của tôi nói là sẽ hướng dẫn phái đoàn Phật 
giáo chúng tôi đi chiêm bái các nơi Phật tích. Theo chương 
trình thì phải đi tới mười ngày mới về. Tôi cám ơn và mời Đại 
Đức ngồi nói chuyện. 

Đại Đức bắt đầu hỏi: Việt Nam theo Phật Giáo Nam 
phương hay Bắc phương? 

Tôi đoán là Đại Đức muốn biết về lịch sử Phật Giáo Việt 
Nam mình, để khi đi hướng đạo sẽ tiện việc nói chuyện với 
các Phật tử các nơi Phật tích. Thôi ta cứ việc theo lời hỏi mà 
trả lời. 

- Bạch Đại Đức, nếu theo về địa lý thì Việt Nam chúng tôi 
theo Phật Giáo Bắc phương, là vì kinh Phạm tự truyền sang 
Bắc phương, mà các kinh Phật ở Việt Nam là theo kinh Tàu, 
mà kinh của Tàu đều dịch ở kinh Phạm tự ra cả. Xem thế đủ 
thấy Phật Giáo Việt Nam thuộc về Bắc phương Phật giáo. 
Theo chỗ tôi nhận xét, thì đem chia Phật giáo Nam phương ra 
làm tiểu thừa. Phật giáo Bắc phương làm đại thừa chưa chắc 
đã là đúng. Vì Phật giáo vốn có đủ Đại thừa và Tiểu thừa. Một 
chứng cớ rõ ràng, là những người mới vào đạo phải tu hành, 
về phần tự giác, tự lợi đó là Tiểu thừa, rồi sẽ đem phần tự giác 
tự lợi của mình ra làm mọi việc lợi tha, giác tha, thì là tôn chỉ 
của Đại thừa. Còn như Phật giáo ở xứ nào thiên quá về một 
mặt là tại quan niệm của người theo Phật giáo ở địa phương 
đó. 

- Nếu vậy Phật giáo Việt Nam là do Tàu truyền sang chứ 
không phải là đo Ấn Độ truyền sang? 


- Cuối thể kỷ thứ 2 có Mậu Bác Cư Sỹ, vì tránh nạn mà 
sang Việt Nam rồi truyền bá Phật giáo ở xứ chúng tôi, nhưng 
lúc đó mới chỉ có ảnh hưởng một phần nào, chứ chưa có sự tô 
chức cụ thể. Đến mãi năm 225, Ngài KHANG TĂNG HỘI là 
Cao Tăng của Quý quốc sang Việt Nam, bấy giờ Việt Nam 
mới có Tăng chúng, Phật giáo Việt Nam mới có hệ thống, tổ 
chức do Tăng già lãnh đạo trách nhiệm truyền giáo. Thế nên 
sau Ngài KHANG TĂNG HỘI còn có nhiều các Cao Tăng 
quý quốc và Việt Nam đi lại mật thiết với nhau về việc tu 
hành và truyền bá. Phật giáo Việt Nam lấy hệ thống Tăng Già 
truyền giáo, nên từ xưa vẫn tôn thờ Ngài KHANG TĂNG 
HỘI là Sơ Tổ truyền Phật giáo sang Việt Nam. 

- Số Tăng, Ni ở VIệt Nam có được bao nhiêu? 

- Đích số thì tôi chưa biết rõ, nhưng ở Việt Nam rất ít làng 
không có chùa, có làng lại có đến hai ba chùa. Mỗi chùa cả 
thầy lẫn tiểu, ít nhất cũng tới ba người. Nhiều chùa có tới vài 
ba chục vị. Xem thế thì biết số Tăng, Ni ở Việt Nam không 
phải là ít. 

- Thượng Toạ bao nhiêu tiêu mới xuất gia, tu ở chùa nào, 
thuộc về pháp phái nào? 

- Tôi xuất gia giữa năm 1903, tức là năm lên 13 tuổi, thụ 
nghiệp Hòa Thượng tôi tại chùa HƯƠNG TÍCH ở tỉnh HÀ 
ĐÔNG thuộc về pháp phái Lâm TẾ. 

- Thượng Toạ theo công cuộc chấn hưng Phật giáo đã 
được bao nhiêu năm? 

- Đầu năm 1935, tôi đang tu niệm ở chùa La sơn, bỗng bị 
nghiệp sư bắt ra giúp hội V.N.P.G vì có một số các yêu nhân 
của Hội đó vào tận chùa Hương Tích thỉnh cầu, nên Hòa 
Thượng tôi bắt phải ra chùa Quán Sứ đề theo đuổi mục đích 
chấn hưng Phật giáo, chẳng may tôi bị bệnh phải xin tạm nghỉ 
về chùa Côn Sơn thuộc tỉnh Hải Dương điều trị, nhưng cũng 
không khỏi, sau lại phải ra bệnh viện Hà nội mồ giữa năm 


1945 chính là năm nước chúng tôi bùng nỗ cuộc cách mạng 
do Cụ Hồ Chí Minh lãnh đạo. 


Hảo khí c3 đựng Sá-lụ của 3 o¡ thánh !á 
Sả-lụ Phất, à W ::-ki?n-Liân 





Quốc gia đã biến cố thì Tôn giáo cũng bị ảnh hưởng, giới 
xuất gia chúng tôi lúc đó cũng đã phần nhiều lâm vào tình thế 
hết sức lộn xộn rối ren. Giữa lúc đó tôi mới mồ bao tử được 
13 ngày nhận thấy tình thế nguy ngập đến thuyền môn, không 
thể ngồi yên được, đành phải khăn đai chét bụng ra khỏi bệnh 
viện cùng với các bậc tu hành đồng chí tìm phương bổ cứu. 
Một ban lâm thời tổ chức Phật giáo thống nhất được thành 
lập, liền cử ra 7 phái đoàn chư Tăng theo một chương trình 
cấp tốc trong 10 ngày đi khắp 13 tỉnh để chiêu tập Tăng già đề 
cùng thảo về vấn đề thống nhất Phật giáo đoàn kết Tăng già, 
hết thảy đều hưởng ứng nhiệt liệt, đã đi đến kết quả một kỳ 
Đại hội đồng tòan thể Tăng già và các hội Phật ở Bắc Việt. 
Hội nghị này đã duyệt y bản quyết nghị nhằm vào mục đích 
điều hòa các Hội Phật giáo, thực hiện tính thần thống nhất 
Phật giáo với một ủy ban Tăng già Bắc Bộ được cử ra lãnh 
trách nhiệm đó. Tôi được cử làm phó chủ tịch ủy ban này. 

Công cuộc của Ủy ban Tăng già Bắc Bộ đó đang tiến triển 
thì cuộc chiến tranh Việt-Pháp bùng nổ, dân chúng và các 
Phật tử ở Hà nội chạy loạn hầu hết còn mấy vị chúng tôi, tử, 
sinh phó mặc cho định nghiệp, liều chết ở lại chùa Quán Sứ, 
lẽ cố nhiên phải đương đầu với đầy thảm trạng đau thương, 
cũng đều trông cậy có Phật lực che chở cho qua cơn sóng gió 
hết sức nguy nan khủng khiếp mới còn đến ngày nay, lại hân 
hạnh được sang nước Phật đây để được gặp gỡ các Phật tử thế 
ĐIỚI. 

- Tình hình hoạt động hiện tại Phật giáo Việt Nam ra sao? 

- Về giới xuất gia thì ở Bắc Việt và Trung Việt đã có tổ 
chức thành Tăng già giáo hội, đều theo một mục đích chỉnh lý 
nội bộ tu hành, còn những hội Phật giáo có đủ cả tăng lẫn tục 
như HỘI ĐẠI BÔ ĐE đây thì hiện thời có ba hội có ảnh 
hưởng lớn và cùng chung một tôn chỉ phụng sự Tam bảo, 
chấn hưng Phật giáo, ngoài ra còn thực hiện tôn chỉ cứu thê, 
làm các việc cứu tế xã hội nữa”. 


Sáng ngày mùng 9, ông Tổng Thư Ký cho mời tôi và ông 
PHẠM CHỮ đến tư phòng, tôi nhân danh Hội trưởng hội 
Tăng Ni Bắc Việt kính biếu ông một tập báo Phương Tiện và 
yêu cầu ông giúp đỡ bài vở cho báo Phương Tiện. Ông rất vui 
vẻ nhận lời còn nói thêm rằng: “Nếu tôi vì bận mà chưa kịp 
viết bài gửi sang, thì Thượng toạ được tự đo trích dịch những 
bài vở trong tạp chí Maha Boddhi của hội chúng tôi để đăng 
vào Phương Tiện.” Tôi tỏ lời cảm ơn. Ngài nói: “Đây là số 
sách báo của Hội chúng tôi biếu phái đoàn Phật giáo.” Ngài 
nói tiếp: “Thượng Toạ muốn chụp ảnh Phật hoặc các pháp bảo 
trên chùa đây, cứ việc gọi thợ ảnh đến cho họ làm. Còn như 
muốn " phim thì để thư thả tôi sẽ giúp, hiện bây giờ chưa 
tiện có.” 

Ngay lúc đó tôi liền gửi Ngài 1000 đồng roupies (theo tiền 
Đông dương lĩnh 4000$) để Ngài mua giúp các kinh sách báo 
chí về Phật giáo, nhận tiền xong, Ngài lại nói: “Tôi đã bàn 
định với Ngài Hội trưởng Hội chúng tôi để mời các Phật tử 
địa phương này đến 6 giờ chiều ngày 22 tháng 5 này đến tiếp 
Thượng toạ và Phái đoàn, xin Thượng toạ sẽ diễn giảng vào 
kỳ đó. Ngày mai, Thượng toạ đi chiêm bái, tôi đã cử một vị 
Đại đức đi hướng dẫn và đã báo cho các nơi biết, nhưng 
không nói sẽ đến đích vào ngày nào, vì đường tự nơi này đến 
nơi khác, hàng mấy trăm cây sô một, mà lại đương mùa nẵng 
nực, e đến không đúng để nhỡ việc cho người ta, chắc điều đó 
Thượng toạ cũng đồng ý.” 

- “Ngài nghĩ thế thực chu đáo”. Tôi trả lời và hỏi thêm: 
“Ngày nào chúng tôi đi Colombo dự Hội nghị Phật giáo Thế 
ØIớI?” 

- “Tôi đã biên thư đến ban Trị sự của chỉ hội chúng tôi ở 
đó và có gởi thư riêng cho ông RAJA HEWAVITARNE là 
phó Hội trưởng Hội MAHA BODDHI TÍCH LAN để đón tiếp 
và sắp đặt nơi ăn nghỉ, cả bản đề nghị lên Hội nghị Phật giáo 
Thế giới của Thượng toạ, tôi cũng đã gửi đi TỒi. 


9.— CHIÊM BÁI BÒ ĐÈ TRÀNG 


Chư Tăng và ông Tổng thư ký Hội Đại Bồ Đề đã sửa soạn 
chương trình đưa chúng tôi đi chiêm bái các nơi Phật tích. 

Đúng 7 giờ tối mùng 10 tháng 5, ô tô đến đón chúng tôi 
với Đại Đức hướng đạo ra ga Houral lấy vé lên tàu. Đêm đó, 
chúng tôi phải ngủ ở tàu. Vì chúng tôi đi hạng nhất nên được 
rộng rãi, thư thái lắm. Nhân dịp thư thái, Đai Đức hướng đạo 
có cho chúng tôi được nghe một đoạn lịch sử Đức Phật tô tu ở 
Bồ đề tràng như sau: “Đức THÍCH CA khi còn ở nhà là Thái 
tử TẤT ĐẠT ĐA, đã nhiều lần xin Phụ vương đi xuất gia 
không được, đến một đêm kia thanh văng, Thái tử bèn cưỡi 
ngựa vượt thành trốn vào tu ở Tuyết sơn suốt 6 năm, ép xác 
quá khắc khổ, đến nỗi nhịn ăn, nhịn mặc, làm cho thân thể 
gầy còm chỉ còn da bọc xương. Đã đến lúc Ngài không còn đủ 
sức lực để tu nữa, lúc đó Đức Phật mẫu ở trên cung trời thấy 
Ngài yếu quá, sợ đến chết mất. Phật mẫu vội vàng tự trời 
xuông khóc than mà khuyên rằng: “Nếu như Bồ tát Ngài cứ tu 
ép xác quá như thế để cho mình gây, sức yếu mãi đi thì còn 
hơi sức đâu mà tu hành cho đến chứng được đạo quả”. Nghe 
Đức Phật mẫu khuyên răn đã hết điều, Ngài mới đổi chí 
hướng, bỏ Tuyết sơn xuống Buddhagâya (xứ Bồ đề tràng) 
xuống sông NI Liên tắm táp rồi lại mặc áo cũ rách vào mình, 
đi đến cây Bồ đề, đương ngồi vá áo thì có ông VÔ CẤU 
QUANG là vua cõi Trời Tịnh Cư trông thấy, liền đem cái áo 
Cà sa xuống dâng. Lúc đó lại có Cô Nan Đà đương đi chăn bò 
thấy Ngài gầy gò, liền về nấu. cháo sữa đem ra dâng cúng. 
Ngài dùng xong, lại có người cắt cỏ đem cho một bó. Ngài đỡ 
lấy rải xuông gốc Bồ đẻ, ngồi lên cương quyết thê rằng: “Ta 
lên ngồi đây tu thuyền mà không chứng được đạo quả, thề 
không bao giờ chịu bỏ cõi Bỏ đề này mà đứng dậy”. Vừa dứt 
lời thề, thì hào quang ở đầu Ngài chiếu ra chói lọi khắp mỌI 


nơi, quả đất đã nhiều lần rung động làm cho bọn Ma vương 
khủng khiếp, chúng nó liền hô hào kéo nhau đến, ra oai đánh 
đập, bắn chém tứ tung, toan bề hại Ngài, nhưng bao nhiêu 
gươm giáo, cung tên của bọn chúng đều biến ra hoa sen cả. 
Bọn Ma vương vẫn chưa chịu, lại bảo nhau hoá phép ra làm 
mưa, làm bão tưởng chừng đến long trời, lở đất. Bỗng có 
Thần Hộ pháp hoá rắn uốn khúc che kín cho Ngài. Nó cũng 
chưa chịu, lại càng bực tức hơn nữa, cùng nhau chạy về cung, 
Ma vương lại cấp tốc sai con gái của chúng đem bộ sắc 
khuynh thành ra phô diễn đủ trò bỉ ôi, toan bề cám dỗ khiêu 
động ái tỉnh của Ngài, kết quả đều bị thần lực của Ngài 
chuyền biến cho các Ma nữ, yêu nữ, cô nào cũng hoá ra mặt 
bủng, môi nhọt, đầu bù, tóc TÔI, sau đều phải bảo nhau quỳ 
xuông xin Ngài mở lòng lân mẫn cho được hòan lại nhan sắc 
cũ, sẽ xin làm lễ quy y. 

Sở dĩ Ngài hàng phục được bọn yêu ma ác nghiệt Ấy, là vì 
chí nguyện của Ngài chỉ lo âu về sự đau khổ của chúng sinh, 
muốn tham thuyền để tìm đến cõi nguồn của phép diệt trừ đau 
khổ mà cứu độ chúng sinh ra khỏi bể thảm thành sầu. Chí 
nguyện bền vững ấy, đạo lực mạnh mẽ ấy, bọn Ma vương qủy 
quái kia ám hại làm sao cho nổi? 

Hàng phục được bọn Ma vương rồi, Ngài lại vào ngồi Đại 
định vừa 48 ngày thì ngộ đạo. Vua Đề Thích hiện xuống chào 
mừng và thỉnh Phật đi truyền đạo đề cứu độ chúng sinh”. 

Tàu chạy suốt đêm cho đến 7 giờ sáng mới đến ga Thành 
Gâya. Từ đây đến Bồ đề tràng là nơi Phật Thích Ca tu thành 
đạo còn 14 dậm Anh nữa, phải vào hàng cơm của sở Hỏa xa 
điểm tâm. Ăn xong, lại ra ô tô đến Trụ sở chỉ nhánh Hội Đại 
Bỏ Đề ở Gâya. Vào uống nước, nói chuyện qua với cụ Trụ trì; 
Sư Cụ Trụ trì cũng cùng đi với chúng tôi vào Bồ đề tràng. 

Sư Cụ bản tự nói: “Ô tô đi đây là chạy qua con đường 
sông Ni Liên”. Sư Cụ nói, tai tôi tuy có nghe, nhưng vẫn 
chăm chú đề mắt nhìn tất cả cảnh vật của nơi Phật tích mà bản 
tâm tôi kính thờ, ngưỡng vọng gần nửa đời tu hành. Vì nơi đó 


có hàm súc đầy sự huyền bí, huyền bí cả từ gốc cây ở mặt đắt, 
cho đến vì sao ở trên trời. Chả thế mà hòang tử TÁT ĐẠT ĐA 
tu khổ hạnh ròng rã sáu năm ở Tuyết sơn không thấy chứng 
đạo quả, khi đến đây chỉ một lần tắm ở sông Ni Liên, dùng 
một bát sữa của Mục nữ, rồi tiến đến gốc cây Bồ đề ngồi, suy 
nghĩ vừa 4§ ngày, bỗng một sáng mai thấy sao mai mọc mà 
ngộ đạo thành Phật. 

Ôi! Khu đất Bồ đề tràng sao rộng rãi thế, bao la có đến 
mấy mươi mẫu đất, thỉnh thỏang lại nổi bật lên một khu cây 
cối um tùm che phủ cho đám dân cư giữa bãi cát vàng đương 
nắng như rang của nhiệt độ. 

Ô tô vừa dừng bánh, một số thổ dân cả già, trẻ, trai, gái 
chạy ra, nhưng không phải để đón chào mà là xem khách lạ, 
vì tôi ăn vận phục sức Tăng già Việt Nam, họ thích nhất là khi 
được nhìn thấy bộ răng đen của tôi, hoá nên tất cả đều chăm 
chú nhìn vào tôi. Tôi nghe thấy trong bọn họ có một người chỉ 
vào tôi hỏi Sư Cụ bản tự: “Người này là thế nào?” — “Cũng tu 
hành như tôi”. Bấy giờ họ mới chào. 

Đến nơi, chúng tôi cùng tiễn bước lên đồi. Tôi ngửng mặt 
trông lên Phật điện và cây Đại Bồ Đề với tất cả cảnh vật 
chung quanh. Ôi! Sao mà đồ sộ, sầm uất thế. Lúc đó tưởng 
chừng như mất tôi được thấy bảo tháp của Phật Đa bảo hiện 
ra: nghe kinh Pháp hoa trên hội Linh sơn của đức THÍCH CA. 
còn tại thế. Vào đến gần Phật điện, nhờ người trông hành lý, 
ai nây đều trút bỏ đép rồi mới được vào. Đến trước đài hương, 
ông Cần dâng hương, lại có ông già thổ dân đem đến bán hoa, 
ông Chữ trả tiền, tôi đỡ lẫy một tràng hoa dâng lên cúng Phật, 
theo lễ Ấn Độ tức là đeo vào cô Phật, còn một lăng hoa nữa 
dâng ở bàn thờ. Tôi cũng như mọi vị đều quỳ lễ độ 40 phút, 
niệm hồng danh đức Bản sư THÍCH CA. 

Quả thực lúc đó tâm tôi thôn thức, mắt tôi rơm rướm, nhìn 
lên Chân thân Đức Thế Tôn. Tôi không khẩn cầu với Từ phụ 
một điều gì cả. Trái lại chỉ thấy tự hỗ mà suy nghĩ rằng: “Xưa 
Đức Thế Tôn cũng là người, sao Ngài sống với cuộc đời trong 


sạch sáng sủa? Nay con cũng là người, mặc dầu đã theo Ngài 
xuất gia mà vẫn sông chung với cuộc đời xấu Xa, tối tăm mà 
người ta còn đương thi nhau đem màn ám muội mà che phủ 
cho tối mù mịt thêm mãi đi. Ngài cũng là người tu, mà tu đến 
giác ngộ chân lý vũ trụ, nhân sinh. Con cũng là người có Phật 
tính, có tu hành, mà sao đối với chân lý vũ trụ nhân sinh, con 
chỉ thấy tối như đêm dây như đất. 


Trăm lạy, nghìn lạy Đức Thế Tôn, xin rủ lòng từ điểm hoá 
cho con cùng chúng sinh được giác ngộ”. 

Lúc đó rõ ràng thấy tôi có cảm tưởng như nghe thấy lời 
Phật dạy rằng: “Này Cùng tử con ơi! Ta đã cảm thấu lời của 
con vừa hối hận với thân thế của con, ta cũng thương lắm rồi. 
Ta thương con thì những lời ta dạy bảo con đây, con cần phải 
suy nghĩ mà nhớ như chôn vào ruột đấy nhé. Này con ơi! Cõi 
trần thế là nơi bê khổ, con còn nhớ không? Quả đất này con 
đã có bao kiếp sinh ra cũng gửi ở đó, khi con chết đi cũng lại 
về với nó, con còn nhớ không? Con đã có bao phen ở quả đất 
này làm lòai cỏ cây đến làm loại cầm thú, côn trùng, cho đến 
khi làm người, khi vinh khí nhục, khí đắc, gian lao lận đận với 
bao nhiêu trần thế đau khổ, chưa chắc nước bê đã nhiều hơn 
nước mắt của con đã vẫy vùng khắp cõi với những đau thương 
khổ não. Nếu con đã biết khô lại cần phải biết dục tâm, vọng 
ý của con là cõi rễ khổ, con phải tức khắc chém chặt cho tiệt 
giống dục tâm, vọng ý đi, như thế là con cũng được giác ngộ 
và thoát khổ như tứ phụ của con đây. Nếu con chỉ than thở 
thân là khổ, đời là khổ mà không chịu tinh tiến nhẫn nhục mà 
tu thân hành đạo, thì con còn khô”. 

LỄ tạ xong, đứng dậy, lúc ây tôi mới đám để mắt nhìn 
trong lòng Phật điện, chỗ tôi vừa lễ đây chỉ rộng bằng hai căn 
nhà thôi. Tượng Đức Thích Ca ngự trên tòa Kim cương, hai 
bên là tượng Di Lặc Bồ tát. Còn có một pho tượng đứng ở 
giữa mà đứng ở dưới đất. Sư cụ trụ trì liền chỉ vào pho tượng 
đứng đó mà cho biết rằng: Bồ đề tràng này đã bị giáo Bà la 
môn chiếm một thời gian, tượng thần SI HOA đứng đây là 


thần độc tôn của họ. Nay tuy đã trả Bồ đề tràng về Phật giáo, 
nhưng họ viện cớ rằng Thần SI HOA của họ được thờ ở Phật 
điện đây, cũng như các chùa thờ tượng Phạm Thiên, Đề Thích 
bên dưới tượng Phật vậy. Vì thế họ còn xin thờ tượng Thần SI 
HOA dước Phật điện. 

về phía sau Phật điện lại còn có hai thánh điện thờ tượng 
Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, chúng tôi đều có tới 
dâng hương lễ. Lễ xong các nơi mới xuống dưới Tháp để nhìn 
xem các kỳ công đệ nhất của Vua đệ nhất anh hùng trong lịch 
sử Ấn tức là Vua A Dục. Ngài đã xây lên tòa Phật điện ở đây 
và còn nhiều nơi có dấu vết của Phật Thích Ca cả về quá khứ 
lẫn hiện tại. Có lẽ các cảnh kỳ quan của Phật giáo thế giới 
phải để nhường tòa Phật điện ở Bồ Đề Tràng là đệ nhất. Phật 
điện cao gần 80 thước tây mà xây trên đồi. Từ đỉnh đến chân 
và chung quanh, tứ phía đều băng đá trạm trổ hình tượng 
Phật, Thánh và hình tượng bát bộ Hộ pháp, còn trạm trổ nhiều 
cảnh mỹ thuật về Phật giáo nữa. Còn có tới gần 1000 ngọn 
tháp vừa to vừa nhỏ ngọn có trạm trổ, ngọn để trơn, và còn 
nhiều thạch khí, trạm thành bình pháp khí, pháp bảo đề bây 
xung quanh. Muốn xem để nhận xét cho hiểu biết phải mắt 
một thời gian khá lâu, và phải có nhiều người học rộng về 
Phật giáo mới có thê hiểu biết được các điển tích xây tạc ở 
đây. 

Sau chúng tôi ra chiêm bái tòa Kim cương ở bên cây Bồ 
đề về phía sau tòa Phật điện. Ở đây cũng có tượng Đức Thích 
Ca ngồi, nhưng tượng tạc liền vào một tảng đá lớn rồi xây liền 
vào vách đá ở phía sau Phật điện chứ không tạc ngồi vào tòa 
Kim cương. Tòa Kim cương này tôi có đo theo thước ta, chiều 
dài 5 thước, chiều rộng 3 thước, trong lòng để trơn, chung 
quanh trạm, tựa như hình cái sập trạm bóng. 

Theo lời phật dạy: “VỊ Bồ sứ Bồ tát nào khi xuống Sa bà 
để nối ngôi Giáo chủ, cũng đều đến tòa Kim cương này ngôi 
tu phép Đại định cho đến chứng đạo thành Phật mới lên nối 
ngôi Giáo chủ cõi Sa bà”, Chư Phật trước Phật Thích Ca và 


sau Phật Thích Ca đều tu hành thành Phật ở tòa Kim Cương 
này. Thế nên, mặc dầu bao thuở phong sương, bao lần ba đào 
đến long trời lở đất, làm cho cõi trần thế nghiêng ngả, tòa Kim 
cương này cũng vẫn còn ở nguyên. Đó chẳng là chân tướng 
của lý “bất sinh, bất diệt” ư? 

Đến cây Bồ đề, trông hình dạng ngoài vỏ cây, hơi trăng 
trăng lại vàng vàng, lá xanh và mượt, tán nó dương xanh ngắt 
tận chín tận từng trời, rườm rà, âm u khắp khu đất để che vào 
tòa Kim cương là di tích thiêng liêng bất diệt. Sư cụ bản tự 
cho biết rằng: “Cái gốc to kia mới chính là cây. Bồ đề che 
phong sương, mưa năng cho Đức Thích Ca thuyền định đến 
giác ngộ đáng, tiếc không còn, bởi vì trước đây giặc Hung nô 
sang xâm chiếm Án Độ, tàn phá chùa tháp. Chúa họ là Ca 
Xăng Ca (Cacanka) hạ lệnh đến phá chùa giết sãi và chặt cây 
Bỏ đề của Phật ngồi tu đi rồi. Cây Bồ đề này đây chỉ là cái 
nhánh của nó mọc lên đấy thôi. Qua bốn thời xuân, hạ, thu, 
đông cũng đều xanh tốt âm u như thế này cả. Chỉ có đến ngày 
kỷ niệm Đức Phật tịch diệt là nó ủ rủ, rầu rĩ, rồi trút rụng đi 
hết cả lá, nhưng chỉ qua ngày lễ là lại đều đâm lộc, chừng 
tuần lễ, cành nào cành ấy đều lại mượt mà, sin sít như 
thường”. 

Sư cụ trụ trì nói tiếp: “Lịch sử Phật tổ Thích Ca có nói: 
Khi Đức Phật Thích Ca chứng đạo thành Phật, Ngài phóng 
hào quang chiếu đến cõi trời Đại Phạm. Vua cõi trời ây có 
chiêu tập các vị thiên nhân mà bảo rằng: Thái tử Tất Đạt Đa tu 
đạo Bồ Tát ở dưới cây Bồ đề, nay Ngài đã chứng được đạo 
chính đăng, chính giác là đạo sáng suốt hết thảy mọi lẽ. Ngài 
đã đem đạo ây may làm áo nhẫn nhục, đúc làm gươm trí tuệ, 
hàng phục hết bọn Ma vương rồi, nay Ngài đương quanh bánh 
xe pháp để vận chở chúng sinh lên ngàn giác. Chúng ta tuy có 
phúc sinh ở thiên giới, làm người giới nhưng đối với Phật thì 
vân còn là chúng sinh, nay gặp được hội Ngài thuyết pháp, 
thực là hiếm có. Vậy nay chúng ta phải đến để chiêm bái, 
cúng dâng uy dung của Ngài. 


Xưa Công chúa Sanghamitta chiết cành Bồ đề ở đây đem 
sang Tích Lan chao tay cho một vị Lão tăng đem trồng, đến 
nay cây Bồ đề đó đã thành một cảnh Phật tích nổi danh với 
hòan cầu của đạo Phật Tích Lan. Kế đến một Phật tử ở Tích 
Lan lại chiết cành ở cây Bồ đề bên đó đem sang Ấn Độ trồng 
ở vườn Lộc uyên. Cây Bồ đề ở Lộc uyên hiên giờ cũng đã 
lớn đẫy hai người vầng”. 

Lúc ấy ký giả có một cảm tưởng tựa hồ như cây Bồ đề nó 
đương bảo rằng: “Này khán giả! Núi Tuyết sơn kia là nơi 
hiểm trở, rét mướt độc nhất của dãy Hy mã lạp sơn, lại là cảnh 
âm u, tĩnh mịch nhất của nhà tu hành, thế mà Đức Thế tôn tu 
ở Tuyết sơn không chứng đạo quả. Còn như giống cây Bồ đề 
ở Ấn Độ đây, có thể nhiều như giống cây “đa” ở xứ khán giả, 
mà nó lại mọc ngay ở giữa cánh đồng bãi cát nóng cũng 
không khỏi náo nhiệt của hòan cảnh, thế mà Đức Thích Ca tu 
ở dưới gốc cây này lại giác ngộ”. Như thế có phải Đức Phật 
Ngài muốn biểu thị cho khán giả biết rằng: “Ngài không phải 
là ông Hòang độc nhất tu thành Phật, Ngài cũng không phải là 
thần, thánh độc nhất hoá thành Phật. Ngài cũng như số hằng 
sa chúng sinh có Phật tính, Ngài chỉ đem một Phật tính như ai 
mà tu thành Phật đó”. 

Dưới đây là do cảm tưởng của ký giả ngâm bài tức cảnh: 

Thích Ca thành đạo ở nơi đây, 

Thế giới ba nghìn, Giác ngạn đây, 

Kìa gốc Bồ đề tòa Phật chứng, 

Này ngôi Bảo điện tháp vua xáy, 

Khơi nguôn bát nhã sông Ni ri, 

Dân mạch từ bi núi Thứu vây, 

Giáo tổ vì đời niêu cối giác 

Cho người kim, cô biết đường ngay. 


Tôi hỏi sư cụ bản tự: 


- Bạch Cụ, bên gốc Bồ Đề này trước đây có pho tượng 
Đức Quan Âm Bồ Tát bằng đá to lắm, tương truyền rằng: hễ 


khi nào tượng Ngài chìm xuống thì đạo Phật không còn ở Ấn 
Độ nữa. Đầu thế kỷ thứ sáu, Thầy Đường Tăng đến đây chiêm 
bái cũng đã chìm đến ngực, từ ây đến nay đã bao thê kỷ rồi, 
pho tượng đá cố nhiên không còn nữa, nhưng Cụ có biết chìm 
xuống chỗ nào, xin chỉ giáo cho biết”. 

Sư Cụ đáp: 

- “Tôi cũng thất truyền tụng như thế, nhưng cũng không 
biết chìm xuống chỗ nào cả. Nhưng Thượng toạ có biết tại 
làm sao lại chìm thế nhỉ?” 

- Bạch Cụ! Đức Quan Âm Bồ Tát có phát nguyện giúp 
Đức Thích Ca mà hoá độ chúng sinh cả cõi Sa Bà này; Một 
khi mà nước nào còn có tâm niệm đến Ngài thì Ngài còn ứng 
hiện, nếu không tâm niệm đến Ngài thì Ngài không ứng hiện 
nữa thế nên tượng Ngài vừa chìm đi hết là Phật giáo không 
còn ở Ấn Độ nữa”. 

Đại Đức hướng đạo cho biết rằng: “Bồ Đề tràng này trước 
đây còn đang bị giáo Bà la môn chiếm, các Phật tử thế giới 
tuy không ra mặt tranh đấu với họ bằng cách bạo động, cũng 
không cậy thế lực đòi lại cơ nghiệp của Đức Giáo Tổ. Nhưng 
mây ngôi chùa của Phật tử Án Độ, Trung Hoa Nhật Bản và 
Tây Tạng đều làm lên ở chung quanh kia, đều là có công 
nghiệp duy trì Bồ Đề tràng này. Bác sỹ PRASAD là Tổng 
thống Ấn Độ hiện thời, cảm thấy trí cương quyết duy trì Bồ 
Đề tràng của Phật tử mấy nước đó nên Ngài mới can thiệp đòi 
lại cho”. 

Tôi nói tiếp: “Có lẽ Phật tổ còn thương chúng sinh, nên 
giữa lúc ngọn Đuốc tuệ của Ngài bị lu mờ, tiếng cứu thế của 
Ngài bị im lìm ở xứ này mà các Phật tử ở Thế giới cứ điềm 
nhiên trong hòan cảnh, ở đâu biết đấy: “Cha chung không ai 
khóc” để mặc cho người ta chiếm đoạt tổ nghiệp, thì nhục nhã 
biết dường nào! Chúng ta ngày nay khỏi mang cái nhục ấy là 
nhờ có chư Tăng mấy nước kê trên đã làm lên mấy ngôi chùa 


đó để duy trì, xin Đại Đức dẫn chúng tôi đến để nhân danh 
Phái đoàn Phật giáo Việt Nam tỏ chút lòng kính phục”. 

Nhờ có Đại Đức hướng đạo nên chúng tôi đến chùa nào, 
chư Tăng cũng lấy tình đồng đạo tiếp đãi rất quí hoá. Ngôi 
chùa chúng tôi đến cuối cùng là ngôi chùa thuộc về chư Tăng 
Tây Tạng. Chúng tôi đến chỉ có hai Sư bác ra tiếp, còn Sư cụ 
chủ với chư Tăng đang tụng niệm khoá ngọ. Vốn biết phần 
đông chư Tăng Tây Tạng tu theo Mật tôn tức là môn tu thần 
thông, tôi có ý đi tìm Sư cụ chủ để cầu Ngài chỉ giáo cho môn 
trì chú. Thực đáng tiếc cho tôi còn vô duyên với Mật tôn, nên 
khi đến phòng thấy Ngài đương ngồi thắng thắn với nét mặt 
văng lặng, cặp môi đang rung động với trang thần chú, tôi vội 
vã lui ra, đến xem bộ kinh Tây Tạng bọc ngoài một vuông vải 
vàng. Tôi xin với Sư bác cho giở ra xem. Bộ kinh này theo 
thước ta, chiều đài tới thước bảy, rộng 7 tắc, còn có đến mấy 
trăm bộ kinh đều bọc vóc, nhiễu để vào hai tủ kính thờ ngay 
trên Phật điện. 

Ông PHAM CHỮ đến cho tôi biết đã hết giờ của buổi 
chiêm bái Bồ đề tràng. Buộc lòng tôi phải nhờ Sư bác chuyển 
lời kính chào Sư cụ rồi theo Phái đoàn ra ô tô. Về đến Trụ sở 
Hội Phật giáo Gâya đã 11 giờ trưa, nghỉ ngơi một chút lại phải 
ra hàng cơm của nhà Ga ăn cơm ngọ, đề đi cho kịp chuyến tàu 
2g50 đến Bà la nại. 


10.— CHIÊM BÁI LỘC UYÊN 


Đúng 3 giờ chiều, tàu hỏa ở Gâya bắt đầu chạy, mãi đến 
10 giờ đêm mới đên ga tỉnh BA-NA-NẠI (Bénarẻs) đã có ô tô 
đón săn. Đi bộ 10 cây sô nữa thì đên Trụ sở Chi hội Phật giáo 
Lộc Uyên cũng thuộc về Hội Đại Bồ Đề. Vào tới nơi, chúng 
tôi uống nước vội vàng, rồi xin đi chào chiều lệ cho phải 
phép, xong, đi nghỉ, vì đã phải hai đêm nằm tàu, ai nấy đều 
mỏi mệt và buôn ngủ. Sáng ra, Hòa thượng trụ trì cho người 
mời đên trai đường. Ngài tiêp chúng tôi ngay trong bữa điêm 
tâm sáng nay. Mở đầu câu chuyện Ngài cho biết quê quán ở 
Tích Lan, sang trụ trì chùa Lộc Uyên đã được 25 năm rồi, 
năm nay xuân thu đã mươi năm. 

Ngài hỏi: Chư Tăng Việt Nam đều mặc áo như Thượng 
foq 2 

- Váng. 

- Sgo không mặc Pháp y luôn ở mình như chúng tôi? 

- Chư Tăng Việt Nam phân nhiễu ở nhà quê phải làm việc, 
nên không tiện mặc Pháp y, chỉ có lúc lê Phật, tụng kinh mới 
mặc. 

- Làm sao có Pháp y? 

- Do các thầy Giáo sư truyền thụ trong khi thụ giới. 

- Pháp thụ giới ở Việt Nam như thế nào? 

- Ở nơi nào có nhiều chư Tăng tu hành thì phải mời mười 
vị giới hạnh cao cả, nơi nào ít thì mời năm vị. Các Tì hãy được 
mời đó sẽ kết đàn làm phép theo luật Phật dạy mà truyền giới 
và ban áo cả sa cho. 

- Chư Tăng Việt Nam có kết hạ an cư không? 

- Nhiêu lắm. 


- Chư Tăng Việt Nam có tu thuyền định không? 

- Về các đời Đinh, Lê, Lý, T rần phân nhiễu íu thuyển định, 
nhưng hiện thời phép tu thuyên ở Việt Nam đã thát truyền. 

- Nếu vậy thì không có môn tu nào nữa sao? 

- Còn có môn tu Tịnh độ là môn tu niệm Phật, nếu niệm 
được nhất tâm thì cũng như tu thuyển. 


- Bạch Hòa thượng - tôi hỏi lại: Ở đây có ruộng không? 


- Khu Lộc Uyến này có vô số ruộng, nhưng để mặc người 
bản xứ họ làm họ ăn, mình đi tu để làm Đạo chứ có đi tu để 
làm ruộng đâu. 

- Không làm ruộng lấy gì mà ăn? 

- Cứ làm Đạo tự nhiên đủ ăn, không làm Đạo mà chỉ đi 
làm ruộng, dù có cũng chưa chắc đã giữ được mà ăn. 

Đối với Hòa thượng này, tôi đã nhận được ở Ngài thổ lộ ra 
nhiều câu có đầy tư tưởng cao xa. Thấy tôi điểm tâm có vẻ êu 
oải, Hòa thượng liền pha trò: 

- Tuy chúng ta ăn chay, nhưng cũng cần phải ăn khỏe mới 
có đủ lực lượng mà tranh đâu cho Phát pháp chứ? 

- Vâng, phải đáy, nhưng tiểu đệ xin nối lời thêm: 

“Phải tu khỏe nữa mới đủ tỉnh thân tranh đấu cho Phật 
pháp”. Tât cả Tăng, Tục trong bữa điêm tâm này đêu nây ra 
những nụ cười tươi tăn. 

Điểm tâm xong, ra ngoạn cảnh, thì ra hôm qua Phái đoàn 
Phật giáo chúng tôi ngủ ở trung tâm ba tòa nhà gác có tới tât 
cả 74 gian, kiên trúc theo kiêu “Tịnh xá”. Hòa thượng trụ trì 
cho biết răng: Ông vua thương mại hiện thời của Ấn Độ là 
Bila (Biếc La) tự xuất .gla tài làm nên tòa tịnh xá này cung 
tiến cho hội Đại Bồ Đề để làm trường Phật học. Trong nội 
dung ba tòa nhà gác này, chia làm nhiêu ngăn. Ngăn đê chư 
Tăng thường trụ ở, ngăn để khách tăng đến ở, ngăn làm 
trường Tăng học v.v...Ngoài ra còn có nhiêu nhà phụ tùng 
khác nữa. Cách xêp đặt rât khéo, đây chính là trụ sở của hội 


Phật giáo Lộc Uyên lại là trường Phật học của hội Đại Bồ Đè. 
Vì tháng này nóng nực quá, chư Tăng học sinh đều đi kết Hạ 
ở các chùa khác. Ở khu nhà tịnh xá đây không có Phật điện 
như các nơi, vì tòa Phật điện đã có ở giữa Lộc Uyên chỉ cách 
đây vài trăm thước tây. 

Tôi đương ngoạn cảnh thì có người mời đi ra Phật điện 
chiêm bái. Khi đến Phật điện, nghỉ thức lễ bái cũng như ở Bồ 
Đề Tràng. Tòa Phật điện ở Lộc Uyên này là do hội Đại Bồ Đề 
làm lên, chứ không phải có tự cô, nhưng cũng kiến trúc tựa 
như tòa Phật điện ở Bồ Đề Tràng. Tòa Phật điện mới này 
chính giữa cao độ 50 thước tây, còn tòa Bái đường có thê để 
cho vài trăm người lễ bái và ngôi nghe giảng được, rồi đến hai 
tòa “Chung lâu”, “Cô các” đều cao độ 40 thước tây, bên ngoài 
tiếp liền với tòa Chấn môn, lại thành ra hình tòa Tam quan, 
làm theo kiểu kiến trúc này đẹp lắm. 

Chính giữa Phật điện, chỉ thờ có một tòa tượng THÍCH 
CA ngự trên tòa Sư tử đá, trạm chỗ theo điển tích Phật chuyển 
pháp luân ở vườn Lộc Uyền. Chính giữa trạm bánh xe có hai 
con hươu quỳ chung quanh, bên ngoài là các Ngài: KIEU 
TRẤN NHƯ, năm vị Đại A La Hán ngồi nghe Phật nói pháp 
Tứ đề: Khổ, Tập, Diệt, Đạo. 

Bấy giờ chúng tôi mới đi xem các di tích ở Lộc Uyên. Khi 
còn ở Phật điện trông ra đã thấy một quả nÚI cao ngất trời mà 
cũng chăng ra núi đất, cũng chăng ra núi gạch, khi đến nơi, thì 
thời ôi! Phong xương ác nghiệt của thời gian đã vạc đẽo và 
bọn giặc giã tàn bạo đã cả gan tàn phá gần hết tòa Bảo tháp 
bằng đá trạm chổ, đủ thiên hình vạn trạng, chỉ thỉnh thoảng 
còn lại vài tảng đá đeo bám vào mỗi chỗ, thực đáng buồn thay 
cho nơi Phật tích mà cũng phải chung với kiếp vận bê dâu! 

Đại đức hướng đạo cho biết rằng: “Vua A Dục xây ở Lộc 
Uyên này hai ngọn Bảo tháp, một ngọn cách đây độ hai cây 
sô, ngọn ây xây để kỷ niệm chính chỗ của thánh tăng KIEU 
TRẤN NHƯ với bốn vị bạn của Ngài khi thấy Phật bỏ lối tu 
quá khắc khô, đi ra tu theo Trung đạo, nên cả năm thầy đều bỏ 


Phật đến đấy tu khổ hạnh, tức là vẫn kiên trì tu theo phép tiểu 
thừa là lối tu quá ư ép xác. Khi Phật THÍCH CA thành đạo 
rồi, Ngài liền đi tìm năm vị để giáo hoá, khi đến đấy là gặp. 
Còn ngọn Bảo tháp này xây lên để kỷ niệm chính nơi mà đức 
THÍCH CA tìm thấy năm vị đem đến đây mới thuyết pháp 
“Tứ đế”. Ngọn Bảo tháp này còn có xá lợi của Phật, ngọn kia 
họ đào phá tứ tung ra để lây đi mắt hết rồi”. Nghe nói động 
tâm, tôi gần xa lệ. Nhưng phải có trấn tĩnh đề tìm xem những 
quý vật của ngọn Đại bảo tháp này bọn giặc phá ra đem đi đâu 
mắt cả? Đại đức Hướng đạo biết tôi đương suy nghĩ cố ý tìm 
tòi những cái gì thiêng liêng, huyền bí mà đức Phật Ngài đã 
cho đứa con lạc loài của Ngài được thấy ở ngoài Bồ đề tràng 
hôm qua, liền nói với tôi: “Này Ti hượng toạ, ở sông Hằng có 
cái câu xây toàn bằng đá trạm chỗ là do ông Chúa ác nghiệp 
phá lấy ở tháp đây đem ra xây đáy. Nhưng đây mới là xem 
Phật tháp bị tàn phá, bây giờ chúng ta đến xem Phật điện, 
Tăng đường côn di tích của lịch sử Phật giáo huy hoàng mà 
nay đêu bị tan hoang ”. 

Đi độ vài trăm thước, đến một khu độ ngót hai mẫu ta, 
toàn thấy những chân tường xây bằng gạch chỉ còn có sát mặt 
đất mà ăn sâu đến bây thước ta, đều có đường đi thông với 
nhau, thỉnh thoảng lại có một chỗ độ bằng chiếc chiếu thụt 
vào. Đại đức hướng đạo hỏi: “7ượng toạ có biết kiểu nhà 
Tăng làm có Thuyên hót không?” 

- Tôi có biết! Nhưng chỗ lõm vào bằng chiếc chiếu kia chứ 
gi?” Tôi chỉ lên cái nhà bằng kẽm đẳng sau có cái cột đá đứng 
dựng to lắm, mà đã gẫy một nửa, người ta mới làm hàng rào 
sắt để ngăn. Hỏi: “Đây là gì?” 

- Đây chính là Sư tử toạ của Phật ngôi để thuyết pháp khi 
còn tại thế. Sợ lâu ngày mưa trôi mắt dấu tích, nên phải làm 
nhà kẽm để che. Cột đá kia cũng của A Dục vương xây để ghi 
khắc lời đức THÍCH CA di chúc rằng: “Sau này đức Di Lặc 
ra đời khi tu thành Phát, Ngài cũng lại ra thuyết pháp độ sinh 
lần đầu tiên ở Lộc Uyễn này. 


- Khu Lộc Uyển rộng độ bao nhiêu? 

- Chu vi tới 50 dậm Anh (90 cây sô), chung quanh có 3 cái 
hỗ, khi Phật còn tại thế, Ngài thường tắm ở một hô, giặc y 
phục ở một hô và rửa bình bát ở một hồ. Khu đất này thỉnh 
thoảng lại nổi lên một quả đôi và nhiễu cây cối. Đại đức nói 
tiếp: Thượng toạ chèo lên chóp quả đổi kia mà xem, sẽ thấy 
cảnh trí đẹp, thiên nhiên của nơi Phật tích”. Tôi liền đi một 
mình lên mặt quả đồi, thấy còn rất nhiều táng đá trạm chỗ vất 
ngôn ngang dưới rừng cây um tùm. Tôi ngăm xem tất cả cảnh 
Phật tích bao la man mác đã để lại bao nhiêu dấu vết tàn phá 
của phong sương và của những quân giặc Hung giặc Hồi. 
Càng thấy cảnh, lòng càng thốn thức. Bài tôi vịnh tức cảnh 
dưới đây, chính là muốn miêu tả lúc đương uất ức với hai bọn 
giặc tàn ác vô đạo: 

Càng nhìn Lộc Uyển Phật trường xưa, 

Toàn thấy lòng đau với lệ sa. 

Rào sắt rêu phong tòa Tứ đề, 

Vườn hiêu cỏ rậm lỗi Tam thừa. 

Nhà Tăng hết đã cây chen đá, 

Dấu Phật còn chăng Tháp với Hồ, 

Cảnh ấy lòng này hương một nén, 

Pháp luận mau chuyển chúng sinh chờ. 

Ký giả đương bồi hồi thốn thức, thì Đại Đức hướng đạo 
đột ngột làm dật nây mình lên bằng câu hỏi: “Có /¿ Thượng 
toạ đương thôn thức với cảnh vật tiều tụy của nơi Phát tích 
này lắm thì phải?” 

- Vâng, tôi đương ảo não lắm, tôi tưởng người tôi không 
phải là loài mộc thạch, đối với nơi Phật tích bị tan hoang sụp 
đồ này, ai mà không xúc động? 





Hỏi: - Sáng fạo ra nơi Phật điện vô biên công đức này, cũng 
là do một người có quyền hành độc nhất, đến khi hạ thủ phá 
hoại đi, cũng lại do một người có quyên hành độc nhất. 
Thượng toạ có thấy Đức Phật đối với người ấy ra sao không? 

Đáp: - Vua Lương Vũ làm chùa để xương mình đạo Phật, 
Pháp, Tăng, được hưởng phúc ở thiên đường. Vua Chu Vũ 
đuổi Tăng phá chùa để toan phá đạo Phật, Pháp, Tăng, phải 
chịu tội ở địa ngục. Vua A4 Dục tu đạo nên Phật Trường này, 
Vua Xa sang Ca giết Tăng chúng, phá hoại Phật Trường này, 
tát nhiên cũng như Lương Vũ và Chu Vũ, ấy là cái lẽ định 
đoạt của nhân quả phải theo thiện tâm với ác tâm của người 
đời mà thưởng phạt. Còn đến Đức Phật Ngài đối với người tu 
đạo, người phá hoại, Ngài đêu vô tâm cả. Ngài chỉ cho người 
tu đạo, người phá hoại cũng như hai con chỉm sẻ húc núi Tu 
Di mà thôi. Vì tu tạo, đạo Ngài cũng vẫn còn, đến phá hoại, 
đạo Ngài cũng vẫn còn, cũng tỷ như núi Tu Di có bao giờ siêu 
đồ với sức húc của hai con chìm sẻ. 

- Thượng toạ có dám nhận nơi này là chân thực Phật địa 
không? 

- Bàn về lý Phật tức tâm địa thì tôi không nhận, còn bản 
về tông tích Phật địa ở nơi này thì tôi quả quyết nhận. Về tâm 
lý thì Phát dạy: “Người đời không được say mê nơi giả ảnh 
và giả cảnh mặc dâu cảnh vật và hình ảnh ở vào phạm vi hình 
thức nào. Phật cho rằng: Tất cả muôn hình vạn trạng ở đời 
đêu là giả cảnh hay là giả ảnh ráo, vì thế mà tôi không nhận 
nơi này là chân thực Phát địa, trái lại chỉ nhận tâm tôi là 
chán thục Phật địa. 

Bàn về Phật tích thì hiện tất cả Phật tử thế giới đều một 
lòng ngưỡng mộ về nơi Phật tích này vì nó có một giá trị 
thiêng liêng của Phật giáo, khiến cho người đời thấy cảnh phát 
tâm rồi tu hành đến “„inh tâm kiến tính thành Phật” được. 
Giữa chúng tôi đây, hắn ai cũng nhớ câu “Mượn cảnh chùa, 
Tượng Phật mà tu trì cho đến mình tâm: “Giả hương đài sắc 


” 


tướng đĩ mình tâm ”. 


Ông PHẠM CHỮ vừa thông ngôn xong, liền cho tôi trông 
đồng hồ ở tay, thì ra đã gần 12 giờ rồi, liền cùng nhau vội vã 
về Hội quán thụ ngọ kẻo Hòa Thượng cùng Chư tăng đợi. 

Dùng cơm xong, đương ngồi uống nước thì Hòa thượng 
trụ trì thốt nhiên hỏi: “7; hượng toạ thấy lịch sử Phật Tổ Thích 
Ca nói về nơi Lộc Uyển này thể nào, xin cho chúng tôi nghe 
với?” Nghe hỏi tôi lấy làm e lệ quá, vì tôi không nhớ hết, vả 
lại, không biết chỗ lịch sử tôi học nó có giống với Hòa thượng 
Ngài biết không? Vì sách Phật giáo nói về lịch sử Đức Thế 
tôn nhiều lắm. Nhưng thôi “đem chuông đi đấm nước ngoài” 
dù chẳng kêu ta cũng cứ đấm, dẫu chẳng. cầu vinh nhưng cũng 
gỡ cho khỏi nhục vì đốt. Nghĩ thầm thế rồi Ký giả liền đáp: 


- Bạch Hòa Thượng, tôi xin kể sơ lược, nếu có sai lẫm xin 
Ngài chỉ giáo thêm cho. 

Một hôm, vua cõi giời đại Phạm cùng với rất nhiều thiên 
nhân cùng đến chốn Phật thành đạo, lễ xuống sát chân Phật 
mà bạch rằng: “Bạch Đức Thế Tôn, Ngài chỉ vì chúng sinh, 
đau khổ mà phải xuất gia cầu đạo để diệt trừ cõi rễ đau khổ 
cho chúng sinh, nay Ngài đã thành Phật, xin Ngài mau 
chuyển xe pháp nhiệm mâu để giáo hoá cho chúng sinh. 
Chúng sinh đương mong chờ nghe pháp của Ngài không khác 
øì người đương đói mong được ăn, đương đói mong được 
sáng. 

Bấy giờ Đức Thể tôn nhận lời thỉnh pháp của vua Phạm 
Thiên, mới đi tới vườn Lộc Uyển đây để tìm năm ông đệ tử 
trước cùng tu với Ngài là: Kiểu Trân Như, A4 Thấp Bà, Bạt 
Đà, Ma Ha Nam và Thập lục Ca Diễp. Đến nơi tìm thấy đủ cả 
năm ông. Phật liễn chuyển xe pháp Tứ đề mà giáo hoá rằng: 

“Này lũ các ông Kiêu Trần Như! Các ông nên biết rằng: Năm 
uấn là sắc, thụ, tưởng, thành, thức ở thân con người ta, nó mà 
nông nàn quá là bị khổ, sinh là khổ, già là khổ, ốm là khổ, 
chết là khổ, yêu nhau mà phải ly biệt là khổ, ghét nhau mà cứ 
phải gặp nhau là khổ, muốn gì mà câu cạnh không được là 
khổ, các ông nên biết, các sự phiên não Tham, Sân, Sỉ, là cái 


nhân nẩy ra mọi quả khổ, các ông nên đoạn trừ, cõi tịch diệt 
(vắng lặng) là cối sung sướng nhất các ông nên chứng, đạo 
Bồ Đề là đạo giải thoát, các ông nên tu đi”. Phật vừa giáo 
hoá xong năm ông bông thấy tự tâm chứng được đạo quả A- 
La-Hán, tức là lên ngôi Thánh cao nhất hàng thánh của Tiểu 
thừa. 

Sở đĩ có ngôi Tam Bảo là bắt đầu từ đáy, Đức Như Lai 
Đại giác là ngôi Phật Bảo; bốn phép diệu đế: Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo là ngôi pháp bảo; năm vị A-la-Hảán vừa nói trên là ngôi 
Tăng bảo. Nói tóm lại Lộc Uyển đây là nơi Tam Bảo địa mở 
ra trước nhất của Đức Giáo chủ Thích Ca của cả Phật tử thế 
giới ”. 

Đến chiều, tôi xem ý cả Phái đoàn đều có vẻ mệt mỏi, vì 
đi nhiều và thức đêm giữa lúc tiết trời nóng nực quá, mới 
cùng nhau bàn ở lại đây nghỉ ngơi một ngày mai nữa, rồi sẽ 
lại đi chiêm bái nơi khác. 

Chiều hôm ấy, mãi đến 5 giờ, một vị Đại đức ở Hội quán 
đưa chúng tôi ra xem viện Bảo tàng. Đi bộ 500 thước tây thì 
đến. Lấy vé vào cửa rồi ai nấy đi xem tự do. Viện này ngày 
trước người Anh trông coi mới trả lại cho chính phủ Ấn Độ, 
Viện bảo tàng này khác hắn với Viện Bảo tàng ở nơi khác, vì 
toàn có đồi đá và có đến 7/10 là di tích về Phật giáo ở các 
ngọn chùa tháp thuộc về các nơi Phật tích mà bọn giặc lấy đi 
không hết người ta đem về đề ở đây. Ba tòa nhà có tới 20 gian 
Tộng, ngăn đôi thành 40 gian. Bắt cứ vật di tích lớn nhỏ đều 
để trong viện này mà đều đề chữ Anh đánh dấu niên lịch sáng 
tạo ra các vật bảo đó. Chúng tôi xin xem lượt qua cũng đã hết 
hai tiếng đồng. hồ. Nếu muôn xem đề nhận xét kỹ lưỡng phải 
hết đến tuần lễ, mà phải có lực học Phật rộng lắm mới hiểu 
hết điền tích. 

Sáng hôm sau chúng tôi lại đi xem các cơ quan Từ thiện 
của Hội Đại Bộ Đề đã thực hiện được nhiều tôn chỉ từ bị, 
phương tiện để giúp ích cho dân chúng xứ này. 


Phật tử chúng ta ai cũng phải phục về mục đích truyền bá 
về văn hoá ở đây. Mặc dầu là nơi Phật tích, nhưng chỉ là nơi 
thôn quê, dân cư cũng không lấy gì làm đông, thế mà Hòa 
thượng trụ trì Ngài tổ chức nên Thư viện về Phật giáo rộng 
bằng bốn căn nhà, đều có đủ hình kê vây khắp cả, tủ nào bên 
trong cũng đựng đây kinh, sách, có bàn ghế đầy đủ để cho độc 
giả ngồi. Bên cạnh Thư viện lại có trường học dạy theo 
chương trình Chính phủ Ấn cũng do Hòa thượng sáng lập nên, 
có đủ các lớp Tiểu học và Trung học. Các Giáo sư toàn là 
Phật tử phụ trách. Chúng tôi đương xem trường học lại có 
người rủ ra xem phòng phát thuốc làm phúc. Đến nơi thấy có 
nhiều người cầm chai lọ đến xin thuốc. Tôi vào chào vị y sĩ 
cũng là Phật tử, tôi liền hỏi: “Mỗi ngày có độ khoảng bao 
nhiêu người đến xin thuốc, và tiễn mua thuốc lấy ở đâu?” 

- “Trung bình mỗi ngày có 100 người đến xin thuốc. Tiên 
mua thuốc để phát, đều do các Hội viên Hội Đại Bồ Đề góp 
nguyệt liễm và các nhà từ tâm giúp”. Lúc đó tôi cảm động 
quá với tắm lòng vàng của các nhà mộ Phật xứ này, đã biết 
mộ Phật bằng thực tế, mới bảo ông PHẠM CHỮ khi về dâng 
Hòa thượng trụ trì 200 roupies (tính theo tiền Đông Dương 
linh 8008). Đi qua phòng phát thuốc một quãng, lại đến bệnh 
viện cũng để làm phúc, cũng do Hòa thượng trụ trì đứng ra 
kiến trúc, nhưng độ hai tháng nữa thì mới làm xong. 

Thực ra hai hôm nay tôi rất buồn rầu về hiện tượng tiêu 
điều tan tác của cảnh Lộc Uyên. Đến đây được thấy Hội Đại 
Bồ Đề thực hiện được cơ quan từ thiện để phụng sự nhân loại 
ở Lộc Uyên, do Hòa thượng trụ trì lãnh đạo, Ngài đã thực 
hiện được lòng từ bi của Đức Phật ra làm công việc cứu tế mà 
tôi đã mục kích. Tôi tin rằng: Nếu những việc “pháp thí, tài 
thí” này mà tiếp tục được mãi, thì nơi Phật tích này, có thể 
phục hưng được một cách rất nhanh chóng. Lúc đó tôi thấy 
tâm hồn vui vẻ, liền tức cảnh: 

Đạo có người làm, Đạo mới hay, 

Này Bồ Đề Hội thực hành đây. 


Học đường dạy trẻ thêm công hiển, 
Thư viên cung đời đủ sách hay. 

Phòng phát thuốc không, tiền Hội chịu. 
Nhà thương làm phúc, đất Chùa xây. 
Cứu dân độ thế noi gương Phật, 

Phật ở lòng người mãi mãi đây. 


11.— CHIÊM BÁI SONG LÂM 


Từ Lộc Uyên đến Song Lâm, nếu đi tàu hỏa phải lên ga 
tỉnh Ba-la-nại. Vì muốn xem cảnh tượng kinh đô của các Tôn 
giáo ở Ba-la-nai, nên 5 giờ chiều chúng tôi ở Lộc Uyên, ra 
Ba-la-nai, đến đây, chúng tôi đi xem cả bằng đường bộ lẫn 
đường thủy cho tới 9 giờ rưỡi mới lấy vé. Đúng 10 giờ tàu 
chuyển bánh, với con đường dài 300 cây số, cho tới 7 giờ 
sáng hôm sau mới đến ga Goruqua, xuống ga vào hàng điêm 
tâm xong lại ra ô tô đi đến 80 cây số nữa mới đến Song Lâm 
là nơi Đức Phật tịch. 

May sao vừa xuống xe thì gặp được vị sư Ni người Tàu 
chừng độ 39 tuổi, thấy chúng tôi liền ra vái chào hết sức 
mừng rỡ, mời đón vào Chùa thì thấy đương tu đạo dở dang, 
gỗ lạt còn bỏ ngỗn ngang, xem phong cảnh thì Chùa này cũng 
nghèo, nhưng lễ độ cư xử của người đối với chúng tôi thật 
đáng phục, chúng tôi gửi hành lý rồi ra chiêm bái. Ra khỏi 
cửa Chùa đã trông thấy Phật điện và Bảo tháp. 

Theo lời Đại đức hướng đạo: “ỨW? Đức Phật Thích Ca tịch 
ở đây, nên có nhiễu xá lợi của Phật để trong bảo tháp này”. 
Mực thước bảo tháp này cũng ngang với bảo tháp bên Lộc 
Uyên, mà vẫn còn nguyên vẹn, lại được Chính phủ Ấn Độ 
mới tu sửa lại những chỗ hư hỏng. Bên dưới chân tháp có 
Phật điện. Phật điện ở Song Lâm, mặc dầu có tu bổ lại, nhưng 
không đồ sộ nguy nga như các nơi khác, vẫn giữ nguyên cái 
khung khổ của một cái lăng cô, xây vuông chạy dài khoảng 7, 
8 thước tây, trên đỉnh có mây cấp giống như bậc lên, có một 
cửa đi vào để lễ Phật. Cửa nhỏ hẹp chỉ đi lọt hai người. Tôi 
mặc áo cà sa sẵn, đến nơi quỳ lễ ngay chứ chưa dám nhìn lên. 
Xong ba lễ, tôi vẫn quỳ đề toan khẩn cầu, bỗng thấy tâm hồn 
hồi hộp, nước mắt chạy quanh. Tại sao lại cảm động như thế? 


Vì tôi vừa thấy tượng Từ phụ Thích Ca nằm mở mắt như khi 
còn hiện tại, tưởng chừng như Ngài nhìn vào tôi, đầy vẻ từ bi 
lân mẫn, không khác ông bố nhìn nhận đứa con yêu mới đi 
đâu về. Lúc đó đối với Phật tôi cứ nhìn vào mắt Ngài tựa như 
đứa con hư hỏng, chót dại bỏ cha đi “tha phương cầu thực”, 
nếm trải bao nhiêu phong trần cay đắng, trải qua biết bao vành 
thế nổi chìm, ngày nay mới quay vê với thân phụ. Tâm tôi 
càng xúc động thì mắt tôi càng chăm chú nhìn Ngài. Tôi bỗng 
khóc òa lên mà than rằng: 

“Từ phụ của con ơi! Khi Từ phụ còn ở đời thuyết pháp 
mâu, tế độ chúng sinh, thì đứa con của Từ phụ này còn đương 
bị lưới phiền não vây phủ chân tâm, tự tạo lấy dây nghiệp báo 
để trói trằng trong bao kiếp luân hôi khổ não. Nay con đã 
được làm người, lại nhở có thiện duyên xuất gia học đạo của 
Từ phụ, thì Từ phụ, lại đã tịch đi hơn hai ngàn năm rồi, thật 
đau đớn cho con biết nhường nào. Hôm nay đây, con được 
đến thăm dấu vết cũ của Từ phụ, chiêm bái trước sắc thân của 
Từ phụ, con thiết tha dâng lên Từ phụ tất cả lòng thành kính 
lần mối đau khổ của con và chúng sinh, dám mong mắt trí 


.3, 


bao la, lòng từ quảng đại của Từ phụ lân mẫn xét soi ”. 


Lúc tôi còn đương ủ rũ quỳ trước mặt Phật mà khóc than, 
bỗng cảm tưởng như nghe thấy những câu an ủi từ miệng 
vàng của Từ phụ nói ra răng: 

“Này con ạ! Ta xưa cũng đều phải theo luật biến thiên, 
nghĩa là cũng như con nay, đã có hợp thì phải có tan, có sống 
thì phải có chết; nhưng sống là gửi mà chết là về. Thân ta tuy 
đã về cõi Niết bàn vô biên giải thoát, nhưng đạo lý của ta vẫn 
còn khắp thể gian, đạo của ta tức là thân của ta đấy. Nếu con 
biết thương thân bao nhiêu, lại càng phải lấy đạo của ta mà 
dùi mài lấy thân bấy nhiêu. Con nghe lời ta, thực hành đạo 
của ta, quyết nhiên lúc nào con cũng thấy thân ta. Nghe lời ta, 
con sẽ độ được con và chúng sinh, tức là ta độ con và độ 
chúng sinh đấy con à!” 


Không biết ai khéo ra mẫu cho thợ tượng mà họ tạc tương 
Phật giống như in thế. Tượng Phật nằm gối lên khuỷu tay của 
Ngài mà lại mở mất, hai con mắt giống như nụ sen xanh, nét 
mặt y như trăng rằm, thân Phật dài trượng sáu. Toàn thân Phật 
đều phủ kín bằng một bức gắm hoa, chỉ để hở có hai bả vai 
với hai bàn chân thôi. Phật nằm trên toàn đá. Trạm chổ toàn 
những hình ảnh bi ai như lúc sắp vào Niết bàn. Buồn thảm 
nhất là hai tượng Ngài Ca Diếp và A Nan, là hai đệ tử nhất 
nhì của Phật. Tượng hai vị này quỳ khóc lóc bên tòa lúc mà 
Đức Phật Ngài sắp nhập diệt. Tôi còn đương quỳ để chiêm 
ngưỡng mặc niệm, thì bỗng có khách vào lễ, đành phải vái tạ 
đứng lên. Nhưng tôi còn đi vòng quanh tòa Phật năm, tôi lại 
đánh bại khẽ lật xem. Xem vừa xong, lại ra nghiêm trang đọc 
trước mặt Phật: 

Ba cõi đạo sư hiện tại còn, 

Ngửa trông Đại giác Thích Ca Tôn. 

Ba hai tướng bảu y như đúc, 

Trượng sáu thân vàng hệt đồ khuôn. 

Mặt nguyện hình dung bao phúc tuệ, 

Mắt sen thấu đáo mấy càn khôn. 

Chẹn hương khấn trước tòa Từ phụ, 

Tế độ quân sinh lẫn chúng con. 

Xưa kia Đức Phật tịch rồi, còn lập Hỏa đàn để làm lễ phần 
thân, tức là làm lễ thiêu rồi lấy xá lợi rước vào tháp, còn bao 
nhiêu tro tàn đều để vào ngôi tháp ở nơi làm lễ phần thân mà 
chúng tôi sắp đến nơi chiêm bái bây giờ đây. 

Từ Phật điện đến hỏa đàn còn phải đi qua một cánh đồng 
dài độ ba cây số. Mặc dầu đương năng như thiêu như đốt của 
giữa trưa mùa hạ, chúng tôi cũng cô đi đến. Còn cách độ một 
cây số nữa, đã thấy cảnh hỏa đàn um tùm, tôi cứ tưởng hảo 
đàn ở trên một quả núi giữa cánh đồng, nhưng đến nơi thì lại 
là núi gạch của cây bảo tháp bị tàn phá còn lại, phần nhiều 
gạch đã hoá ra đất, người ta đem trồng lên đỉnh nó hai cây Bồ 
đề, hiện thời hai cây đã tỏa ra thành cây bảo cái thiên nhiên 


rườm rà che phủ cho cả quả núi gạch đất tới ba sào ruộng. 
Dấu vết của người ta đào phá ra để tìm xá lợi còn để lại suốt 
bên này sang bên kia giữa bảo tháp, ai là con Phật đến nơi này 
trông thấy cũng phải mủi lòng sa lệ. 

Chúng tôi lên tới nơi, thấy một cánh cửa bằng sắt tây, 
buộc vào cái cột bằng cành củi khô chôn xuống đất, mà cánh 
cửa thì đóng. Một mảnh giấy đỏ đề bằng chữ Hán rằng: 
“XUẤT HÀNH TĂNG PHẬT TUỆ”, nghĩa là: “K?i ra đến 
đường phải làm cho đạo Phát thêm sáng súa”. Bên trong 
cánh cửa hiện ra một gian nhà cỏ đã củ kỹ ở lọt vào gốc cây 
bỏ đề. 

Bốn chữ hán với gian nhà cỏ Ấy, khiến cho ký giả đoán 
chắc thể nào cũng lại có một vị xuất trần hiền tăng người 
Trung Hoa hay Nhật Bản bế quan tu thuyền ở đấy. Chúng tôi 
còn đương ngôi nghỉ ở gốc cây bồ đề thứ hai ở bên ngoài, 
bỗng nghe tiếng oan oan tiếng thổ đồng của vị Lão tăng người 
Trung Hoa từ trong cổng ra. Chúng tôi ai nấy đều vội vã đứng 
cả dậy, kính cân vái chào và bạch thực răng: “Cng fôi là 
Phái đoàn Phật giáo Việt Nam đến chiêm bái ”. 


Vị Lão tăng tỏ vẻ hoan hỷ lắm. Ngài toàn dùng tiếng Ấn 
Độ nói với người thổ dân đi cùng chúng tôi rằng: “ðẩn tăng ở 
đây chỉ có một mình thôi, không có nhà cửa, bàn ghế gì để 
mời quý khách vào nghỉ, cũng không có tiểu tăng đâu mà sai 
ẩun nước, xin mời các vị ngôi nghỉ chỗ cũ, để bản tăng đi lấy 
bằầu nước lã ra đãi quỷ khách ”. 

Ngài vừa vào qua cánh cổng, đã xách ngay ra một bình 
nước giếng mà người ta mới xách lên cho, với mấy cái bác 
sành mời chúng tôi uống nước. Ngài đứng nói chuyện với 
chúng tôi đến hơn nữa giờ, cứ luôn môm nói nói, Cười Cười rất 
vui vẻ mà đạo vị. Ngài còn cho biết rằng: “Khi tôi (vẫn là 
Ngài), 31 tuổi, từ Trung Hoa qua đây chiêm bái, thấy các nơi 
Phật tích ở khắp Ấn Độ này đêu bị vật đối sao dời, vì phong 
sương, vì giặc giã đã tàn phá, nhất là ngôi mộ của Đức Giáo 
tổ chúng ta đây, bấy giờ còn tan hoan, bừa bãi lắm. Tôi lo các 


Ngài ngoại đạo cũng như các người du lịch trên thể giới họ 
phê bình đên số Trưởng tử của đẳng Từ phụ là chư Tăng, Ni, 
chúng ta quên mát mô cha khi khóc đồng môi. Sau khi chiêm 
bái xong trở về Trung Hoa, tôi nhát quyết bỏ học, trồn thầy 
tôi sang ở đáy, từ bắy đến nay đã được 25 năm rồi. Ti hồ dán ở 
đây người ta cho mỗi ngày một bữa cơm dưa muối, nhưng 
không bao giờ tôi phải nghĩ đến sự tôi đói cơm rách áo nơi 
đất khách quê người, chỉ một niêm gửi thân hoa cỏ cho được 
sớm khuya hương khói ở đây thờ cúng nơi phân mộ của Đức 
Từ phụ ””. 

Lão tăng hoan hỷ là đời tu của người đã báo hiểu được 
đẳng Từ phụ, nên trong khi Ngài nói ra những câu cay đắng, 
sót xa, mà nét mặt vẫn vui vẻ tươi cười. Riêng ký giả nghe 
thây thâm thía, mủi lòng sa lệ, bảo ông PHẠM CHỮ dâng 
kinh Ngài một món tiên. Người thô dân vội gạt đi nói: 

_— Chứ! chớ! Lão từ khi đến tu ở đây, không hè cẩm lấy 
tiên của ai cho bao giờ, chỉ có ai đưa đến cho gạo, củi, rau, 
muối thì Ngài mới nhận ”. 

Ký giả hỏi người thổ dân: 

- Thể người có hay đi vào các làng không? 

- Có, nhưng thỉnh thoảng thôi. 

- Người xuống làm gì? Và có ai cho gì, lúc đó người có 
lây không? 

- Lần nào xuống, Ngài cũng chỉ đi giáo hoá, ai cho gì 
cũng không láy và bảo: “Nếu cho lão thức ăn, xin quá bộ đem 
đên am cho, chớ lão không tiện mang ”. 

Câu chuyện đã dài, lão tăng liền mời chúng tôi đi ngoạn 
cảnh để người vào thụ trai kẻo quá ngọ. Tôi mừng thầm rằng 
sẽ lại được chứng kiến bữa ăn khổ hạnh của vị lão tăng mô 
phạm này. Tôi rủ các đoàn viên giả vờ đi ngoạn cảnh đây thôi, 
chứ ở đây chăng có Phật điện, bảo tháp gì mà chiêm bái và 
ngoạn cảnh như các nơi. 


Ký giả mượn cớ ngoạn cảnh, bước luôn vào gian nhà cỏ, 
chợt thấy bàn tay khô héo đương dúm một thứ tựa như cám, 
bỏ vào miệng. Tôi nhìn kỹ thì trời ơi! Sao quá ư khổ hạnh! 
Món thuyền vị mà lão tăng đương thụ đó là thứ cơm khô, rang 
lên rôi tán nhỏ, vì đã móm không còn nhai được nữa, cứ môi 
dúm bỏ vào miệng lại phải chiêu một hớp nước lã mới trôi 
được. Ký giả đánh bạo đi xem vài cái hũ và lọ sành để lỏng 
chỏng ở chân giường, mở ra xem thấy nhẫn không cả, chỉ còn 
cái vò con là còn độ mấy bát cơm khô, các đồ vật hành dùng 
chỉ có mẫy tắm áo với một cái chõng tre, dưới hầm có vài cái 
hỏa lò để tay còn hơi nóng; đuợc thây rõ đời tu khổ hạnh của 
nhà xuất thế mô phạm, ký giả trở ra vừa gặp các đoàn viên với 
người thổ dân cùng đến cửa. Người thổ dân chỏ lên cái trạc ba 
ở lưng chừng cây bồ đề bảo tôi. Ký giả ngắng lên xem, thấy 
tựa như hình cái chuồng chim bồ câu, tự nghĩ chắc không 
phải, vì nêu là chuồng chim thì phải có cửa, chẳng có lẽ nào 
Ngài lại nuôi chim? Hay là miễu thờ cô, cậu, song chẳng có 
bát nhan hoặc đồ thờ cúng gì cả. Ký giả đi tìm thang đề lên thì 
ra đã bị lão tăng đoán cất đi rồi. Chừng hiểu ý tôi muốn lên 
xem để khám phá nơi huyền bí, nên lão tăng đương ở trong 
nhà ra bảo cho biết rằng: Không lên được đâu? Đấy là thuyền 
thất riêng của lão tăng. Ký giả cảm phục quá, quay lại lễ Ngài 
rồi bảo ông PHẠM CHỮ chụp ảnh làm kỷ niệm, nhưng ba lần 
đưa máy ảnh ra, lão tăng đều lấy áo che mặt nhất định không 
cho chụp. Vì lòng khâm phục bậc lão tăng siêu việt, nên ký 
giả viết tặng Ngài bài sau đây: 

Xuất gia như Cụ mấy ai đây, 

Một hạnh tu tròn, muôn hạnh hay. 

Ngoài áo bát kia không bận bịu, 

Trong am cỏ nọ lắm vui say. 

Đã quen mùi đạo dưa cùng muối, 

Nhường thấy việc đời bọt với mây. 

Nhắn nhủ thuyên sơn bao Phật tử, 

Song Lâm mau đến học Sư Thây. 


12.— CHIÊM BÁI THỨU LĨNH 


Ngôi chùa của chư Tăng Diễn Điện cách núi Thứu chừng 
6 cây sô, chúng tôi định vào chùa này gửi hành lý rồi thượng 
sơn. Vì trời năng quá, xem ý Phái đoàn ai cũng mệt mỏi cả. 
Cụ bản tự chùa Diễn Điện lại bảo: “Các Ngài nên nghỉ lại đây 
hôm nay, sảng mại mát mẽ sẽ thượng sơn”, đành vâng lời 
nghỉ lại. Mặt trời gần gác núi, nhiệt độ đã bớt nhiều, ký giả 
mời Đại đức hướng đạo đi xem phong cảnh ở ngay khu chùa. 
Đại đức hướng đạo cho biết: Ở đây còn di tích của hai thành 
quách xưa. Một di tích có tự thời kỳ trước Phật, mà chính vua 
Tần bà Xa la là người sùng mộ và ủng hộ Đức Phật THÍCH 
CA thứ nhất. Ký giả đến thăm di tích của thành quách về thời 
chưa có Phật thì nó chỉ là địa thế ỷ sơn, thủ hiểm của mấy ông 
tiểu Bá vương của mấy nghìn năm về trước, hiện giờ không 
còn dấu tích gì nữa. 

Kế đến xem di tích, thành quách, lâu đài của các triều đại 
vua Tần bà Xa la ở một địa điểm bao la, núi non vây phủ, cây 
cối rất nhiều, tuy đương mùa nóng nhưng cỏ cây rất trù mật, 
chân tường của thành quách, chân móng của cung điện, đài 
các, trông dấu vết đề lại rất mực quy mô, hùng tráng của kinh 
đô cô kính đĩ vãng. 

Đến ở giữa cựu đô của vua Tần bà Xa la cố nhiên tôi phải 
hồi tưởng mà hỏi đến chuyện thương luân bại lý của Thái tử A 
xà Thế là con vua Tần bà Xa la. Đại đức hướng đạo chỉ ra một 
nơi xa tít, âm u mà bảo tôi: “Chỗ kia là nhà ngục mà vua Tân 
bà Xa la bị Thái tử A xà Thế giam chết, còn chỗ kia là lãnh 
cung mà Hoàng hậu Vi đề Hy bị con là A xà Thể giam cẩm rồi 
được Phật đến cứu. Còn chỗ kia là trưởng đua của 500 con 
voi dữ say rược của A xà Thế thả ra đề toan giết hại Đức Phật 
Thích Ca. 


Ôi! Thảm mục thương tâm nào bằng cảnh ngộ, mà tai 
đương nghe những việc làm thương luân bại lý của kẻ đã phú 
quý cực nhân gian, mắt lại thấy bao nhiêu dấu vết oai hùng đã 
tan tác với phong sương, đã tan tành với sóng nước. Những 
cảnh ngộ chiều nay đã đưa Ký giả đi sâu vào chân lý vô 
thường của Đức Phật dạy. Nếu như ai không tin lý vô thường 
thì hãy nhìn vào sự thật khu đất tôi đương đứng đây, đương 
lúc thời vận cường thịnh của nó, đã có bao kẻ chém giết lẫn 
nhau, để tranh đồ nó. Tranh đồ nó để năm lấy oai quyền 
nghiêng trời, lệch đất, để ăn ngồi trên miếng đỉnh trung. Bởi 
mù quán vì lợi danh nên không thấy lẽ thiêng liêng của luân 
lý, đến nỗi lật đỗ cương thường, cắt đứt cả giây tình nghĩa, 
như Thái tử A xà Thế, nếu ta không tin chân lý vô thường của 
Phật dạy “thế gian vô thường” thì thành quách, lâu đài của 
mấy ngàn xưa, giờ này đây, bao vương bá tranh hùng, miếng 
đất này giờ đâu? Trái lại khu đất này làm cho Ký giả hồi hộp, 
cảm súc. Hồi tưởng lại những câu bất diệt của nữ thi sĩ Thanh 
Quan: 

“Đá cũng bê gan cùng tuẾ nguyệt. 

Nước còn chau mặt với tang thương ”. 

Hay: 

“Lỗi xưa xe ngựa hôn thu thảo, 

Dấu cũ lâu đài bóng tịch dương”. 

Lúc này ký giả không còn đủ sức kìm lại mối bi quan. Vì 
súc cảnh thương tâm nên cũng vịnh mấy câu đề gửi lại mai 
hậu: 

Hõi hôn tranh Bá đô Vương, 

Hỏi bao thành quách, miễu đường đây đâu? 

Những ai Khanh, Tướng, Công, Hâu, 

Giang sơn còn đó thấy đâu anh hào. 

Đài văn, điện vũ nơi nao? 

Bao vua chiến thắng, bao trào bai quân. 

Nào phường hại nước hại dân, 


Nào phần cậy thế, cậy thân hiểm sâu. 

Lâu ca, gác múa, chén đào, 

Từng bừng bao cuộc nay nào còn đâu? 

Kìa kìa đá mốc cỏ tâu, 

Nắng mưa bao độ bề dâu máy lân. 

Ta đây là khách ngoại trần, 

Đứng trên cõi mộng, máy vẫn gửi ai. 

Gửi ai là khách quan hoài, 

Việc đời muôn sự có rồi lại không. 

Gửi ai là khách cửa không, 

Việc đời điên đảo bận lòng mà chỉ. 

Gửi ai là khách đắc thì, 

Việc đời chớ để những gì mỉa mai. 

Gửi ai là khách lỡ thời, 

Việc đời bây soá, soá thôi lại bây. 

Cuộc đời ai tỉnh ai say, 

Cảm hoài đọc mấy câu này làm duyên. 

Vì muốn cho chúng tôi tránh đỡ sự nóng nực, nên sáng 
hôm nay mới có 4 giờ 30, Sư Cụ bản tự đã gọi dậy điểm tâm, 
để ai chiêm bái Thứu lĩnh. 

Điểm tâm xong, vừa 5 giờ, chúng tôi bắt đầu ra đi, Đại 
đức hướng đạo hỏi: “7 đây đến Thứu lĩnh có tòa kết tập kinh 
của Tổ Ca Diếp và 500 vị La Hán ở tít trên định núi và có vài 
ngọn tháp của vua 4 Dục xây nhưng đã đồ gân hết, lại còn có 
nhiều trường Tăng học về thời Phật và sau thời Phật to lắm, 
nhưng hiện giờ các cảnh đó chỉ còn nên không thôi. Thượng 
toạ có muốn đến thăm không?” 

“Xin thôi, đến nơi thấy cảnh cũ điêu tàn, người xưa 
khuất tịch, lại càng thêm cảm động thương tâm, cũng như 
mấy hôm trước đây, tôi thấy cảnh Phật tích ở Lộc Uyển, ở 
Song Lám. 

Thế là chúng tôi đi thăng đường lên núi Thứu lĩnh. Từ 
chùa đến núi chỉ có 6 cây số, đường xây bực đá rộng rãi dễ 


hơn đường đi chùa Hương Tích. Tôi hỏi Đại đức hướng đạo: 
“Con đường đá này làm từ đời nào? ” 

“Con đường này của vua Tá ân bà Xa la sáng tạo ra từ khi 
Phật còn tại thể, đông thời nhà vua còn làm tòa nhà đồ sô ở 
gân khu suối nóng, để cho các vua chúa đến thăm Phật nghe 
đạo được dễ dàng, trong khi đi lại và cư trú, tòa nhà đó hiện 
vẫn còn, khi trở về sẽ dẫn Phái đoàn đến xem suối nóng rồi 
xem tòa nhà ấy nhân thể”. Vì còn sớm, chúng tôi bảo nhau đi 
nhởn nhơ để ngắm cây cỏ, núi mây của buổi sớm mai mà sức 
nhiệt độ của ánh đương quang chưa vén hết những ánh làn 
mây khói. Thật là vô biên thú vị của khách ngoại trần nhẹ 
nhàng theo gót ngoại vật thiên nhiên. 

Chỉ độ 6 cây số thế mà chúng tôi đi từ 5 giờ cho mãi đến 8 
giờ mới đến. Đến chân núi Linh thứu, đứng mà ngắm không 
chỉ những ưu điểm của cảnh yên hà, còn có nhiều cảnh tượng 
bí tàng của nơi Phật tràng nữa. Dưới chân núi có thung lũng 
rộng rãi, khói mây; cây cỏ điểm tô như gắm, như vóc, các 
ngọn núi bao phủ chung quanh đều là những bức bình phong, 
xa xa có những dòng suối uốn quanh mà trăng xoá như bạc. 
Tâm hồm tôi lúc đó thấy nó phảng phất tiêu dao theo với 
những vần nhạc thiên nhiên của gió reo, suối hát, cỏ đón, hoa 
chào giữa cảnh núi Phật tích. Cảnh đẹp thiên nhiên thế ấ Ấy, đến 
những cảnh bị quan của vận tạo phủ phàng ở núi Linh thứu 
cũng không kém phần đau đớn, khiến cho ai là Phật tử khi đến 
nơi cũng phải chau mày với mưa gió vạc đẽo của thời gian dĩ 
vãng. 

Tôi thấy nổi lên sừng sửng những bực tường đá xây cao 
phủ lấy chung quanh lối lên Phật đài, tôi hỏi Đại đức hướng 
đạo sao lại xây dãy tường ở lưng chừng núi nhỉ ? Ngài cho 
biết rằng: “Chính phú Ấn Độ mới cho xây để giữ lấy lối lên 
Phật đài, kéo dân dà lở mất hết. Kìa bao nhiêu những tảng đá 
ngồn ngang kia, đêu là mới lở ở trên núi xuống đây”. Đại đức 
hướng đạo còn chỉ vào hòn đá bằng hai gian nhà đã nút đôi 


bảo tôi răng: “Năm ngoái tôi lên, hòn đá này còn lành lặn, 


năm nay lên đã nứt đôi, sang năm lên có lẽ nó bay rồi”. 


Đại đức hướng đạo lại dẫn chúng tôi đến một cái hang đá 
chỉ độ nửa gian nhà mà bảo răng: “Đẩy là hang ngôi tu 
thuyền định của Tổ A Nan Đà từ khi Phật còn tại thể”. Tôi 
thấy cái hang của nhà Tiên giác đã hơn 2500 năm, mới định 
ngầm trong tâm, khi lễ xong, ta sẽ đến nơi này yên toạ một lúc 
đê thưởng thức thuyền vị còn lưu hương của ngàn xưa. 

Từ hang tu của Tổ A Nan Đà còn phải đi vòng quanh 
ngược lên một quãng dài nữa mới đến đỉnh núi là nơi có tòa 
Sư tử của Đức Phật ngôi thuyết pháp ngày xưa, mà cũng lại là 
nền cũ của tòa Phật đài này chỉ độ 5 miếng ruộng vuông vẫn, 
đã phải xây đá bao bọc kỹ càng cho khỏi lở. Nền lát xi măng 
hãy còn lành lặn, sẵn có gió quét mưa rửa nên sạch sẽ lắm. Vì 
chùa đồ nên tượng Phật cũng rước đi nơi khác rồi, nhưng 
hương. nên không đủ sức chống với gió của đỉnh núi cao, cho 
nên hễ thắp là sẽ tắt, sau đành phải lễ không hương, không 
nến. 

Lúc chúng tôi lễ mới có hơn 8 giờ, hoá nên đỉnh núi còn 
nhiều đám mây khói chùm phủ lấy cả người. Tôi đương quỳ 
lễ trong mây, bỗng nhớ đến câu: “Linh vân kết tạo tràng” do 
cảm tưởng ây, nên khi lễ xong, tôi vịnh tức cảnh: 


Đầu lễ mây, rỗi mắt ngắm mây, 

Đạo tràng Thứu Lĩnh nghiễm nhiên đây. 

Kìa tòa Sư tử in chân Phật, 

No cảnh Lôi Âm tạc dấu Tì hây. 

Mạch Đạo đã khơi Nam đến Bắc, 

Nguồn Thuyên từng rót Đông qua Táy. 

Phong sương dù cô mà xuyên tạc, 

Ngàn giác mây thiêng vẫn thế này. 

Lễ xong, chúng tôi bàn nhau ở lại một tiếng đề cho ai nấy 
có đủ thì giờ để ngoạn cảnh. Một mình tôi liền xuống hang tu 
thuyền của Tổ A Nan Đà, thực là âm u tịch mịch, sẵn có tòa 


đá nhăn mát, lại có thêm gió lùa mát mẻ, ngồi được một lúc, 
đã thấy thân thê nhẹ nhàng, tâm hồn phóng khoáng, nhường 
như đã đi sâu vào cõi chân không. Mùi thuyền đã nêm, lại ngả 
lưng chơi thử giấc tiên nữa, đương lúc sắp thiu thiu thì Ông 
CÂN đến gọi ra về, lúc đó đã gần 10 giờ rưỡi rồi. Ra khỏi 
hang thấy nhiệt độ của nắng hạ như thiêu như đốt, vậy mà khi 
nằm trong hang tôi không biết gì là nóng cả. 

Ký giả có vịnh bốn câu tức cảnh: 

Thủa mùa hạ nằm hang Thứu Lĩnh, 

Gió Nam phong quét sạch trần hiễu. 

Nửa giờ tự tại tiêu điểu, 

Thú vui, vui thực khó điều mách ai. 


13.—- THĂM SUỐI NÓNG 


Đường về qua chừng bốn cây số mới đến suối nóng “Ôn 
tuyên”. Thoạt đến nơi, tôi cứ tưởng có hàng chục ngôi đên thờ 
của tín đồ Bà la môn, nhưng đến nơi xem thì không phải, vì 
dân Ấn Độ xem suối nước nóng này thiêng liêng lắm. Họ tin 
rằng: Ai nặng nghiệp xuống tắm gội là sẽ được nhẹ đi, cho 
nên họ xây đắp chung quanh mỗi cái suối là một cái đèn đồ 
sộ, ở dưới lát đá hoặc trị xI măng, lại có bệ ngồi tắm giặc. Họ 
còn xây máng cho nước suôi chây ra đề tắm gội, mà suối nào 
cũng đều có ống ngầm cho nước thoát đi, coi có mỹ thuật và 
sạch sẽ lắm. 

Lúc chúng tôi đến nơi, vì nhiệt đã mạnh lắm nên dân 
chúng lân cận ra, tắm gội rất đông, không còn làm sao tìm 
được một suối vắng người để lau mình cho biết thú vị của 
“Ôn tuyên” : 

_ Đại đức hướng đạo cho biết rằng: “Vẻ mùa đông thì dân 
Ấn Độ và Phật tử thế giới về Thứu Lĩnh chiêm bái, rồi ra đấy 
tắm đông đúc không kể xiết. “Ôn tuyển ” này côn là một cảnh 
đu lịch của mùa đông, nên Chính phủ Án Độ đã phải làm một 
tòa nhà đề cho khách du lịch có chỗ ăn nghỉ, nhưng hết mùa 
đông thì đóng cửa, bây giờ có đến, người gác cũng không cho 
vảo ”. Chúng tôi chờ mãi đến 12 giờ trưa mới dành được một 
suối để xuống lau mình. 

Thì ra suối nóng này quý thực, suối nào nước chảy ra cũng 
trong trắng như bạc, khi mới rửa thì âm ấm như mới hâm, nếu 
về mùa rét mà tắm rửa thì thực là như ý; khi rửa xong lại mát 
lạnh đi, tôi có vịnh tức cảnh: 


Phương Tây núi Thứu đạo khơi giong, 
Có phải đây là suối nóng không? 


Thương kẻ lạnh lùng khơi mạch ấm, 
Vì đời vẫn đục mở nguôn trong. 

Ủ bầu nhật nguyệt chừng dư sức, 
Hâm lửa âm dương đã tốn công. 
Toan quấy quách về Nam Việt tắm, 
E rằng Phật quỏ sãi chơi ngông. 


JÐdolj‡j 3£ ôn} p2up§ 2  dụW1- 00g 





14.— CẢM TƯỞNG CỦA KÝ GIÁ ĐÔI VỚI 
CÁC NƠI PHẬT TÍCH 


Chương trình đi chiêm bái năm nơi Phật tích trong khỏang 
10 ngày, nay đã hết số ngày ấy rồi mà chúng tôi mới đi được 
bốn nơi, còn nơi Phật Thích Ca giáng sinh là Lâm Tỳ Ni 
(Lumbim) đành phải bỏ đở, vì Đại đức hướng đạo cho biết 
răng: Phải đi đường bộ qua bãi cát vàng nóng của mùa viêm 
nhiệt chừng 30 cây số mới đến nơi, mà xem khí sắc Phái đoàn 
ai nây đều mỏi mệt lắm rồi, vả lại còn phải nghỉ ngơi mấy 
ngày cho lại sức, để còn sang họp Hội nghị Phật giáo Thế giới 
tại Tích Lan, khai mạc vào ngày 25 tháng 5 dương lịch này. 
Vì những lý do ấy, nên chiêm bái xong ở Thứu Lĩnh, chúng 
tôi về thăng ngay chùa Đại Bồ Đề nhằm ngày 19 tháng 5, Chư 
Tăng đón tiếp chúng tôi ngay ở phòng khách, sau địp thỉnh an, 
Thượng toạ thư ký liền hỏi: “Cảm /ưởng của Thượng toạ 
trong dịp đi chiêm bái các nơi Phật tích thế nào, xin cho chư 
Tăng chúng tôi được nghe với? ” 

- Bạch các Cụ, chư Tăng, trong 10 ngày chúng tôi tòan ấi 
tàu, xe đến các nơi Phật tích mà còn thấy vất vả, nhọc nhằn, 
huống hỗ Đức Phật Thích Ca ở thời đại trước đây linh hai 
ngàn rưỡi năm, đường xả chưa mở mang, tàu xe cũng chưa 
có, mà Ngài đi khắp 18 tiểu quốc trong 49 năm đề truyền bá 
đạo pháp, giáo hoá chúng sinh, huống lại còn gặp bao trở lực 
của bọn ngoại đạo ghen ty, bài bảng, và những chúng sinh 
ương ngạnh nan hoá, xem thế đủ biết tư tưởng hy sinh với 
nguyện vọng lợi tha của Đức Phát bên bỉ, mạnh mẽ biết 
nhường nào? Nếu không phải là bậc Từ phụ, coi chúng sinh 
nhự con đỏ, tự thụ lấy đau khổ trước chúng sinh đau khổ, 
hưởng sự vui sướng sau chúng sinh vui sướng thì ai làm được 
như vậy! 

Cũng trong địp đi chiêm bái các nơi Phật tích này, chúng 
tôi còn khảm phá được những truyện yêu tỉnh, quỷ quải, dùng 
pháp thuật cao cường để đấu chiến với Tê Thiên Đại Thánh 


toan bê bắt Đường Tăng ăn thịt cho được phúc trường sinh, 
những truyện đến nay tôi mới nhận ra nó đêu do những khối 
óc hoang đường phịa đặt ra cả. Họ trởng cốt phịa đặt ra như 
thế sẽ nêu cao giá trị cho Thầy Đường Tăng và Tôn Ngộ 
Không cho nó vui truyện thì truyện mới đất, họ mới có lợi chứ 
họ có biết đâu là làm cho người thức giả càng thêm hô nghỉ 
rằng: Sao đạo đức như Thây Huyền Trang tại sao lại thua 
kém pháp thuật của Hành Giả Tôn Ngộ Không? Tệ hơn nữa 
là khiến số người thiển trí vào đạo Phật với con đường mê tín 
huyện hoặc. Đại khái các loại tiểu thuyết hoang đường đều có 
cái tai hại khốc liệt như vậy. Riêng tôi, tôi cảm thấy thấy 
Đường Tăng để lại đài gương chói lọi vô biên là do chỗ Thây 
muốn thực hiên tỉnh thân từ bỉ cứu thế của Đức Thích Ca để 
cứu khổ nạn cho dân tộc Trung Hoa hôi đó. Vì từ cuối Tùy 
sang Đường trải mấy chục năm hẳầu khắp nước Tàu gây nạn 
binh hỏa rất là nguy kịch, người ta chỉ thấy nào cha mắt con, 
vợ mát chông, cô nhỉ nheo nhóc lầm than, quả phụ cô đơn 
hờn oán, nhà cửa tiêu điều, ruộng vườn hoang dậm sô nhau 
dây séo trên đồng xương, vũng máu đông loại. Người ta 
không còn biết tin cậy vào đâu để cẩu bảo đảm tính mệnh, tài 
sản nữa. Bấy giờ họ mới tỉnh linh hỗn mà quy tâm hướng về 
Phật giáo. Nhưng khốn thay, chính trị đã thối nát, Tôn giáo 
cũng rồi ren, vì nổi chia môn rẽ phái, cái nạn công kích, bài 
xích lẫn nhau biến thành bao nhiêu hàng rào ngăn đường vào 
Phật giáo. Bồ cứu tai nạn tây trời ấy phải là bậc giác ngộ 
cùng tội chân lý của Đức Thích Ca mới mong làm được trọn 
vẹn. Vì lý do ấy, Thây Đường Tăng phải dẫn thân trên con 
đường xa xăm sang Tây trúc, lao đao, lận đận, trèo non, vượt 
suối, giãi nắng, dâm mưa khắp sứ Thiên Trúc mới tìm được 
Thây học được pháp đến minh được tâm, ngộ được đạo của 
Đức Thế Tôn đem về quê hương, chuyển vận hội chiến tranh 
khô nạn ra thời kỳ Phật giáo xương mình. 

Các nơi Phật tích mà chúng tôi đã đến chiêm bái, sung 
sướng nhất là Bà la môn giáo đã trả Bồ đề tràng về Phật giáo 


sau bao nhiêu năm bị chiếm đoạt, cũng nhờ có chư Tăng 4 
nước làm chùa ở chung quanh để giữ gìn nên Bồ Đề Ti ràng 
vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng chúng tôi không khỏi buôn rẫu 
rằng: Thạch Tượng Ngài Quan Âm đã chìm mất mà Tượng 
Thân S¡ Hoa của Bà La Môn còn thờ ở dưới chân bệ Đức Thể 
1ôn. 

Đối với Lộc Uyển bì quan nào bằng, chùa xưa, cảnh cũ đã 
chung cuộc bề dâu từ bao giờ rồi. Tuy thế nhưng chúng tôi rất 
lạc quan là Quỷ Hội đã tân tạo lên Phát điện nguy nga, tăng 
đường đồ sô. Qujý hội còn chăn nuôi cho tỉnh thân nhân dân 
xứ Lộc Uyến bằng thư viện, bằng học đường điễu trị cho thân 
thể của họ một khi có bệnh bằng dược phòng, bằng bệnh viện. 
Khi mục kích thấy cảnh Song Lâm, chúng tôi đêu phải sa lệ 
trước cảnh bao la của Pháp viện, Tăng đường đêu đã bị quân 
Hung, quân Hồi tàn phá. Nhưng kim thân của Đức Giáo Tổ 
với Bảo tháp Xá lợi của Ngài côn ngắt trời. Đạo tràng Phật 
thuyết Đại thừa tại Linh Thứu, mặc dâu không còn hình thức 
ở đỉnh núi, nhưng tỉnh thần vẫn còn ở trong lòng người ở 
khắp thế giới. Đáng tiếc cho phúc duyên của chúng tôi còn 
mỏng manh nên không được đi đến chiêm bái khắp cả 48 tòa 
bảo tháp của vua A Dục xây để tôn thờ dấu vết thiêng liêng 
của Đức Thích Ca cả về quá khứ lẫn hiện tại ở khắp 5 xứ Ấn 
Độ này. 


15.— DIỄN GIẢNG TẠI CHÙA HỘI 
PHẬT GIÁO ĐẠI BÒ ĐÈ. 


Sáng ngày 20 tháng 5 năm 1950, Ông Tổng thư ký Hội 
Đại Bồ Đề cho mời lên phòng khách đàm đạo hồi lâu, ông cho 
biết rằng: “Ƒì các Ngài không báo tin trước, nên hôm Quỷ 
Phái đoàn đến, bản Hội chưa có dịp hội họp động đủ để được 
tô tình thân mật với Quý Phái đoàn. Nay bản Hội đã đưa 
thiếp mời chư Tăng và quan khách cùng thiện tín hội viên tới 
chùa Hội quán đây vào hôi 6 giờ chiều hôm 22 này. Hôm đó, 
trước khi khai giảng xin mời Thượng toạ lấy tư cách Trưởng 
Phái Đoàn Phật giáo Việt Nam sẽ chủ lỄ khai xá lợi hai vị 
Thánh tăng mà Ngài đã dự lễ hôm vừa rồi, để cho mấy Phái 
đoàn Phật giáo các nước mới tới và các quan khách đêu được 
chiêm bái”. Sau khi nghe ông Tổng Thư ký nói, Phái đoàn 
chúng tôi ai nấy rất mực cảm động, đều đứng dậy cảm ơn. 

Dưới đây là thiếp mời bằng Anh văn của Hội Đại Bồ Đề: 

The Maha Bodhi Society oƒ India requesf your presence af 
the Sri Dharmarqjika Vihara, 4A, Bankim Chalterjee Street 
(College Square), Calculla on Monday, the 22"“ May,1950, at 
6 p.m..,at a recepfion to be given In honour oƒ the Buddist 
Mission consisting oƒ Venble Abbot To Lien (the leader), WVen 
ble BhikkhUu Thach Lich and Mr.Pham Chu, the Secrectary oƒ 
the Mission, sent by His Majesty Bao Dai. 


Head oƒ the ŒGovernment oƒ Viet Nam. 
Dr. Kalidas Nag, M.A.,D.Liit will preide. 
Devapriva Valisinha. 

General Secrefary 


Đúng thời giờ kế trên, lễ khai xá lợi cử hành, tuy đơn giản 
nhưng rất mực trang nghiêm. Sau 10 phút lễ xong, Ông Tổng 


thư ký Hội Đại Bồ Đề giới thiệu Phái đoàn Phật giáo Việt 
Nam với cử toạ. Xong, tôi nhân danh Trưởng Phái đoàn tỏ lời 
cảm ơn và giới thiệu ông PHẠM CHỮ thay tôi lên diễn đàn 
dịch bài giảng của tôi nói về “LƯỢC SỬ PHẬT GIÁO VIỆT 
NAM” ra tiếng Anh. 

Dưới đây là nguyên văn bài diễn văn: 

Thưa các Ngài, 

Hiện nay Phật giáo đã là thể giới hoá, các nhà học Phật 
Đông, Tây đêu suy tôn Ấn Độ là đệ nhất Tổ quốc Phật giáo, 
thế là lấy Ấn Độ làm Trung tâm điểm của Phật giáo thể giới. 
Đến Việt Nam chúng tôi cũng được. thấm nhuân với nguôn 
giòng giáo lý từ bi bình đẳng ấy gân 2.000 năm nay (189- 
1950) có nhiên Phật giáo Việt Nam phải có một lịch sử sự 
thật. 

Trước khi bàn đến lịch sử Phật giáo Việt Nam, chúng tôi 
cảm thấy tận đáy lòng thành thật xin bộc bạch với Quý Ngài 
rằng: Chúng tôi bao giờ cũng tu trì theo chân lý tuyệt đối của 
chự Phật, không hê manh tâm tranh giành lấy một thiên lịch 
sử cho Phật giáo Việt Nam, cũng không dám mong phô 
frWƠng nên tín ngưỡng của dán tộc Việt Nam. Chẳng qua vì 
giữa nhân loại đương xô đẩy nhau đi tìm lịch sử của hiện 
tượng để nghiên cứu, để học hỏi. Phật giáo cũng đã là pháp 
môn hiện tượng thích hợp với lòng mong câu của nhân loại, 
có đủ phép này phép khác để trị sạch hết hiện tượng thảm hoạ 
đương diễn giữa nhân loại. Nói tóm lại Phật giáo đã là pháp 
môn hiện tượng bao la giữa đại đông thế giới, đem thu hẹp lại 
thì Phật giáo cũng đã là một tôn giáo truyền bá vào nước Việt 
Nam. Chúng tôi là người được thấm nhuẫn, ngày nay may 
mắn lại được gấp các Ngài ở đáy đều là Phật tử, đều là Phật 
lữ hay ít nhất cũng đêu là người có Phật tính, lẽ nào lại không 
mạnh bạo đem những chỗ đã nghe, đã học về lịch sử Phật 
giáo Việt Nam, hầu mong cổng hiến Quý Ngài, để đên bù 
những tấm thịnh tình vô biên của Quý Ngài đổi với Phái đoàn 


Phát giáo Việt Nam chúng tôi, tức là đối với cả dân tộc Việt 
Nam và tín đồ Phật giáo Việt Nam. 

Xét vẻ lịch sử truyền giáo suốt cổ kim, chúng tôi thấy 
rằng, một khi có tôn giáo nước này truyền vào nước khác, 
trước nhất phải do hai nguyên nhân: 

1) Nước có tôn giáo, sau khi đã thành công chiến thắng 
và đã đặt được nên thống trị. 

2) Trước nhất phải do dân tộc nước có tôn giáo này với 
dân tộc chưa có tôn giáo kia, đã mở cuộc giao thông buôn 
bán với nhau qua một thời gian, để am hiểu nhau về ngôn ngữ 
và kết chặt dáy liên lạc thân ái. 

Nguyên nhân Phật giáo của Đại Ấn truyền vào Việt Nam 
không ở điểm chiến thăng, thống trị mà chính ở điểm hai dân 
tộc _Án-Việt sớm liên lạc thông thương với nhau, huống hô 
Phật giáo lại rất thích hợp với tính tình dân tộc cũng như 
phong hoá cô truyền của quốc gia Việt Nam. Điều đó chứng 
mình ở điểm này: 

Xem trong bản đô Ấn Độ Chi-Na tức là bán đảo Đông 
Dương, sẽ thấy nước Việt Nam có tới 7/10 đất đai ở lọt vào 
khỏang giữa Án Độ và Trung Hoa, mà đường giao thông từ 
An sang Việt Nam còn thuận tiện hơn từ Trung sang Việt, vì 
thế nên Phật giáo của Đại Ấn đã sớm thấm nhuân hầu hết dân 
tộc Việt Nam ngay từ thể kỷ thứ nhất, thứ nhì. 

Đứng về phương diện lịch sử, chúng tôi thấy trong truyện 
Đàm Thiên Pháp Sư có chép rằng: Một buổi kia vua Cao Tổ 
nhà Tùy có sắc dụ cho Đàm Thiện Pháp sư rằng: “Trầm nhớ 
đến đạo đức từ bi của Đức Thích Ca Giáo chủ, không biết báo 
ơn Đức Ngài thế nào cho xiết, nên chỉ ước mong truyền bả 
đạo Ngài thế nào cho đi khắp thiên hạ. Trâm đã cho đi rước 
xá lợi của Phật về kinh thờ trong 49 ngọn tháp, lại mới xây 
xong 150 ngôi chùa để làm tiêu biểu tín ngưỡng đạo đức cho 
dân nước ta (Tàu). Bây giờ Trẫm lại muốn xây tháp làm chùa 
ở Việt Nam, hơn nữa là cử các Pháp sư sang đó truyền bá 


Phật giáo, hẳu mong một ngày gân đây đạo Phật sẽ lan tràn 
khắp thế giới. Nay Pháp sư lựa chọn mấy vị Tăng có đạo 
hạnh sang Việt Nam hoăng hoá cho dân tộc xứ đó để họ sớm 
hiểu biết đạo Bô đề”. 

Đàm Thiện Pháp sư tâu: “Nước Việt Nam vốn có đường 
giao thông sang Án Độ hơn sang nước Tàu ta, nên Ấn Độ đã 
có nhiều các bậc đại Pháp sư, như Khang Tăng Hội, Chỉ 
Khương Lương v.v...sang Việt Nam truyền bá Phật giáo rất 
sớm (Pháp sư Khang Tăng Hội sang Việt Nam vào năm 225, 
Pháp sư Chỉ Khương Lương sang vào năm 226 và Pháp sư 
Ma Ha Kỳ Vực sang vào năm 294). Hiện ở Việt Nam các vị 
Pháp sư đó đã dịch được nhiều kinh Phật, đã giáo hoá được 
nhiều tăng sĩ và ở Việt Nam cũng đã có nhiều chùa tháp rồi, 
nay ta không phải phái Pháp sư sang Việt Nam nữa ”. 

Trở lại mà xét vào lịch sử Phật giáo Việt Nam sẽ thấy các 
bộ sách Thuyễn uyển tập anh, Thống yếu kế đăng và Đạo giáo 
nguyên lưu v.v...các bộ sách đó đêu nói nhiêu về công nghiệp 
truyền bá Phật giáo từ Án Độ qua Việt Nam lúc đâu. Mặc dâu 
năm 189, Mâu Bác cư sĩ là người Tàu vì lánh nạn mà truyễn 
Phát giáo qua Việt Nam trước Ngài Khang Tăng Hội, nhưng 
bàn về hệ thống kế đăng vẫn phải tôn Ngài Khang Tăng Hội 
làm Giáo tổ thứ nhất của Phật giáo Việt Nam, mà chính thân 
phụ Ngài Khang Tăng Hội sang buôn bán doanh nghiêp ở 
Việt Nam đã lâu năm. Đại Ấn đã có ba vị cao tăng rộng lòng 
phổ thông Phật giáo, chẳng từ gian lao sang xây nên đắp 
móng cho Phật giáo Việt Nam, không những thế mà thôi, lại 
đến thời kỳ khuếch trương cho Phật giáo Việt Nam thành lâu 
đâi trang nghiêm sáng lạng cũng lại nhờ ở bậc Thánh tăng 
của Đại Ấn là Tổ sư Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ Ngài sang Việt Nam 
vào năm 580, ở chùa Pháp Vân, quận Thường Tính thuộc tỉnh 
Hà Đông báy giờ. Tăng đạo Việt Nam có quy mô tổ Chức, có 
hệ thông nồi truyền, để xương minh mệnh mạch Phật tổ, để 
bôi bồ nhân tâm thế đạo, là nhờ ở công đức của Tổ Tỳ Ni Đa 
Lưu Chỉ; vì Ngài đã ròng rã 14 năm trụ trì chùa Pháp Vân, 


chỉ một niềm chuyên chú dịch kinh giảng đạo, trong thì đào 
tạo chư Tăng, ngoài thì tiếp hoá thiện tín, rốt ráo lại sáng lập 
nên một phái Thuyên tôn trước nhất, lớn nhất ở Việt Nam, gọi 
là Tôn Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ. Tôn phải của Ngài truyễn nói đến 
19 đời: không những ngọn đuốc tuệ chói lọi khắp non sông 
Việt Nam mà ảnh hưởng còn chấn động đến cả Trung Quốc, 
sự thực còn ghi chép ở Việt Nam Phật giáo sử. Sau khi Tổ Tỳ 
Ni Đa Lưu Chỉ tịch, giữa khoảng năm 603-604, vua Cao Tổ 
nhà Tùy được nghe tiếng liền khởi lòng tôn kính, có hạ chiếu 
cho sang Việt Nam xây tháp để kính thờ Tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ 
ở chùa Pháp Ván, chùa Tràng Khánh v.v...lại gửi sang 5 hòm 
lễ vật tặng ban cho Pháp Hiên TÌ huyền, sư là vị Thánh tăng thứ 
nhất của Việt Nam vì được Ngài truyền tâm pháp cho nên kế 
pháp vị thông xuất tăng chúng. 

Từ Ngài Khang Tăng Hội truyền Phật giáo sang Việt Nam 
đến Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chỉ truyền Thuyễn tôn sang Việt Nam 
trước sau trải qua 345 năm (225-580). Trong thời gian ấy ở 
Việt Nam cũng có nhiều các Tăng sĩ am hiểu Phạm tự, thông 
thạo tiếng Ấn, nên cũng được sang câu đạo, tham thuyễn ở 
Phát địa và cũng dịch được nhiêu kinh Phật như Vận Kỳ 
Thuyễn sư. Mộc Xoa Đề Bà, Khuy Xứng Thuyên sư, Huệ Diệu 
Pháp sư, Trí Hành Thuyên sư và Đại Thắng Đăng Pháp sư. 

Lại đến thời kỳ Việt Nam chúng tôi nội thuộc nhà Đường, 
Phát giáo ở Việt Nam vẫn thịnh hành lắm, cũng có những bậc 
cao tăng Vi]êt Nam có ảnh hưởng lớn với Phật giáo Trung 
Hoa. Sự thực còn thấy trong bộ sách “Loại hàm anh ngữ” 
của Tàu và ở sách Kiến văn của ông Lê Quý Đôn là nhà Nho 
học trứ danh ở Việt Nam, đều chép rằng: “Phụng Định Pháp 
sư và Duy Giám Pháp sư đều được vua nhà Đường mời sang 
Tàu để vào Vương cung giảng kinh bàn đạo. Đường cư 
Nguyên thi hào của Tàu hồi đó có thơ tiễn biệt Ngài Phụng 
Định khi về Việt Nam sau nảy: 

Quê nhà trông cối Việt, 

Máy bạc tít mù xa. 


Cửa trời vắng kinh kệ, 

Mặt bể nổi hương hoa, 

Sóng gợn có in Đóng, 

Thành xây hến mấy tòa, 

Trường An lòng quấn quii, 

Giao Châu chuông đêm tà. 

Lại có thi hào Cổ Đảo tặng thơ tiễn biệt Ngài Duy Giám 
Pháp sư khi rời Vương cung nhà Đường về Việt Nam rằng: 

Điện xuân giảng kinh luận, 

Giường ngự vướng mùi hoa, 

Bề Nam quen lối cũ, 

Non Việt viếng tuân già, 

Ăn mòn khi giỏ táp, 

Áo lắm lút mưa sa. 

Kìa hìa, trời lần nước, 

Tin tức biết bao qua. 

Ôi! Việt Nam chúng tôi, gân 1000 năm 3 lần thuộc quyển 
đô hộ của các triều Hán, T\ ấn, Tùy, Đường, mà giữa thời gian 
ấy các triều đại của Đại Ấn cũng có các vua anh hùng như 
vua Sảng Đức, (299 trước kỷ nguyên và vua A4 Dục 222 cũng 
trước kỷ nguyên) đều gây dựng lên Vương triều Khổng tước, 
hùng cường thịnh trị, mãi về sau hơn 300 năm, nói đến triểu 
đại vua Ca Tỳ Sắc Ca mở vận nước cũng không kém hùng 
CƯỜNG, thê mà lịch sử Việt Nam chỉ thấy chép những trang hai 
dân tộc Ấn Việt giao thông buôn bán với truyền bá văn hoá 
Phật giáo chứ không có qua một trang lịch sử đẫm xương 
máắu xảy ra đáng tiếc. Các nhà học giả Đông, Tây ngày nay 
đêu công nhận văn mình Ấn Độ là văn mình tỉnh thần chứ 
không phải văn minh vật chất, những lời tán dương đó đủ 
thấy hấu hết nhân vật yêu chuộng văn mình cao siêu, hòa bình 
tuyệt đói đều tỏ lòng kính trọng văn hoá Ấn Độ chớ không 
những dân tộc Việt Nam quJ mến. 

Huồng hồ còn có những bậc Thánh tăng truyền bá sang 
nước tôi một nên tôn giáo Từ bi Bình đẳng, một nên văn hoá 


triết học cao siêu mà vẫn không kém tỉnh thân đại từ bi, đại 
hùng lực. Chính nên văn hoá đó không những đã sản xuất ra 
cho Việt Nam những vị Cao tăng ở gần 1.000 năm nước tôi 
thuộc quyển đô hộ của người Tàu mà chỉ đem đạo đức, học 
thức đề cảm hoá lòng người, có uy quyên mạnh khiến họ đỡ 
sự khinh miệt người Việt Nam, lại dự một phân lớn xây đắp 
nên độc lập, mãi về sau cho các triều đại Định, Lê, Lý, Trần, 
Lê, Phật giáo đã được công nhận là quốc giáo khắp các triều 
đại kể trên, cũng như An Độ đã tôn Phật giáo làm Quốc giáo, 
ở các triều đại Sảng Đức, A Dục, Ca Tỳ Sắc Ca v.v.. 


Nên Phật giáo lại còn đào tạo nên những lận Pháp sư 
kiêm Thái sư giúp vua trị nước, ơn thắm muôn dân ở hai triểu 
Định Lê nhự Khuông Việt Thái sư, giúp vua Lê Đại Hành giữ 
ngoại giao; như Ngài Đỗ Thuận Quốc sư dự bộ Tham mưu, 
bản tính quốc quân đại sự; như Vạn Hạnh Quốc sư giáo dục 
cho ông Lý Công Uẩn trở nên bậc hiển quân; như Khánh Vân 
Pháp sư. Ở Việt Nam mà nói đến Phật giáo hết thảy đều tán 
dương Phật giáo về đời Lý, đời Trần. Vì các đời đó có các vị 
vua thâm ngộ thuyền tâm nhự Thánh tôn Anh Tôn và Cao tôn 
nhà Lý đến nhà vua xuất gia thành Phát nhự Nhân tôn nhà 
Trân, Trạng Nguyên xuất gia chứng ngô chánh pháp nhãn 
tạng như Huyện Quang Pháp sư. Gòn đến những bậc Tuệ 
Nghiệp Pháp sư, văn nhân cư sĩ thật không sao kể xi. 

Nước Việt Nam có thể gọi là một nước Phật giáo, vì hầu 
hết mỗi làng đêu có chùa chiên thờ Phật, Tăng Ni tu hành, 
mặc dâu hơn 300 năm nay, Phật giáo ở Việt Nam đã bị suy 
kém vì hòan cảnh nội loạn và ngoại xâm xui nên. Nhưng chỉ 
suy kém về phân tỉnh thân giáo lÿ, còn đến lòng tín ngưỡng 
của dân chúng nay cũng như xưa. Dân Việt Nam đã có những 
cầu truyền tụng về nồi trầy chùa Yên tử cực điểm khó khăn 
rằng: “Đi như cáy, về như cua — vất gậy mà quơ lấy cành”, 
vậy mà mỗi năm về tháng hai, hằng ngày ít nhất cũng có tới 
vài ngàn người trèo non vượt suối lên chiêm bái. Lại đến 
động Hương Tích ở làng Yên Vĩ, thuộc tỉnh Hà Đông đông 


gấp mười phân thế nữa. Trong cuốn Nhật trinh chùa Hương 
Tích đã có những câu rằng: 

Làng Yên Vĩ có non Hương Tịch, 

Bao khí thiêng đất Việt đúc nên, 

Phật Quan Âm ngự tòa sen, 

Mười phương quỷ tiện đua chen khẩn nguyên. 

Khách trầy chùa Hương này mỗi năm từ cuối tháng giêng 
đến cuối tháng ba âm lịch, mỗi ngày ít bù nhiễu Có tới vài vạn 
người, còn sự đi chiêm bái các danh lam cô tích khắp trong 
nước không thể kề xiết đặng. 

Gần đáy lại nhờ có ảnh hưởng Hội Đại Bồ Đề và Hội 
Nghiên cứu Phật học ở Đại Án đây lan tràn đến, khiến cho từ 
20 năm: đến nay cơ duyên chấn hưng Phật học ở Việt Nam 
cũng rất bằng bội, từ các thủ đô lớn đến hâu hết các tỉnh, 
phủ, huyện, đều có hội chấn hưng Phật giáo. Số hội viên đông 
đúc không xiết kể. Cuộc Việt Pháp chiến tranh xảy ra gân Š 
năm rồi, chùa chiên, bia tháp khắp các nơi cũng mang đây 
dấu vết tang thương; nhưng cục diên ở Việt Nam cũng đã hé 
tia sảng thống nhất độc lập, mặc dâu đang ở vào thời kỳ tỉnh 
thân khủng hỏang, cũng như kinh tế quấn bách. Vậy mà lòng 
công đức của dân chúng cũng đã gom góp để kiến thiết, tu bổ 
chùa tháp. Các giáo hội Tăng già cũng như các Hội Phật giáo 
đương thành lập và đương phục hưng, các trường TăngNi học 
ở các thủ đô lớn cũng đã tô chức được hơn 10 trường Phật 
học, số Tăng Ni học sinh trong các trường đó tổng cộng có tới 
gân 300. Còn về quan niệm tín ngưỡng Phật giáo của dân 
chung quả thát là bồng bột, hẳu như họ đã qua một cuộc bom 
đạn, khói lửa khiến cho phân lớn bị cốt nhục ly tản, tài sản 
tan không, cái thảm hoạ đó đã khiến họ càng hiểu chân lý vô 
thượng của Phật dạy, hoá nên không ai bảo ai mà ấi lễ bái 
nghe kinh, câu đạo lại bắt đầu bồng Đột. 

Hiện nay dân tộc Việt Nam từ trí thức đến bình dân phân 
nhiều tin tưởng: Phật giáo Việt Nam có cơ chấn hưng để bồi 
dưỡng lại tỉnh thân dân tộc đã có mấy ngàn năm nay. 


Ngày nay Phải đoàn Phát giáo Việt Nam chúng tôi sang 
Quý quốc đây, mục đích trước là để tỏ lòng chiêm bái Phật 
địa và ca tụng Quý quốc đã sớm thu hôi chính quyên độc lập; 
sau là ước mong nối lại dây tỉnh thân văn hoá của Phật giáo 
đã bôi dưỡng cho hai dân tộc bao nhiêu thể kỷ chung sống 
trong bầu không khí trong sạch sáng suốt vậy. 

Sau nửa giờ ông Phạm Chữ dứt tiếng, kế đến Tổng Lãnh 
sự Pháp và Trưởng Phái Đoàn Phật giáo Việt Nam và Hội Đại 
Bồ Đề. Các vị còn nêu cả vấn đề quan hệ về Hội nghị Phật 
giáo Quốc tế, thành ra cuộc nói chuyên kéo dài ra đến hai 
tiếng đồng hồ mới giải tán, ai nấy đều đem về một cảm tưởng 
hy vọng ở Hội Phật giáo thế giới sắp được thành lập cho Phật 
tử hòan cầu đều có một lực lượng đoàn kết đại hùng, đại lực 
để cùng thực hiện tinh thần phụng sự nhân loại. 


16.— CUỘC GẶP GỠ NHÀ 
TRƯỞNG GIÁ BIRLA. 


Sau khi người Anh trao trả Chính phủ Ấn Độ Xá lợi của 
hai vị Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên do Bác sỹ Nerhu, Thủ 
tướng Ấn Độ tiếp nhận rồi giao sang Hội Đại Bồ Đề phụng 
sự. Tuy vậy mà chính phủ Ấn vẫn còn giữ hai món đó là Quốc 
Bảo vô giá, Phật giáo nước nào muốn xin rước về chiêm bái, 
tất phải được Chính phủ Ấn duyêt y, nhiên hậu Hội Đại Bồ 
Đề mới dám cho rước. Khi tôi được cử làm Trưởng Phái đoàn 
Phật giáo qua Ấn Độ, ban Tổng trị sự Hội Việt Nam Phật giáo 
cho tôi một số tác phẩm quý nhất của Phật giáo Việt Nam 
đem sang biếu Chính phủ Ấn để gây thiện cảm, mong sau này 
sẽ nhờ Chính phủ Ấn cho được toại nguyện thỉnh Xá lợi. 

Đem trí tưởng tượng ra mà đặt đường thì dễ đấy, nhưng 
đến sự thực tế thì khi Sang đến Ấn Độ mới thấy sự trực tiếp 
với Tổng thống Ấn để trao tay cho Ngài hòm kinh thực là 
khó, mà điều khó nhất là khi người ta còn nghỉ ky Phái đoàn 
Phật giáo chúng tôi là có dính chính trị. Đối với danh nghĩa, 
điều đó chính chúng tôi cũng cần phải tránh nên khi mới đến 
Ấn Độ, hai lần có các nhà báo đến phỏng vấn về chính trị, 
chúng tôi đều từ chối, lại phải hoạt động theo nhiệm vụ Phái 
đoàn Phật giáo cả ở Ấn Độ lẫn Tích Lan. Các báo chí ở Ấn 
Độ và Tích Lan đều đem các hoạt động hợp chính nghĩa của 
Phái đoàn Phật giáo nêu lên dư luân; lại nhờ có Thượng toạ 
Janatana biên thư giới thiệu với nhà đại Trưởng giả rất được 
Chính phủ Ấn trọng nề, vì ông này đã giúp kinh tế ho Thánh 
Cam Địa cách mệnh thành công, tức là BIRLA tiên sinh. 

Chúng tôi đáp phi cơ từ Calcutta đến New Delhi hồi 2 giờ 
chiều ngày 16 tháng 6, có các viên tòa Đại sứ Pháp và đại 
biểu Phật giáo New Delhi đón về chùa Hội quán dùng cơm 


nước rồi nghỉ ngơi, 5 giờ chiều Birla tiên sinh cho đón Phái 
đoàn Phật giáo chúng tôi vào biệt thự đàm đạo. Chúng tôi nói 
qua mục đích biêu kinh Chính phủ An, yêu câu Tiên sinh giới 
thiệu cho được gặp Tông thông An. Tiên sinh nói: 

“Việc này kế ra rất khó, nhưng các Ngài cứ yên tâm, thể 
nảo tôi cũng yêu câu được Tổng thông chúng tôi tiếp quý Phải 
đoàn vào nội nhật ngày mai ”. Brrla tiên sinh hỏi tiêp: 

- Cuộc chiến tranh ở Qúy quốc liệu có sắp kết liễu chưa? 

- Đa số dân Việt Nam chúng tôi đều cho cuộc chiến tranh 
ở nước tôi chỉ kết liêu khi nào người Pháp trả lại hòan tòan 
Chủ quyên. 

- Sự sinh hoạt hiện thời của dân chúng có dể chịu không? 

- Trừ một số ít người hoặc dấu giếm hoặc chạy được 
trước khi chiên tranh thì đời sông của họ còn đê chịu một 
chút, còn đêu bị thiểu thôn đủ mọi đường. 

- Ở Việt Nam có Gia giáo không? 

- Trước đây linh 300 năm, ở Việt Nam đã có ảnh hưởng 
Gia giáo, nhưng dân chúng theo rất ít, hiện thời chỉ độ 20% 
thôi. 

- Cỏn thì theo Phật giáo cả tr? 

- Cũng có một số ít người vô Tôn giáo còn họ theo Phật 
giáo trực tiệp, hoặc theo gián tiếp, nhưng họ cũng tự nhận là 
theo Phật giáo. 

- Lực lượng của Hội Việt Nam Phật giáo ra sao? 

- Trước thời kỳ chiến tranh có linh một trăm chỉ hội khắp 
cối Bắc Việt cộng cả số Hội viên Tăng, Ni, thiện tín có tới lĩnh 
30 vạn, nhưng từ khi xảy ra chiên tranh đã tan rã mát nhiêu. 
Nhưng hiện thời cũng đã có nhiêu chỉ tiếp tục hoạt động. Còn 
Hội Trung ương ở Hà Nội thì sự tiên hành cả về truyền bá 
giáo dục lân cứu tê xã hội cũng khả quan. Đó là tôi chưa nói 
đến các Hội Phát học ở Trung Việt và Nam Việt, nhát là Sơn 


môn Tăng già ở Trung Việt có ảnh hưởng rất sâu xa về Phật 
học ở nước tôi. 

Chúng tôi hỏi tiếp: 

- Xin tiên sinh cho chúng tôi được biết quan niệm của 
Ngài đổi với Phật giáo? 

- Xin thú thực tôi thuộc về Bà la môn giáo, không những 
riêng tôi mà phân lớn giới trí thức ở nước chúng tôi tuy thuộc 
về Bà la môn nhưng rất kính phục Đức Thích Ca. Sở dĩ chúng 
tôi kính phục Ngài như vậy, là vì Ngài đã sớm hy sinh đời 
sống diễm phúc, xa hoa của vị Hòang Tử đương tuổi anh 
niên, quả quyết đoạn tuyệt cảnh ngôi cao quyên lớn, vợ đẹp, 
con yêu, dân thân theo con đường tu đạo khổ hạnh, khi chứng 
ngô được đạo lại mạnh mẽ đem đạo ra cứu đời suốt 49 năm, 
tức là Ngài đã hy sinh thân thế để đi tìm hạnh phúc chân thực 
cho chúng sinh, Ngài đã nêu cao tấm gương chân lý sáng sủa 
để cải cách từ Tôn giáo, cho đến chính trị, văn hoá, xã hội 
cho nước tôi hồi ấy, lòng vị tha không bờ bến của Ngài đã kết 
thành một sức mạnh độc nhất để hướng dẫn hằng hà sa số 
những tâm hôn về với chân lý từ bi, bình đăng, cho biết đường 
sinh sống với cuộc đời sáng suốt, êm dịu. Đức Thích Ca chính 
là nhà đại tôn giáo cách mệnh, nhưng Ngài chỉ cách mệnh 
bằng tỉnh thân bình tĩnh, Ngài còn làm gương cho các nhà 
cách mệnh bằng võ lực bạo động nữa. 

Birla tiên sinh hỏi: 

- Xin Thượng toạ cho biết Đức Thích Ca khi Ngài còn tại 
thế có hay nói đến chính trị không? 

- Có, Đức Phật Tổ Thích Ca ngày xưa có nói về chính trị 
để giúp cho các vua chúa. Dưới đây Bân tăng xin dẫn chứng 
một đoạn lịch sử còn chép về việc Đức Thích Ca đem chính trị 
giáo hoá cho vua Thắng Quang ở nước Kiểu tát la: “Một hôm 
vua Thắng Quang đến chiêm yết Phật rồi xin Ngài dạy phép 
làm chính trị. 


Phật bảo vua Thắng Quang rằng: Tuy thân mặc gắm vóc 
ngôi ngai vàng nhưng tâm phải để đến hạng dân đen áo vải, 
nhà tranh. Miệng ăn sơn hào hải vị, mà trí phải để đến kẻ đổ 
mô hôi nước mắt lấy miễng cơm dưa muối. Ý trí tuy khoan 
khoái, nhưng phải nghĩ đến những tù hàm oan ông. Trong 
tay thông lĩnh muôn dân, làm sao cho chúng đêu được sống 
mạnh mẽ trong lòng nhân ái từ bi, cần . phải thương muôn dân 
nh con một của mình, hằng mong câu cho dân chúng được 
mọi sự yên lành. Thấy chúng làm điều ác nghiệt, phải nhận ở 
mình có lỗi thiểu dạy bảo. Nên có khoan tội lỗi rồi giáo hoá 
cho họ biết đối chừa. Thấy dân chúng làm điểu hay việc tốt 
phải khen thưởng để khuyến khích cho chúng thêm hăng hải 
làm điểu lợi ích. Nếu nhà vua thương dân như con thì muôn 
dân sẽ coi nhà vua như cha. Ở Triểu đình phải chọn người tài 
mà trọng dụng, cho mỗi người một việc, xét kẻ gian nịnh mà 
truất bỏ. Chớ để những lạm hại nước, hại dán, không nên 
dùng nhiễu người làm để phiên phí đến công quỹ, coi của dân 
là của mình, sức dân là sức mình, chớ nên đánh sưu thuế 
nặng, chớ nên bắt phu phen nhiễu. Những kẻ ương ngạnh 
không theo phát luật thì phải trừng trị ngay, chớ để di hoạ về 
sau. 

Còn cân phải noi gương chính trị thuần túy của các vị 
Thánh vương hiên thần đời trước. Chớ nên hà khắc đề dân ai 
oán làm loạn, chớ nên tàn sát quá đáng để mang tội báo đến 
nặng vệ sau. Đối với các nước lân bang, nên gây cảm tình 
thân thiện, chớ gây mâm oán thù báo phục, chớ nên cậy khỏe 
hiếp yếu mà xâm chiếm đất nước người ta, chớ nên cậy lớn 
hiếp bé, đem quân đánh chém gây vạ chiến tranh để bắt người 
ta thân phục công hiển. Ngẫm suốt cô kim thiên hạ, có nước 
nào mạnh giỏi được mãi, có nước nào bị hèn yếu mãi, mình 
đã gây vạ chém giết người ta khi cậy lớn cậy khỏe, tắt người 
ta phải lo toan phục thù báo oán để rửa nhục khi mình đã bị 
hèn yếu. 


Nếu nhà vua đem nhân đức làm chính trị như vậy thì ân 
uy sẽ nhuần thấm thiên hạ, tiếng hay sẽ đôn đại ra khắp các 
nước gân xa, họ sẽ rủ nhau đến quy phục đông như về chợ, 
đem lễ vật đến công hiến cho nhà vua, coi nhà vua ngang 
thánh, thần vậy. Đối với ngôi Tam Bảo nhà vua chớ nên bài 
bang phải nên tôn kính. Ngôi Tam Bảo là nên trí tuệ của dân, 
nhà vua phải chăm khêu luôn cho thêm tỏ. Ngôi Tam Bảo là 
đạo sư hướng dẫn đạo đức cho dân, nhà vua phải ủng hộ. 
Ngôi Tam Bảo là thuyên bè chở dân đến bến hạnh phúc, nhà 
vua phải ra tay ủng hộ cho người cẩm lái. Cân phải gắng sức 
giữ gìn. Ngôi Tam Bảo còn phải sáng lập ra khắp Irong nước 
nhiều đạo tràng truyễn giáo để cho dân chúng có một nên đạo 
vị nuôi sống linh hôn của chúng mãi mãi. 

Nếu Đại vương nghe theo lời tôi mà trị nước trị dân, thì 
dân yên nước trị, thiên địa, thần mình chứngminh ủng hộ, 
mưa thuận gió hòa, lúa đậu nhân dân no ấm, tai vạ không có, 
nước nhà an lạc, thiên hạ thái bình, sau khi nhà Vua băng hà 
còn được sinh về cõi giới mà hưởng phân khoái lạc nữa. 

Tôi hỏi: Đạo của Đức Phật Thính Ca thuần túy cao cả 
nhự Tiên sinh đã biết, tại sao Phật giáo không được bảnh 
trướng ở Án độ? 

Đáp: Đó chẳng qua là vì Phật giáo ở nước tôi đến vận hội 
suy nhược, hoá nên trong Tăng giới không sản xuất ra được 
những bậc vĩ tăng như Mã Minh, Long Thụ, Thiên Nhân, Vô 
Trước v.v.. trong giới Thiện tín không có bậc Hộ Pháp như 
vua Bình xa. Vua Tân Bà Xa La hay ít nhất cũng được như 
Vua Sảng Đức, Vua A Dục v.v. để cùng đem giáo lý Đại thừa 
ra giáo hoá cho dân tộc chúng tôi. Trái lại mặc cho họ xu 
hướng theo về các giáo khác cả. Nhưng hiện thời ở nước tôi, 
Phật giáo đã có cơ chấn hưng, vì từ khi nước tôi đòi được chủ 
quyên Độc lập, chính phủ Ấn đã tính ngay đến phương châm 
dung hòa Phật giáo với Bà la môn giáo mong cứu vẫn cải nạn 
chia rẽ dán tộc và tôn giáo. 


- Thượng toạ Janatana đã cho chúng tôi được biết đến 
quan niệm đối với Phật giáo của Tiên sinh. Chúng tôi còn 
nhận thấy công đức vĩ đại của Tiên sinh đã sáng tạo nên 
trường Phật học ở Lộc Uyển và tòa Chùa ở ngay Quỷ thủ đô 
đây. Tòa đền thờ Thân Bà La Môn có thể to tát nhất Ấn Độ 
cũng là do Tiên sinh xuất tài, xuất lực tạo nên. Tiên sinh cho 
đắp tượng hai bậc Vĩ nhân là Vua A4 Dục và cho vẽ tranh 
Thánh Cam Địa đều quý lễ trước tượng Phật Thích Ca. Như 
vậy, không riêng gì chúng tôi, tất cả các nhân vật trên thể giới 
đến du lịch quỷ Thủ đô đây một khi ngoạn cảnh ngôi đên đó, 
họ đêu nhận chân được lòng súng mộ Phật giáo của tiên sinh 
là nhường nào rồi. 

Đến phút cuối cùng Birla Tiên sinh lại ngỏ ý với chúng tôi 
rằng: 

Xin Thượng toạ cho biết số tiền chỉ tiêu của quỹ) Phải 
đoàn đi dịp này hết tắt cả bao nhiêu để tôi xin cúng, mong 
được góp phân công đức. 

- Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn tắm đạo tâm vô thượng 
của tiên sinh đối với Phái đoàn Phật giáo Việt Nam chúng tôi 
cũng nhự đối với toan dân Việt Nam. Chúng tôi không dám 
nhận món tiễn của Tiê lên sinh tặng, vì chúng tôi ấi đây, ChÍnh 
phú Việt Nam đã chu cấp đủ cả. Nói đoạn, chúng tôi liền cáo 
từ ra về. 


17.- PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
YÉT KIÊN BÁC SỸ “PRASAD” TỎNG THÓNG 
ẤN ĐỘ 

Hồi non trưa 17-6-50, chúng tôi nhận được tin Tổng thống 
Ấn Độ sẽ tiếp chúng tôi tại điện Tổng thống vào hồi 6 giờ 
chiêu. Đúng giờ kế trên, chúng tôi mới tới cửa ngoài đã có 
lính đón, dẫn vào đến cửa điện đã thấy tổng thông ra đón 
chào. Chúng tôi đáp lễ rồi cùng vào ngôi. Mỗi đoàn viên ngôi 
riêng một ghế, riêng tôi, Tổng thống mời ngồi chung với Ngài 
một tòa để nói chuyện cho vui. Tôi nhân danh Trưởng phái 
đoàn đệ hòm kinh kính biếu, Ngài tiếp nhận với lễ mạo thành 
kính và gửi lời cảm ơn Hội Việt Nam Phật Giáo đã đề ý đến 
Chính phủ Ấn Độ do Ngài lãnh đạo. Ngài còn cho mở hòm 
kinh ra xem một lúc rồi mới cùng chúng tôi đàm đạo. 

Dưới đây là những lời vàng ngọc của Bác sỹ PRASAD, 
Tổng thống Án Độ tiếp chúng tôi: 

“Tôi rất sung sướng được tiếp quý Phái đoàn Phật giáo, 
tôi Bên mong dây tỉnh thân Phật giáo giữa Ấn Việt sẽ được 
nổi lại mỗi ngày một thêm chặt chẽ. Chỉ có nối dây tỉnh thân 
Phật giáo với nhau mới được lâu dài chân thực, còn các môi 
dáy liên lạc khác, dù thiết chặt đến đâu chăng nữa cũng 
chẳng mấy mà ái nút ! Chính sinh quán của tôi ở Bouddha 
Gâya tức Bỏ Đề tràng nơi Phật Thích Ca tu thành đạo. Tôi đã 
phải trực tiếp can thiệp giúp Phật giáo đòi Bồ Đề tràng, nên 
bên Bà La Môn giáo người ta mới chịu trả. Chính phú Án 
hiện thời không những chỉ bảo tôn những nơi Phật tích, lại 
côn giúp Hội Maha Bồ đề chấn hưng nhiều công cuộc Phật 
giáo ở Ấn Độ nữa. Tôi thấy Phật giáo cẩn phải chấn hưng ở 
nước tôi; xin Thượng toạ cho biết cảm tưởng của Ngài đối với 
xứ Ấn Đó? 


- Thưa Tổng thống: Chúng tôi nhận thấy ở Quý quốc có 
ba tôn giáo lớn là Phát giáo, Bà La Môn giáo và Hi giáo, 
nay Hỏi giáo đã biệt lập thành một nước, chỉ còn có Bà la 
Môn và Phật giáo. Ở ngay Quý quốc thì Bà la Môn thịnh hơn 
Phật giáo nhiều, trải lại, Bà La Môn không có một tín đô nảo 
ở thế giới cả. Phật giáo tuy kém Bà La Môn ở Quỷ quốc, 
nhưng lại có hàng mây trăm triệu Tín đô ở khắp thế giới, lý 
thế tất đạo Phật gây thiện cảm với thế giới. Quý quốc còn 
phải dung hòa Phật giáo với Bà la Môn giáo cho dán chúng 
thoát cái nạn vì tôn giáo mà chia rẽ cái lực lượng hùng hậu 
của quốc gia, nhất là phải giải phóng lỗ triệu dân nô lệ để 
cho họ được sinh sống trong bầu không khi từ bi, bình đẳng 
thời cuộc đời họ mới được có giá trị của con người. Hiện tại 
muốn xây đắp một nên tảng chắc chắn cả về tôn giáo, chính 
trị, văn hoá, xã hội ở Quý quốc, cô nhiên cần phải chấn hưng 
Phát giáo. 


Phong trào nam, nữ tự do bình quyên đã lan đến Quý 
quốc hơn ba năm nay. Vậy mà bằn Tăng xem ở mấy tỉnh như 
Ba la nại, Can quit ta, Đa nái, đĩ chí Tân đen nỉ đây ít khi 
thấy đôi vợ chồng trẻ hoặc đôi thanh niên Nam, Nự khoác 
cảnh nhau đi ngoài đường, lại qua không có một người phụ 
nữ nào mặc áo cánh ra khỏi cửa, đủ thấy nguồn phong hoá ở 
Quỷ quốc còn chay sạch lắm. Bẵn Tăng còn thấy cả dân tộc 
Quỷ quốc chỉ độ một phân trăm ăn vận âu phục là những 
người thường tiếp xúc với ngoại quốc, còn đều dùng quốc 
phục với đồ nội hoá. Người ôm dùng thuốc men, không kiêu 
cúng ma quỷ và không đốt vàng mã. Người: chết đem đốt cho 
xuống sông là xong, không ma chay kèn trồng, xôi thịt và đã 
không tốn đất cát tốn tiền của lại không tốn cả thì giờ nữa. 
Đám cưới nào cũng đơn giản, không cỗ bàn, không tiệc tùng, 
các việc cúng lễ ít khi ăn uống linh đình; như thế không 
những chỉ bồi bồ cho tỉnh thần tự chủ của một dân tộc có ngóí 
bốn trăm triệu người, mà còn xây đắp nên kinh tế chắc chắn 
cho quốc gia nữa. Bân tăng thấy tỉnh thân thanh, cân, tiết, 


kiệm và tu, Ố, liêm, sỉ còn tươi sáng ở Quỷ quốc nhiễu lắm. 
Nhất là vừa được thành công rực rỡ của cuộc cách mệnh 
lạnh, không mắt một giọt máu, một đốt xương mà giành được 
chính quyên độc lập. Chả thế mà phần nhiều người Âu châu 
đã chán ngấy cái khí vị văn mình vật chất, họ đương đồ xô 
đến khảo cứu về văn hoá của Quỷ quốc ”. 

Cuộc đàm đạo đã đến nửa giờ, chúng tôi xin cáo từ, Tổng 
thống còn ân cần gửi lời thân ái chào dân tộc Việt Nam và 
ước mong tinh thần Phật giáo cũng như tỉnh thần hữu nghị của 
Ấn Việt luôn luôn liên lạc với nhau rất mật thiết bằng tinh 
thần Phật giáo. 

Khi ra khỏi dinh Tổng thống Ấn, tự thâm tâm ký giả cảm 
thấy rằng hơn hai tháng lo âu với gánh nặng Trưởng Phật giáo 
bỗng nhẹ hắn tôi bèn hứng vịnh: 

Từ vâng Phật xứ lung lo âu, 

Nhờ sức phù trì kết quả thâu, 

Gây mối bang giao cùng quốc tế, 

Mở đầu Phật hội với hòan cầu, 

Thỉnh kinh ba Tạng noi gương trước. 

Ký sự một thiên rọi đuốc sau. 

Gánh nặng Phái đoàn thôi đã cất, 

Phó cùng trăng gió giữ dùm nhau. 


PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO 
VIỆT NAM ĐI TÍCH LAN 


1.— DỰ HỘI NGHỊ PHẬT GIÁO THẺ GIỚI 


10 giờ đêm ngày 23 tháng 5 năm 1950, chúng tôi ở chùa 
Đại Bồ Đề (Calcutta) ra trường bay Calcutta đã gặp một số cả 
Chư Tăng và thiện tín là mây Phái đoàn Phật giáo các nước đi 
họp Hội Nghị Phật giáo Quốc tế ở Thủ đô Tích Lan. Đi dọc 
đường máy bay phải đồ hai lần: Một lần đỗ ở tỉnh Madras để 
chờ máy bay khác đến đón, lần này đỗ đã hết già nữa ngày. 
Lần nữa đồ ở biên giới Ấn Tích để trình giấy thông hành chỉ 
độ 30 phút, vì thế mãi 3 giờ chiều hôm 24 mới đến Colombo. 

Ở tàu bay xuống, tất cả các Phái đoàn Phật giáo đi chuyên 
máy bay này đều phải cảm động với bao nhiêu tắm đạo tâm 
thân mật của ban Chiêu tập Hội nghị và nhân viên hội Phật 
giáo Đại Bồ Đề Tích Lan, vì có tới hàng trăm người, có cả 
mấy vị cao cấp trong Chính phủ Tích Lan, các giới Phật giáo 
Tích Lan đưa ra khá nhiều ô tô nhà để đón rước. Bất lụân 
quen hay lạ, ai nấy đều tay bắt mặt mừng, thực là vui vẻ tưng 
bừng. Làn không khí cực lạc nhân gian đã bắt đầu diễn. Các 
phái đoàn được ban chiêu tập chia nhau đón về các chùa hoặc 
nhà tư. Chỉ riêng có Phái đoàn Phật giáo Việt Nam là nhờ có 
thư của ông Tổng thư ký Hội Đại Bồ Đề Ấn Độ giới thiệu từ 
trước, nên ngoài ban chiêu tập tiếp đón ra còn có Ông RAJA 
HEWAVITARNE hiện đương là Bộ trưởng Bộ Thương mại 
trong chính phủ Tích, lại là Phó Hội trưởng Hội Đại Bồ Đề 
Tích Lan với một số các ông các Bà yêu nhân của hội đó ra 
đón. Ông phó hội cho biết vì tôi không thạo tiếng Anh và 
tiếng Tích Lan mà đến chùa ở không tiện cho tôi về ngôn ngữ 
giao tế, vì theo phép Phật giáo Tích Lan thì thiện tính như ông 
PHẠM CHỮ không được ở chung với chư Tăng, về ở nhà 
riêng của ông để ông PHẠM CHỮ được ở chung với tôi cho 
tiện việc giao dịch thông ngôn trong mọi công việc. Tôi cũng 
nghĩ, đi đây là cốt được ích chung cho đạo, không được phép 


câu nệ với những điều chỉ tiết riêng mình để làm trở ngại đến 
việc công. Bèn nhận lời vê tạm trú nhà ông RAJA 
HEWAVITARNE. 


2.— NÊN NÉP CỦA MỘT 
GIA ĐÌNH PHẬT GIÁO 


Vừa đúng nửa tháng, chúng tôi ở nhà Ông RAJA 
HEWAVITARNE càng ở lâu càng phục tắm lòng mộ đạo 
kính Tăng của hai Ông Bà nhà quý phái đàn việt này. Nhiều 
khi ông đi làm về lại lái xe đưa chúng tôi đi chiêm bái, đi hội 
họp hay đi xem các nơi, cũng vì thế mà các danh lam thắng 
cảnh, các trường học Phật pháp, hoặc thế gian, nhà thương, 
nơi nuôi ông già, bà cả yếu đuối nghèo túng mà không có con 
cháu, dĩ chí mấy sở kỹ nghệ và viện bảo tàng ở thủ đô Tích 
Lan là tôi đều được đến chiêm bái và thăm xem. 

Hơn nữa Bà RAJA HEWAVITARNE lại có một tỉnh thần 
đáng phục: Thân danh bà là vợ một ông Bộ trưởng lại làm chủ 
hai xưởng công nghệ lớn ở Thủ đô Tích Lan, năm nay gần 50 
tuổi, trong nhà . phú quý cực điểm, thế mà đây tớ chỉ vẻn vẹn 
có hai người. Ông bà quý phái đàn việt này chỉ có hai người 
con: một trai một gái mà đều còn đang đi học cả. Hai cô cậu 
này nếu là con nhà phú quý khác tất nhiên sẽ được chiều 
chuộng đến bực nào! Chiều chuộng quá hoá hư hỏng, trở nên 
những hạng thiểu niên vô hạnh, đên khi thành niên sẽ làm hại 
đến tự thân chúng, đến gia đình chúng, có nhiên di hại đến cả 
xã hội. Đằng này không thế, người ta yêu con khác, bắt con 
cũng phải làm các việc vặt trong nhà. Chính buông tôi ở, sáng 
nào cậu con trai cũng vào mở cửa xem xét, rồi bảo người nhà 
quét đọn. Cô con gái mỗi buổi đi học về phải săn sóc luôn vào 
việc cơm nước hầu cha mẹ. Lòng yêu con của ông bà này thực 
là biết đường thương yêu, muôn cho con sau này nên người 
kiểu mẫu. Về bốn đức công, ngôn, dung, hạnh, có lẽ Bà đàn 
việt này, chiếm ưu điểm trong bạn quân thoa, vì hôm nào tôi 
cũng thấy bà ta dậy rất sớm làm việc với người ở, suốt nửa 


tháng trời không thấy bà ta nặng lời với người ở lần nào. Có 
một lần tôi thấy bà ta làm việc ở bếp từ 3 giờ sáng cho mãi 
đến 10 giờ trưa. Tôi xuống hỏi, thì bà trả lời: là đến phiên bà 
được cùng cơm ngọ 30 vị học sinh Tăng tại trường Phật học 
của Hội Đại Bồ Đề Tích Lan; cần phải thối nấu gấp để mang 
đến kẻo quá ngọ. 

Lại mỗi khi gia nhân mang cơm cho chúng tôi, bà tự lên 
săn sóc từng ly từng tý, không bữa nào là để mặc cho người ở, 
khi chúng tôi đi đâu về, chỉ độ mấy phút, đã thấy nước giải 
khát Tôi còn thấy ít khi bà bỏ những khoá lễ long trọng ở các 
chùa, thế mà bà quý phái đàn việt này còn làm giám đốc 3 
viện nuôi ông già bà cả nghèo khổ với không có con cháu và 
trẻ mồ côi nữa. Bà đàn việt này thật là người hiểu đạo và tự 
mình đem mình ra làm việc đạo và vẫn đủ bổn phận làm nội 
tướng của một đại gia đình phú quý. Bà này thật: “Giàu mà 
vần siêng năng, sang mà không biến lận”. Có thể đem 10 
chữ trên này đề tặng cho bà rất thích đáng. 

Dưới đây là bài tôi tặng bà RAJA HEWAVITARNE: 

Trong làng mệnh phụ thiếu chỉ a! 

Phú quý nhân từ được mấy bà, 

Giàu vẫn cân lao thêm hỷ xả, 

Quy mà phúc hậu lại hiển hòa, 

Soi gương từ đức đời vong bản, 

Rập bảng tam quy nết vị tha, 

Giá đi tu my hay biết mấy, 

Trượng phu ai đứng giữa quân thoa. 


3.— LÒNG YÊU QUÝ KHÁCH NGỌAI QUỐC 
CỦA ÔNG K-T WIMALASEKERA 


Chúng tôi còn cảm động sâu xa với gia đình ông: K-T 
WIMALASEKERA nữa, nguyên nhân chỉ vì con trai ông gặp 
chúng tôi nói chuyện có một lần tại chùa Đại Bồ. Đề Ân Độ. 
Dịp đó cậu ta qua Ấn Độ cũng về việc Phật, khi về nhà không 
biết cậu ta nói những gì mà làm cho cả hai cha mẹ và hai chị 
em của cậu đi hai ô tô ra tại sân trường bay Colomba đón 
chúng tôi. Trong khi đón rước mừng mừng rỡ rỡ một cách 
khắn đắn tựa hồ như đón người nhà đi đâu xa xôi lâu ngày nay 
mới về. Vì tôi không thạo tiếng, để cho cả nhà quý phái đàn 
việt này cứ quấn quít lấy ô ông PHẠM CHỮ đề nhờ thông ngôn 
những lời chào mừng và khẩn khoản mới về ở nhà riêng. 


Gia đình này cứ khăng khăng không chịu để cho ông Phó 
hội trưởng hội Đại Bồ đề mời vê nhà. Sau tôi phải đòi ba lần 
nhờ ông Phạm Chữ nói rõ rằng: “Tôi là đại biểu Phật giáo 
Việt Nam phải ở nơi có tính cách công cộng của đoàn thê Phật 
giáo đề tiện cho công việc đạo, còn như đối với Quý đàn việt 
tôi thâm cảm thấy đạo tâm thân mật nhường ấy, thế nào tôi 
cũng đến thăm và chơi một ngày để cùng đàm đạo”. Bấy ĐIỜ 
mới chịu để cho ô ông Phó hội trưởng đón về. Tưởng rằng như 
thế thì thôi chả là đến sáng hôm sau, ông chủ cùng các con 
trai con gái lại đều đến nhà ông RAJA HEWAVITARNE để 
thăm chúng tôi rồi tiếp tục mọi ngày ít nhất ông VỚI các con 
cũng đến thăm một lần, làm cho tôi vì cảm động rồi đâm ra 
suy nghĩ: “Mình với gia đình đàn việt này có lẽ cũng chỉ là 
những tâm thân đã bị thay hình, đổi dạng của những kiếp nào 
đến nay mà đều không biết đó thôi, nhưng đạo tâm vẫn cùng 
nhau ở trong Phật pháp dày lắm, cho nên thiện duyên đến khi 
cảm ứng là phải gặp gỡ, nêu không thì sao mình với người ta 


còn là khác nước, khác nòi, không phải là thầy là bạn, cũng 
chưa từng gặp nhau bao giờ, mà lại thiết tha đến mực ấy, thực 
là “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ” chứ đây lại là: “Hữu 
duyên vạn lý năng tương ngộ” mà là duyên Phật Pháp chứ 
không phải là duyên thế tình”. 

Dưới đây là bài tôi vịnh để tặng gia đình này: 

Ba sinh hẳng đã hẹn nhau gì? 

Lạ mặt nhưng lòng có lạ chỉ. 

Đã biết duyên lành đưa hội ngộ, 

Thì tin nghiệp xấu bắt phân ly. 

Đỉnh chung mặc đấy pha màu đạo. 

Xum họp hỏi chỉ ai sắp đặt, 

Đường tu khéo vụng tỉnh mau đi. 


4.—- LỄ TUYÊN THỆ THÀNH LẬP HỘI 
PHẬT GIÁO THẺ GIỚI (25-05-1950) 


Vì ban chiêu tập hội nghị Phật giáo Thế giới đã lượng cơ 
biết số người đến dự hội nghị và chiêm bái buổi lễ khai mạc 
này rất đông đúc. Nhất là buổi lễ tuyên thệ của cả hai mươi 
sáu phái đoàn cùng đứng ra sáng lập Hội Phật giáo Thế giới. 
Vì thế nên lễ này trước định cử hành ở tòa khán đài rộng nhất 
Thủ đô Tích Lan, nhưng vì phần các đại biêu Phật giáo Thế 
giới không ưng làm lễ tuyên thệ ở nơi không có dấu vết thiêng 
liêng của Phật Tổ, mà phải làm lễ ở ngôi chùa thờ Răng Đức 
Phật Tổ, cỗ tích của Tích Lan ở tỉnh Kandy bây giờ. Tỉnh này 
cách Colombo chừng 150 cây số, mà lại ở trên ngọn đảo. 

Tám giờ sáng hội nghị ở trụ sở Thanh niên Phật giáo Tích 
Lan ra đi, vì ô tô cứ phải bò ngược sườn núi chừng 5Ú cây SỐ, 
tức là 1/3 đường Colombo đến Kandy, vì thế nên mãi đến gần 
11 giờ mới tới. Riêng Ký giả lấy thế làm may mắn, vì được 
xem phong cảnh cả thành thị lẫn thôn quê của Tích Lan. Nếu 
các độc giả sang du lịch, sẽ thấy những bức hoạ “sơn thủy lâu 
đài” mà ta cho là gấm vóc đem so với phong cảnh đẹp thiên 
nhiên, của đảo Tích Lan, sẽ thấy bức tranh kia chăng thấm 
vào đâu. 

Trưa hôm nay dùng cơm hai nơi, các thiện tín thì ăn ở 
khách sạn do ban chiêu tập thết, còn chư tăng thì dùng cơm 
chay do một trai chủ dâng thết. Người tiếp ứng chư tăng trong 
bữa cơm này, từ chủ nhà đến gia nhân đều đi chân không hết. 
Khi chư tăng chứng trai xong, hai ông bà và các ông giả bà cả 
Thanh niên nam nữ đến làm giúp tiệc trai này đều trải khăn ra 
đất đề lễ hết vị này đến vị khác. 

Cơm ngọ xong, nghỉ ngơi đến 4 giờ chiều mới lại đi tới 
chùa thờ Răng Phật dự lễ, bắt đầu đến cửa chùa ai nấy đều 


phải tháo bỏ giầy đép vào đứng sắp hàng nghiêm trang để 
theo ban Phật nhạc rước vào nơi hành lễ, vừa đúng 5 giờ bắt 
đầu cử bài Phật nhạc Tích Lan rồi đến một bài kinh tiếng 
Phạm độ 25 phút đề cầu nguyện Tam bảo gia hộ. Vừa dứt 
tiếng tụng kinh, thảy tất cả tăng tục đều đứng dậy nghiêm 
chỉnh chào một vị Tổ sư ngoại 80 tuôi ra ngôi ghế chủ toạ. 
Tôi đương nghĩ Ngài già nua thế này thì còn nói làm sao được 
to tát cho số chợ người này nghe, thì bỗng thấy tiến Sư Tổ 
tiếp theo lời giới thiệu, Ngài đọc một bài diễn văn non 20 phút 
mà không thấy trông vào bài lần nào.Tiếp theo Hòa thượng là 
một vị Hộ Pháp được cử làm chủ tịch cho thiện tín cũng lên 
diễn đàn. Đại ý hai Ngài đều nói với 26 phái đoàn Phật giáo 
thế giới rằng: “Cần phải có một tổ chức thống nhất lực lượng 
Phật giáo, đoàn kết Phật tử bằng một phương diện thành lập 
hội Phật giáo thế giới, nêu được tòan thể hội nghị tán thành”. 
Một vị lão tăng được ra đáp: “Muốn phục hưng Phật giáo, 
muốn cứu vãn nên tín ngưỡng Phật giáo hiện thời cần phải lập 
hội Phật giáo Thế giới. TẤt cả đại biểu Tăng tục chúng tôi xin 
tán thành”. Để hưởng ứng một tiếng tán thành theo với những 
âm vận Phật nhạc vang dội cả không trung, kế đến ai nây đều 
vào làm lễ phát thệ. Một Hòa Thượng được cử đọc bản tuyên 
thệ trước Phật điện để thành lập hội Phật giáo thế giới. 


5.— BẢN TUYẾN THỆ 


Chúng tôi đại biểu Phật giáo các nước và đại biểu tất cả 
các tô chức Phật giáo trên hòan câu, hôm nay (25-5-1950) 
họp trước cửa Tam bảo tôn nghiêm ở chùa Răng Phát đây, 
vốn là nơi chùa lịch sử của kinh đô cổ tích này, chúng tôi 
cùng nhau phát thệ rằng: Chúng tôi và tắt cả các Phật tử mà 
chúng tôi thay mặt đêu chí thành phát thệ: Cả xuất gia lẫn tại 
gia đêu sẽ hết sức tuân theo thi hành giáo pháp và giới lụt 
của Đức Phát T HÍCH CA. Chúng tôi với các Phật tử sẽ phải 
cố gắng đem mình làm những tắm gương trong sạch sáng suốt 
giữ nên tín ngưỡng Phật giáo để làm cho tỉnh thần Phật giáo 
chung đúc thành một khối sáng sủa mạnh mẽ khắp hòan cầu. 

Muốn đạt được mục đích ấy, chúng tôi cùng nhau thể 
nguyễn sẽ phải thống nhất Phật giáo, đoàn kết Phật tử theo 
nghĩa “Lục hòa” với lòng thâm tín, để dìu dắt tất cả Phật tử 
trên khắp hòan cầu làm cho đạo lý của Phật, tỉnh thần thanh 
tịnh của chư Tăng được tất cả mọi người trên thế giới hiểu 
biết. Mong rằng tỉnh thân: “Từ bi, hỷ xả của Đức Phật có lực 
lượng mạnh mẽ vô cùng để hướng dẫn các dân tộc và các 
Chính phủ của dân tộc đó đều tin tưởng cũng như đều hoạt 
động theo một con đường từ bị bình đăng đề sống chung với 
cuộc đời sáng suốt, rửa sạch hết những khối óc tham, sân, si, 
như thể để lòng bác ái, tình hữu nghị giữa dân tộc nọ với dân 
tộc kia sẽ hòa giải, sẽ thân thiết, ức triệu người như một để 
cho hòa bình của nhân loại sẽ thực hiện. Muốn đạt tới mục 
đích vĩ đại đó, phải có một cơ sở vĩ đại, một chương trình 
hòan bị, để giao cho một cơ quan lãnh đạo. Vì thế nên chúng 
tôi quyết định thành lập hội Phật giáo Thể giới với tất cả các 
trưởng Phải đoàn Phật giáo có góp mặt góp lời tại buổi lễ 


tuyên thệ này, đêu được đủ thấm quyển quyết đoán và thi 
hành quyết nghị này. 
Chúng tôi rất mực thành kinh câu xin Đức Phật phù hộ 


” 


cho tất cả các sự cỗ sắng của chúng tôi ”. 

Đọc xong bản quyết nghị này, tất cả 26 vị Trưởng Phái 
đoàn Phật giáo đều lần lượt đọc lời phát nguyện riêng. 

Dưới đây là lời tuyên thệ của tôi: 

Đệ tử Tỷ Khiêu THANH LAI, biệt hiệu TÔ LIÊN nhân 
danh Trưởng Phải đoàn Phát giáo Việt Nam, hán hạnh được 
cùng 25 vị Trưởng Phái đoàn Phật giáo các nước trên thế 
giới, dự buổi lễ phát nguyện thành lập hội Phật giáo thể giới 
dưới bóng từ bỉ cao cả. Câu xin Đức Phật chứng cho lời chân 
thực tán thành đề nghị lập hội Phật giáo thế giới giữa lúc này 
và tuyên thệ với Đức Từ bi, với Phật tử thể giới rằng: Sẽ cùng 
nhau áp dụngnhững lời đã tuyên thệ cho được thực hiện làm 
cho tỉnh thân Phật giáo mỗi ngày được thêm sáng sủa ở Việt 
Nam. Sẽ là công trình gom góp lực lượng với hội Phật giáo 
thể giới, sự thành công của đệ tử sau này còn nhờ ở Đức Phật 
điểm hoá cho có sự ủng hộ của Chính phủ cũng như của dân 
Việt Nam với các hội, các tổ chức Phật giáo ở Việt Nam, nhất 
là còn phải hy vọng sự ủng hộ về tỉnh thân của hội Phật giáo 
thể giới nữa. 

Trong buổi lễ tuyên thệ còn có mấy bài diễn văn mà ký 
giả trích dịch những đoạn đặc sắc ở trong các bài của ông 
MAHA  NAKAYA DE MALWAIE, của ông 
DIYAVADANA NILAME (người coli sóc thờ Răng Phật) và 
bà G.C.LOUNSBERY (đại diện các đại biêu Âu Châu). Đây 
là đoạn văn của ông MAHA NAKAYA DEMALWATE: 

“Thưa chư Tăng và các anh em Phật tử thế giới! Chúng 
tôi rất lấy làm may mắn được gặp gỡ tiếp rước các QuJ vị 
trong ngôi chùa lịch sử này. Hôm nay các Quý vị tới đây thay 
mặt cho Phật tứ các xứ đã được tươi sáng với ảnh sáng giáo 
lý của đẳng đại từ bi. Mong rằng điểm này được coi như triệu 


chứng tốt lành và để chứng tỏ sự thực nghiêm của cổ truyền 
rằng: “Đến năm 2500 (cức theo Phật lịch Tích Lan thì năm 
nay mới có 2494, khác với ta theo Phát lịch năm nay đã 2513) 
thì hòan câu sẽ được hòan tòan giác ngộ”. 

Báy giờ đã có cơ hội thuận tiện nhất để chỉ cho hòan cầu 
biết con đường đưa tới sự thái bình an lạc cao cả nhất, mà chỉ 
có Đức Phật mới cứu cho ta được, vì bây giờ nhân loại cũng 
như thời đại của Đức Phật đã mở mang tỉnh thân rất sáng 
suốt rộng rãi. Bởi vậy chúng ta phải nhất quyết ẩi mà reo rắc 
mâm tốt trên khắp thế giới bằng cách khởi một phong trào 
“TỪ, BI, HỶ, XẢ” như lời Phật dạy. 

Chúng tôi dốc lòng nguyện vọng cho nên Phật học thế 
giới được bành trướng khắp đó đây để làm cho bao tâm hôn 
đương sợ hãi gớm ghê của nhán loại, đương áy náy lo âu, 
chiến tranh sẽ không còn trên hòan câu...Chúng tôi mời các 
Ngài thượng khách của chúng tôi đi thăm các ngôi chùa lịch 
sử và các lăng tâm của chúng tôi. Xin thay mặt tòan nước 
Tích Lan và Giáo hội Tăng già, chúng tôi cầu chúc các Ngài 
mạnh khỏe phúc tuệ vẹn tòan và chúng tôi ước mong rằng: 
Mục đích của Hội nghị Phật giáo thế giới này là đem lại hòa 
bình cho thể giới được kết quả mỹ mãn. 

Của ông LE DIGAVADAMA NILAME: 

“Chúng tôi là Phật tử, một phần năm số nhân loại đã 
cùng nhau từ những phương xa ngàn muôn dặm tới đây hội 
họp để tỏ cho hòan câu biết sự thống nhất lực lượng tín 
ngưỡng của chúng ta.. một tin ngưỡng đã vượt lên trên tất cả 
bao sự khó khăn của hòan cảnh trưởng ngại. Sự họp mặt của 
chúng ta ở trong ngôi chùa thờ Răng Phật này, mới thật là 
cuộc hội nghị xứng đáng của Phật tử thế giới, tới ngôi chùa 
này là nơi dấu vết đã được vị công chúa SANAIWAL theo lệnh 
vua cha đem Răng Phật từ Ấn Độ sang đã 14 thế kỷ nay để 
giao phó cho xứ Lanka này. Thật là lần đầu tiên trong lịch sử 
Phật giáo mà các Phật tử gặp nhau để góp sức gom công đổi 


với tôi là người giữ gìn các thứ bảu của Phật, tôi tin vào sự 
hội họp ở Lanha này là một việc vui mừng lớn lao. 

Tắt cả chúng ta tự dõng đạc tuyên bố với hòan cầu rằng: 
Từ chỗ đất danh tiếng mà chúng ta đến hội họp Hội Phát giáo 
thế giới đề từ nay về sau sẽ làm nẩy nở ra giữa nhân loại 
những tư tưởng của Đức Phật, tình thương yêu của muôn lỏal, 
nó sẽ chắc chăn đưa lại hòa bình hạnh phúc cho một thế giới 
đương điêu linh. 

Của bà G.C.LOUNSBERY, Hội trưởng hội Ái Hữu Phật 
giáo: 

Thưa Quý vị, 

Các Phái đoàn Châu Âu và Châu Mỹ đã cử tôi đến đây để 
tỏ lòng thành kính với ngôi Tam bảo trong chốn tôn nghiêm 
này, có thê gọi được là Trung tâm điểm Phật giáo của hiện tại. 
Bởi vậy nhân danh tất cả các Phái đoàn Châu Âu và Châu Mỹ, 
tôi xin các Ngài nhận tấm lòng thành kính và tôn sùng sự 
cộng tác của Phật tử giữa Châu Âu, Châu Mỹ với Châu Á để 
cùng mong nhờ Phật Tổ độ cho chúng ta có cơ hội xum họp 
các môi lòng, các bàn tay công đức đề tước khí giới trong các 
mối lòng thủ oán, các bàn tay tàn sát. Theo đề nghị của Bác sỹ 
G.P.MALALASEKERA, tôi sáp nhập tất cả các Phái đoàn 
Châu Âu và Châu Mỹ vào quyết nghị thành lập một hội Phật 
giáo thế giới mà Trung tâm điểm hiện thời là Tích Lan. Chúng 
ta cùng nguyện với Bác sỹ rằng: Hội Phật giáo thế giới sẽ đem 
ra nhiều những mối dây tâm trí đoàn kết và lại là những dây 
thân ái với hiểu biết của các Phật tử trên thế giới để cho họ có 
thể cộng tác mà truyền bá Phật giáo. Tôi câu chúc cho mọi 
lòai đều được hạnh phúc. 


6.— QUANG CẢNH BUỔI LẺ KHAI MẠC 
HỘI NGHỊ PHẬT GIÁO THẺ GIỚI 


Buổi lễ khai mạc Hội nghị Phật giáo thế giới này do một 
vị lão Hòa Thượng chủ toạ về bên Tăng già và Thủ tướng 
Tích Lan nhận chủ tịch do lời mời của ban chiêu tập, cốt để 
Ngài có dịp hoan nghênh các đại biêu Phật giáo trên thế giới 
và đề tỏ lòng sốt sắng của Ngài đối với tôn chỉ lập Phật giáo 
thế giới. Hồi 5 giờ chiều lễ mới cử hành, mà mới có 4 giờ 
chúng tôi đã ra đi, còn một phần ba (1/3) cây số nữa mới tới, 
thế mà chúng tôi đã phải xuông ô tô để đi bộ. Phần thì đông 
quá và chính tôi cũng muôn nhận ở lòng dân tộc Tích Lan 
hưởng ứng với Hội nghị Phật giáo thế giới này ra sao. 

Thực là quang cảnh “xe hơi như nước, bóng người như 
mây”. 

Tôi hỏi ông chủ nhà: “Thành phó đây sao lắm xe ô tô thế 
nhỉ?” 

Ông cho biết: - “Thành phố chúng tôi này, nhà có hai ba 
chiếc bù với nhà không có chiếc nào, tính trung bình thì mỗi 
nhà có một chiếc ” 

Thảo nào mà nhìn quang cảnh của các con đường ởi tới 
khán đài tựa như làn sóng ngũ sắc từ bốn phương tràn lại, vì 
rằng riêng cờ Phật giáo theo màu ngũ sắc nôi bật lên trên các 
ô tô. Đấy là mỗi xe ô tô người ta chỉ cắm có một cây hoặc ba 
cây. 

Hai bên via đường thực là quang cảnh chây hội, nhưng 
đám chây hội này nó có một đặc điểm là đủ tất cả các màu da 
của các giống người trên thế giới. Người nào người nấy đều lộ 
đầy vẻ mặt phong nhã và hoan hỷ với bộ quôc phục của họ, 
hết thảy đều hăm hở tiến tới nơi hội nghị, thực không khác gì 
quân tiên tới hội bàn đào. 


Tòa nhà dùng để cử hành lễ khai hội nghị này nó chính là 
tòa khán đài mà người ta bảo răng nó to tát nhất, rộng rãi nhất 
của thủ đô Tích Lan. Tòa khán đài này, lối kiến trúc làm rất ít 
cột mà chạy đài, nếu quy vuông lại có thê hơn mẫu ruộng. 
Trước khán đài tôn một pho tượng Phật to lắm mà màu sơn 
son thiếp vàng đã có vẻ cỗ. Chung quanh bệ tượng Phật bày 
rải hoa sen không biết bao nhiêu mà kể. Dưới chân bệ đều 
chôn bốn ngọn đèn điện lớn ở dưới đất cho ánh sáng của nó 
chiều ngược lên tượng Phật thành ra ánh đèn chiếu với hào 
quang sắc vàng của tượng Phật lộ ra một vẻ thiêng liêng 
huyền bí, khiến cho người ta đứng bên ngoài chiêm ngưỡng 
vào thấy đầy chân tướng uy nghiêm vô hạn. 

Còn một đám lớn mây cờ ngũ sắc treo khắp trên nóc khán 
đài nó chiếu ánh với đèn điện rồi theo luồng gío thổi mà phất 
múa chào các Phật tử thế giới. Lối để cho các diễn giả đi vào 
diễn đàn còn bày những chậu lúa vàng để tượng trưng những 
cảnh thái bình sẽ đưa lại cho nhân loại. 

Bên ngoài khán đài là bãi đua, nó có một bè thế rộng rãi 
thênh thang cho người ta đứng xem. Người ta ước lượng 
ngoài sân đua có linh vạn người đến xem, đấy là chưa kế số 
bao nhiêu người có thiếp mời đến dự lễ với hơn một trăm Đại 
biểu của các Phái đoàn các nước ngôi trong khán đài. Đối với 
chư Tăng đến dự hội nghị, hình như ban chiêu tập có mật ý để 
cho thập phương chiêm ngưỡng oai nghi của các nhà đạo đức 
thì phải. Vì ký giả thấy sắp đặt để chỗ chư Tăng ngồi làm 
nhiều nơi, mà môi nơi chỉ có độ vài ba chục vị, chư Tăng đều 
mặc áo cà sa sắc vàng cả, thành ra những lớp sóng áo vàng 
của chư Tăng nỗi bật lên giữa những làn sóng y phục ngũ sắc 
của thiện tín. Cuộc hội nghị này ban chiêu tập sắp cũng lắm 
công phu và mỹ thuật. Đúng 5 giờ, tiếng chuông trống với vận 
điệu âm nhạc nổi lên ba hồi vừa dứt thì Bác sỹ 
MALALASEKERA nhân danh trưởng ban chiêu tập ra cám 
ơn Hội nghị, làm lễ khai mạc, Bác sỹ vừa dứt tiếng thì trời 
bỗng đồ mưa gió, nhưng không vì mưa gió mà trì hõan lại để 


nhỡ mất cái giây phút thiêng liêng độc nhất của lịch sử Phật 
giáo thế giới, nghĩa là lễ khai mạc cứ việc cử hành. 

Chư Tăng Tích Lan đồng thanh tụng bài kinh Phạm tự vào 
4 cái loa, tiếng thiêng liêng oai hùng truyền ra vang dội trời 
đất. Thực là đạo màu thiêng liêng cảm ứng mà lòng người ta 
không thể nghĩ bàn xiết được. Tắt cả hội nghị đều chứng kiến 
đạo thiêng liêng thực hiện đó là vì vừa dứt tiếng tụng kinh thì 
mây quang mưa tạnh. Đương lúc hàng hơn vạn người đều yên 
lặng chăm chú hướng vào tượng Phật để nghe kinh một cách 
hoan hỷ cảm động, thì diễn văn bằng tiếng Phạm của Hòa 
thượng Phirivattaduwe Pallassa Vayasca Thera, diễn văn của 
thủ tướng Tích Lan D.5. Sananayaka v.v.. .đều tiếp tục đọc. 
Lại đọc đến những bức điện tín của mấy vị Tổng thống và 
Thủ tướng ở các nước gửi đến cầu chúc hội nghị Phật giáo thế 
giới thành công. 

Dưới đây xin dịch hai bức thư của một vị Hòa thượng và 
một vị công chúa Thái lan (Xiêm). Bức thư của Hòa thượng 
Somdich Phara Vajirananaisam là Pháp chủ của Giáo hội 
Tăng già Thái lan: 

“Nhân dịp Hội nghị Phật giáo thế giới nhóm họp, nhân 
danh Pháp chủ Tăng già Phật giáo Thái Lan, tôi mong được 
tiền những lời chúc tụng thành thực và những lời câu nguyện 
cho sự thành công của Hội nghị để đưa đến chỗ tiến hành 
thực sự về giáo lý của đức Phật T: ồ để đem lại hạnh phúc hòa 
bình thế giới. 

Đức Phật đã chỉ cho chúng ta con đường chính và sự hòa 
bình vĩnh viễn. Tôi câu xin cho Hội nghị Phật giáo thế giới 
sớm đạt mục đích để tiến tới ngày kết quả hết sức mỹ mãn ”. 


Thư của công chúa Ponn DIskul: 

“1Ihưa các quý vị giáo hữu, Tích Lan và nước Thái lan 
chung tôi không xa lạ gì nhau, từ bao thê kỷ đên nay đã có 
biết bao nhiêu phái đoàn Phát giáo của hai nước chúng tôi đã 


trao đổi mà lần này là lần thứ 16 của Phái đoàn Phật giáo 
Thái lan tới xứ này. 

Ước mong tình thân ái của chúng ta được lâu bên mãi 
mãi. Nhân danh hội Phật giáo Thái lan và các Phật tử Thái 
lan, tôi cẩu xin chúc các Ngài đều được hạnh phúc và Hội 
nghị thành công rực rổ ”. 


7.— LỜI TUYÊN BÓ VÀ DIỄN VĂN 
CỦA KÝ GIÁ 


Thưa Thủ tướng, 

Phái đoàn Phật giáo Việt Nam lấy làm sung sướng được 
thấy Ngài áp dụng địa vị Thủ Tướng ra hộ trì Phật giáo, nhân 
danh Trưởng Phái đoàn Phật giáo Việt Nam chuyển lời tòan 
thể Phật tử Việt Nam trân trọng kính chào Ngài và cảm ơn 
Ngài và trân trọng kính chào Phật tử thế giới. Chúng tôi đến 
đáy để biểu lộ một quan niệm thành kính tha thiết nhất là cầu 
chúc Hội nghị Phật giáo thể giới này sớm thành công ngõ hẳầu 
san sẻ hết sự đau khổ vô biên giữa nhân loại đã diễn, đương 
diễn và còn diễn nếu mà nhân loại không giác ngộ. 

Thưa tòan thể Hội nghị Phật giáo thể giới. Trân trọng xin 
các Quý Ngài hoan hỷ nhận ở tôi kính cần chuyển lời của 18 
triệu dân Việt Nam theo Phật giáo chào mừng tòan thể Quý 
Ngài và chúng tôi cũng xin thành thực dáng lời ca tụng công 
đức của Quý Ngài. 

Giữa lúc phẩn lớn nhân loại đang xô nhau nghiên cứu 
phát triển về văn mình vật chất mà các Quý Ngài lại họp Hội 
nghị cùng nhau để tìm chân lý tiến hoá về tỉnh thân; nếu 
người nào nhận xét ở Hội nghị này một cách đơn giản, họ sẽ 
cho là phản tiễn hoá, tôi có thể hiểu được thâm ý của các Quý 
Ngài, chẳng những không phản tiến hoá, mà còn muốn cho 
con đường tiễn hoá hoàn bị nữa. Vì mục đích Hội nghị Phật 
giáo Thế giới của Quý Ngài là muốn cho nhân loại tiến hoá 
cả vật chất lần tỉnh thân, chứ không nên thiên khinh, thiên 
trọng một bên nào cả. Vì một bên nuôi sống cho thể xác, một 
bên nuôi sống cho tâm linh, toàn thể Hội nghị đã hoan hỷ tngs 
cho chúng tôi phát biểu ÿ kiến. Vậy chúng tôi xin cống hiển 


Quý Ngài vấn đề: “ MUÔN CỨU VĂN HIỆN TƯƠNG THẺ 
GIỚI CÁN PHÁI HIỂU BIẾT CHÂN LÝ PHẬT GIÁO”. 

Đứng vê phương diện tương đối mà bàn: Kìa trước mắt 
chúng ta đã thấy muôn nghìn hiện tượng. Cuộc đời này cố 
nhiên là thế giới hiện tượng. Nếu như phóng tâm mắt đạt 
quang, ta sẽ thấy các hiện tượng nó là con ma ám ảnh nhân 
loại, quay chuyển từ đáy lòng nhân loại phát sinh ra; còn 
giống tham, sân, sỉ, nó sẽ nấy nề ra muôn nghìn tính tứ mâu 
thuần chênh lệch, đuổi theo với hoàn cảnh; tình theo cảnh 
chuyển, cảnh càng chuyển, tình càng mê, người ta lại càng 
nhận ở hoàn cảnh thật có. Đã nhận ở hoàn cảnh thật có rồi 
giác ngộ đâu được nữa mà chẳng hô hào nhau, xô đây: nhau 
theo hoàn cảnh giả ảnh để tiến hoá, tranh dành để lấy cái 
hoàn cảnh giả ảnh cho được thỏa thuê với muôn nghìn thứ 
mu cẩu. 

Nhưng, mưu câu cái gì chứ? Kìa lịch sử thám hoạ đã diễn, 
đang diễn sẽ diễn và còn diễn mãi mãi, nếu nhân loại không 
chịu gột rửa những khối óc tham, sân, sỉ, đề cùng đưa nhau 
đến thế giới sinh tôn, trong bầu không khí trong sạch sảng 
sủa, trái lại, cứ đua nhau tiễn hoá tới cuộc đời giả ảnh, tuy nó 
có giả ảnh thực đây, nhưng nó có môt sức mạnh lôi cuốn nhân 
loại vào nơi đau khổ! Kìa! Như giấc mộng vốn là giả dối, thể 
mà người đương trong mộng dữ dội đó, cũng bị đau khổ, có 
khi đến nỗi kêu ca khóc lóc. Hiện tại cả nhân loại đã chắn 
ghới chiến tranh, sợ hãi tàn sát, thế mà trước mắt chúng ta 
thấy số người tự hào là tuấn kiệt của nhân loại, mà họ cứ xổ 
đẩy nhau tiến hoá theo con đường bạo động vô ý thức, kẻ nào 
tài điên đảo là kẻ hào kiệt, kẻ nào tài giỏi gây vạ là hiển tài. 
Đứng về phương diện nhân đạo mà nhận xét, chỉ thấy họ cậy 
không bịp dại, cậy lớn bịp bé, cậy khỏe nuốt yếu để rôi phục 
thù báo oán. Thua keo này bày keo khác, thi nhau bảy trò chủ 
nghĩa, thỉ nhau đóng kịch phái đảng, th nhau hỗn độn tự do, 
thị nhau áp bức tranh dành, thế nhau xăm lăng phá hoại đến 
nổi cả thế giới đêu là chiến địa thảm thê, về nỗi chém giết 


nhau cho máu thành sông, cho xương thành núi; thành sâu 
giữa nhân loại mỗi ngày một thêm xây cao, bề khổ giữa nhân 
loại mỗi ngày một thêm khơi sâu. Như vậy thì muôn kiếp 
nghìn đời giữa nhân loại với nhân loại, giữa xã hội với xã hội 
chỉ vì những cái giả ảnh phú quỷ quyên lợi nó trói buộc nhân 
loại trong tấn kịch: Qan oan tương bảo, thành, bại, oán thù, 
trơng đối của kẻ mạnh với kẻ yếu, diễn hết thảm trạng này 
đến thảm trạng khác, hết khổ não này đến khổ não khác, đời 
đới kiếp kiếp nhân loại chỉ nối nhau quay cuỗng trong nhà 
lửa, nấu nung đắm đuối giữa khô đi muôn trùng. Đứng giữa 
thời đại này, thảm trạng ấy, nếu chúng ta không có quan niệm 
tin trởng, không có đường chân lý để đi, thì chúng ta bi quan 
đến cực điểm. Nhưng cũng chưa đến nỗi tuyệt vọng, là vì 
chúng ta còn nhiêu lạc quan theo với chân lý tương quả nhân 
dối. 

Thế giới nhân loại này, đã là hiện tượng tương đối của 
nhân loại khổ nạn; vậy là đã có hiện tượng mê hoặc, phải có 
hiện tượng giác ngộ, có hiện tượng tạo tác, ác nghiệp, phải có 
hiện tượng cảm hoá tạo tác thiện nghiệp và có hiện tượng khổ 
nạn cũng phải có hiện tượng cứu khổ cứu nạn. Cái hiện fượng 
giáo hoá chúng sinh giác ngộ để tiễn hoá trên con đường tạo 
tác thiện nghiệp sẽ đưa nhau đến cảnh giới đại đồng tới giải 
thoát khổ nạn, ấy chính là những pháp môn phương tiện tùy 
duyên theo với chân lý tuyệt đối trong Đại thừa Phật giáo. Tất 
cả các Ngài có mặt ở Hội nghị Phật giáo đây, đều là hiện 
tượng của chủ nghĩa Đại thừa Phật giáo cả, nhân loại đang 
đây đoạ giữa hoàn cảnh ẩau khổ, họ càng đau khổ bao nhiêu 
thì họ càng đặt niềm tin vào quý Hội. Sau khi bé mạc, các 
Ngài sẽ là những ông mãnh tướng phụng mệnh Pháp vương 
ra tay phá địa ngục nhân gian, sẽ lại là những bậc Hiển tài 
Đại sĩ đem pháp mẫu tuyệt đối ra giác ngộ cho nhân loại. 18 
triệu dân chúng tôi theo Phật giáo, cũng như các số dân tộc 
theo Phật giáo ở các Quỷ Quốc, họ đêu tha thiết mong đợi 


các quý Ngài làm chán sứ mệnh “Tự giác, giác tha, tự lợi lợi 
tha của đức Giáo Tổ Thích Ca”. 

Đây tôi xin cùng quý Ngài đứng về phương diện chân lý 
của Phật giáo mà bàn, chúng ta sẽ thấy tất cả vạn tượng chỉ 
là một mảy bụi, tạm thế chỉ là một nháy mắt còn đem cái gì 
mà phân tách ra cho có hiện tượng thời gian lần không gian, 
mà vẫn không chia quốc gia này với quốc gia nọ, dân tộc này 
với dân tộc khác, nó chỉ là cái cảnh giới ở chân lý hiện ra, 
tuyệt đối trang nghiêm, chân lý đó không có hẳn, mà cũng 
không không hẳn, chẳng hẳn là một mà cũng không phải là 
hai, vì nó là chân lý tuyệt đổi của “Pháp môn bất nhị”. Pháp 
môn đó có đủ tỉnh thần đưa nhân loại tiễn hoá đến cảnh giới 
tuyệt đói, sẽ trúi hết khô não, cho nên trong kinh Đức Phật 
ngài nói: “Nếu người nào biết được đến đáy nguôn của nhân 
tâm, lúc đó sẽ thấy cả quả đất này không còn một tắc nữa ”. 
Một tắc không còn thì còn gì có thể giới mà xâm lăng tranh 
cướp. Phật với chúng ta cùng là chúng sinh không khác; Phật 
tức là nhân loại đã tiến hoá đến cảnh giới đại động bình 
đăng, thì làm gì còn thảm hoạ lớn nuốt bé, khỏe hiếp yếu, 
khôn bịp dại nữa. Vì đó sẽ thấy rằng tuy thế giới này, nhân 
loại này, nhưng thể giới đã được nhân loại chuyển biển thành 
cực lạc mà nhân loại đã giác ngộ lên làm Phật. Chán lý Phát 
giáo lúc đó mới thực hiện ra ở cả cõi lòng nhân loại này. 
Chúng ta còn gọi đến danh từ Phật và danh từ chúng sinh, là 
chúng ta còn kêu gọi đến hiện tượng tương đối của Đức Phật 
đã chứng ngộ được chân lý hoàn toàn để tương đổi với chúng 
sinh còn mê muội hoàn toàn. Chúng sinh nào được giác ngộ 
thì đời suy tôn làm Phật. Sở dĩ tôn làm Phật là đề trởng tượng 
một chân lý hoàn toàn chứa chất ở người đã giác ngộ mà còn 
để tương đối với chúng sinh còn mê muội chưa giác ngộ. 
Chân tướng của chúng sinh giác làm Phật chúng ta thấy ở 
đâu? 

Sẽ thấy rằng: Núi sông cây cỏ đêu là pháp thân, tiếng lá 
rung, hoa rơi, chỉm kêu, gió thổi đều là tiếng thuyết pháp mâu 


nhiệm của pháp thân cả. Như vậy trên thế giới này đều là 
Phật quốc cả, nhân loại đêu là hiện thân chư Phật cả, lúc đó 
không còn quốc gia này với quốc gia kia tương đối, dân tộc 
này với dân tộc kia tương đối, sẽ thấy cái danh từ thể giới 
nhân sinh không còn nữa. Phương diện giáo l tuyệt đổi của 
Phật giáo ta sẽ thấy rằng: Vạn pháp chỉ là nhất tâm; nói về 
thế giới, thì thế giới chỉ là những hình ảnh của bản thể pháp 
thân hay pháp giới hiện tượng ra. Nói về nhân loại hay cả 
muôn loài đều có cái thân thanh tịnh tuyệt đối, thiêng liêng 
tuyệt đối. Nó không hẳn là có, cũng không hẳn là không. Nó 
có thì có tự mảy may. Nó là không thì cả thế giới này đều 
không. Vì con mắt phàm chẳng trông thấy được cái mảy may 
nên cho là không, nhưng đã có mắt Phật, cô nhiên sẽ thấy sắc 
tức không, không tức sắc. Xưa kia Đức Phật Thích Ca trải 
qua 49 năm thuyết pháp giảng kinh hơn 300 hội, giác ngộ vô 
lượng chúng sinh mà những giáo pháp Ngài thuyết độ sau này 
biên chép thành ra gân 7000 bộ kinh, cô nhiên ta phải nhận ở 
Ngài có lịch sử: Tu thân, hành đạo, thuyết pháp, độ sinh trong 
49 năm chứ? Thế mà gân đến khi nhập Niết bàn, Ngài bỗng 
đem pháp môn “bất nhị” ra để bảo cho chúng sinh biết rằng: 
“Từ xưa đến nay ta chưa từng có một chữ nào ”. 

Câu nói phút cuối cùng của Phật đó, ý Ngài nói: Trong 49 
năm nói ra bao nhiễu ngôn ngữ văn tự, nó chỉ là phương pháp 
giác ngộ chúng sinh mê tâm, mê sắc, hoặc mê cả tâm lần sắc, 
một khi hết mê thì phép đó sẽ vô dụng, nếu đã giác ngộ mà cứ 
khư khư giữ lấy phép đó thì lại vẫn còn mê. Cũng tỷ như bệnh 
nhân khi đã mạnh khỏe mà còn theo bài thuốc chữa khỏi bệnh 
đó mà uống thêm nữa bệnh sẽ lại sinh; chân lý tuyệt đối ấy 
mặc dâu vẫn sẵn ở tâm lý chúng sinh. Khốn nổi cải lưới vô 
mình nó đã bao chùm đi từ bao đời kiếp rồi, cho nên phân lớn 
chúng sinh bỏ quản i, hấu như mắt hẳn, tuy cũng côn số 
chúng sinh hiểu biết, nhưng chỉ hiểu biết một phân nào đó 
thôi. Chỉ duy có Phật với Phật mới hiểu biết hoàn toàn vậy. 


Nói tóm lại, cái danh từ Phật hiểu biết đó là cái tương đối 
với danh từ chúng sinh mê lầm, thể tắt nhiên vô lượng pháp 
môn của Phật cũng lại là những phương pháp tương đối để 
đổi trị với vô lượng sự đau khổ của thể giới nhân loại đang 
hiện tượng. 

Muốn cứu văn thế giới nhân loại đang đau khổ cần phải 
biết áp dụng chân lý tuyệt đối của Phật giáo để xây đắp nên 
tảng nhân gian Phật giáo cho nhân loại đêu sống lâu dài bình 
đẳng tự do mới có thể kết liễu được chiến tranh, mới có thể 
tiễn: tới cảnh giới đại động, hòa bình hạnh phúc. Còn nhân 
muốn trách sự đau khổ thì mỗi gia đình phải có một nên 
phong hoá Phật giáo, mỗi cá nhân cũng phải có ở tâm hôn 
một tỉnh thần đạo đức thân túy. Dưới đây xin dịch bốn câu kệ 
đề kết luận: 

Bản đô Pháp giới hỏi ai tô? 

Rằng tại lòng người chẳng tại mô. 

MMười cõi Thánh Phàm tâm tạo đủ, 

Nhân nào quả nấy chớ rằng vô. 

Dưới đây 1ä bài ký giả vịnh sau khi giảng xong: 

Này đảo Thích Lan lắm phúc không? 

Hội đông Phật tử khắp Tây Đông, 

Á, Âu bốn bề dâng hương thệ, 

Tăng, Tục năm châu thắt giải đông. 

Phụng sự hòa bình theo Phát dạy, 

Đề huê thân ái đội giời chung. 

Cõi đời hắc ám soi đèn tuệ, 

Dùu dắt nhân sinh quyết gắng công. 


Từ đây trở xuống sẽ chia làm hai đoạn: 

a/ Kê lược qua sự hoạt động của cả 26 Phật đoàn Phật giáo 
từ 26-5 cho đên 7-6-1950. 

b/ Kê riêng biệt về các hoạt động của ký giả theo những 
ngày kê trên. 


8.— KÉ LƯỢC QUA SỰ HOẠT ĐÔNG CỦA 
CÁC PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO 


_ Ngày 27 tháng 5. - Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ và từ 14 giờ 
đên 17 giờ hội họp ở Tòa Y.M.B.A. là trụ sở Thanh niên Phật 
giáo Tích Lan. 

- L7 giờ Ngài Thủ tướng Tích Lan D.S. SENANAYAKE 
tiêp đãi các phái đoàn Phật giáo. 

21 giờ. Hội Ánh Sáng (Pahan-Pinkamda) ở Raja Maha 
Vihara de Kelaniya thỉnh tụng kinh Paritta. 

Ngày 28. - Từ § giờ đến 9 giờ nghe Hòa thượng 
KASSAPA thuyết pháp băng Anh văn ở Mattriya Hall. 

10 giờ, làm lễ đặt viên đá đầu tiên của công cuộc kiến trúc 
trụ sở Hội Phật giáo thế giới do Công chúa Thái Lan PONN 
DISKUL và Bà KARPELÈS, đại biểu Pháp được mời chủ lễ 
hưng công. 


Ông M.D.P.R. GUMAWARDENA đọc diễn văn hành lễ: 

Thật là một đặc ân cho tôi được cứ làm Trưởng ban xây 
dựng ngôi chùa Hội quán Hội Phật giáo thể giới này, nên tôi 
được hân hạnh nói chuyện với các Quý Ngài. Ngày nay các 
Ngài đã đặt viên đá đầu tiền vào ngôi chùa để cho Phật tử thể 
giới phụng sự chung, nó còn là chỗ nghỉ chân cho Phật tử đi 
chiêm bái hay đi du lịch có chỗ nghỉ ngơi và mó còn là hình 
ảnh thiêng liêng của các dân tộc trên toàn câu. Tôi tin chắc 
chắn vào ngôi chùa này để cho mọi người chiêm ngưỡng sẽ 
thấy ý chí họ trách điểu ác, làm điều lành hoặc gột rửa cho 
tâm hôn được tỉnh khiế.. 

Các Ngài từ mười phương tới đây để cùng nhau lập Hội 
Phật giáo thể giới công nghiệp vĩ đại của các Ngài đó sẽ được 
ghi vào lịch sử huy hoàng của nước chúng tôi. Chúng tôi côn 


phải cảm ơn các Ngài đã làm cho đất nước chúng tôi được 
thêm vinh dự, đã đề lại trong bao nhiêu tâm hôn dán tộc 
chúng những kỷ niệm bát diệt. 

Các Ngài với chúng tôi đã ý hiệp tâm đâu trong những sự 
giao dịch về văn hoá cũng như về xã hội, cái đó sẽ có một giá 
trị vô song trong sự theo đuôi công việc giữa các Ngài với 
chúng tôi sẽ còn tôn tại mãi mãi. 

Tôi chắc chắn rằng các Phật tử nước tôi sẽ cùng tôi để tỏ 
lòng thành kính câu chúc các Ngài đếu được phúc tuệ tỉnh 
tiễn. 

Chúng tôi không quên cảm ơn các anh chị em Phật tử 
trong nước đã góp sức vào việc xây dựng này và mong răng 
số động các vị hảo tâm khác sẽ cùng theo gương phúc đức đó 
đê giúp cho chúng tôi làm ngôi chùa này chóng được viên 
thành phúc quả. 

I1 giờ giáo hội Tăng già Y.M.B.A. Colombo thết tiệc trai 
riêng, có tới 200 vị Thượng toạ, Đại Đức đên dự. 

Từ 14 giờ đến 17 giờ, hội họp làm việc. 

20 giờ, dự cuộc hát do hội thiện Y.M.B.A. tổ chức. 

Ngày 29-5. - Từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 17giờ: 
Hội họp làm việc. 

17 giờ 30, Ông KUMARAM RATNAM Thị trưởng 
COLOMBO và phu nhân thêt tiệc các Phái đoàn Phật tử tại 
ga. 

20 giờ 30, các bà trong hội Y.M.B.A. đãi tiệc trà ở G.O.H. 
có những điệu nhạc Tích Lan rât vuI. 

Ngày 30-5. - Các đại biểu đi thăm các thành phố lớn. 

Ăn sáng tại KURUNEGALA do Hội Phật giáo bản xứ tổ 
chức. 

Khánh thành công cuộc mở mang thành phố 
ANURUDHAPURA. 

21 giờ: Rước. 


Ngày 31-5. - Thăm các đền chùa và thắng tích tại 
ANURUDHAPURA. 

Ngày 1-6. - Sáng: Thăm đền MIHINTALE (còn gọi là 
MAHINDA) thờ con vua A DỤC CA, người đã mang Phật 
giáo truyên vào Tích Lan. 

_ Chiều: Đến POLONNARUWA. Cuộc tiếp đón các đại 
biêu do Ngài P.L BANDHASARA. và hội Phật giáo 
POLONNARUWA và MINNERYA tô chức. 

Ngày 2-6. - Sáng: Thăm thành phố POLONNARUWA, 
một trong những kinh đô cô nhât của Tích Lan. 

Chiều: Thăm lâu đài SIGIRIYA. 

Ngày 3-6. - Buổi sáng đi thăm chùa DAMBULLA có 
những bức hoành sơn cô tả đời Đức Phật và sự tích Phật giáo 
Tích Lan. Tiêp đón các Phái đoàn có Hòa thượng ANANDA 
THERA và Đại đức H.B. TENNE ESQ M.P. Đi thăm 
ALUVIHARA là nơi phép kinh Phật đâu tiên. Hơm nay thụ 
trai ở MATALE. 

15 giờ 30, tới KANDY, chiêm bái Răng của Đức Phật. 

18 giờ, dự lễ thụ giới ở chùa MALWATTTE. 

21 giờ, xem cuộc rước tranh tượng Phật có rất nhiều đuốc 
Và VOI. 

Ngày 4-6. - Đến PANADURA, dự lễ thụ giới ở chùa 
PAIYAGALA. 

Ngày 5-6. - Từ 8 giờ đến I1 giờ và từ 14 giờ đến 17 giờ, 
lại từ 20 giờ đên 23 giờ: Hội họp làm việc. 

Ngày 6-6. - Từ 8 giờ đến 11 giờ và từ 14 giờ đến 16 giờ: 
Hội họp làm việc. 

17 giờ 30, ông toàn quyền LORD SOULBERY đón tiếp. 

Ngày 7-6. - 9 giờ, khánh thành tòa điện trưng bày các tặng 
phâm của các phái đoàn Phật giáo có những sách của những 
nhà khảo cứu Phật học, những sách của các Phật tử và những 
tặng phâm của nước Pháp cho trường Đại học Tích Lan. 


Dưới đây lại tóm tắt những thư từ trao đôi trong các cuộc 
bàn cãi về phương châm làm việc. 

Đại biểu hội Phật giáo Ấn Độ, Bác sỹ BARUA tường 
trình về công việc hiện tại của hội đó. Ông nói chùa hội quán 
của hội ông cổ nhất của tỉnh CALCUTTA và trong chùa có 
Tăng học mục đích để huấn luyện cho chư Tăng hiểu đạo lý 
rồi sẽ trở về xứ sở mà giữ gìn đạo Phật. Thuợng toạ 
JINARATANA đại biểu Hội Maha Bồ Đề (Á Độ) trình một 
bản kê khai của hội đó từ năm 1891 nhằm năm Hòa thượng 
DHARMAPALA từ Tích Lan đến Ấn Độ du lịch rồi tự tay 
phục hưng Phật giáo ở Ấn Độ. Hòa thượng Ngài đã đi du lịch 
khắp toàn cầu, không những sáng lập hội Maha Bồ Đề mà còn 
làm nên nhiều những cơ sở khác nữa. 

Bà KARPELES xin với hội nghị tất cả các bài về Phật 
giáo đều được gởi cho Bà M. LALOU đề đăng hàng năm vào 
tờ Bibliographique Bouddhique (mục lục các sách Phật) ở 
PARIS. 

Ông hội trưởng Liên đoàn Phật giáo Mã lai nói qua về tình 
hình hoạt động của Phật giáo trong bẩy tỉnh ở Mã lai, mà 
trong đó một nửa phần dân chúng là người Trung Hoa. Ông 
M. NORDBERG đọc một tờ tường trình của hội Phật giáo 
Phần Lan do ông sáng lập. Ông RANI, xứ Bhutan trình hội 
nghị rằng: Tuy nước ông hẻo lánh nhưng vẫn trung thành với 
Phật giáo. 

Ông Quốc vụ Khanh Thái Lan nói về lịch sử Phật giáo 
Thái Lan và cách tổ chức Tăng già, cách in kinh tạng. Đại 
biểu Tiệp Khắc đọc một bức thư. Đại biểu Nhật Bản xin cho 
thường dân có máy truyền thanh và yêu cầu can thiệp về việc 
bỏ dùng bom nguyên tử. Đề nghị này lại bị bác vì có tính cách 
chính trị. Ông TUN-HLA-OUNG, tham mưu trưởng xin xây ở 
Luân Đôn một ngôi chùa hội Phật giáo. Ông KRASKOPL yêu 
cầu hội nghị phục hưng Phật giáo ở nước Đức. Giáo sư 
BARUA xin rằng, ngày Vesak phải được coi như ngày Quốc 


lễ. Bác sỹ MALALASEKERA xin rằng: chữ Hinayana từ nay 
sẽ được thay băng chữ Theravada. 

Tất cả các quyết nghị trong cuộc hội nghị đều được châm 
chước áp dụng. 

Các nghị quyết sau này đã được toàn thể ban chấp hành 
của hội Phật Thê giới ưng thuận. 

Tất cả các bài đăng và các sách vở nói về phật giáo đều 
được thông tri cho tờ báo đã kê trên ở Ba lê, sự phục hưng 
nghệ thuật Phật giáo hội nghị cho là việc tôi cân. 

Một chương trình về các báo chí làm cơ quan cho Phật 
giáo thế giới phải được nghiên cứu rõ ràng, các kinh sách và 
các tài liệu về văn hoá cả về ca nhạc v.v...đều cần phải có. 


Trụ sở trung ương của hội Phật giáo thế giới định đặt ở 
Tích Lan. 


Bác sỹ G.P.Malalasekera được mọi người bầu làm chủ 
tịch ủy ban giám đốc hội. Không thể chép ra đây tất cả các thư 
từ của hội nghị, chúng tôi chỉ chọn lấy những cái có vẻ thú vị 
cho các độc giả, như thư của xứ Népal quê hương của Đức 
Phật: 

Lịch sử xứ Népal nói rằng: Cái vùng nấp ở dưới núi Hy 
mã lạm sơn đã được 6 vị Phật để chân trước Đức Phật Thích 
Ca Mâu Ni. Chính Đức Phật Ngài chọn đấy là nơi giáng sinh. 
Lúc thành Phật, đức Thích Ca Mâu Ni không những nhiêu lần 
đến thăm Ca tỳ la vệ là lại đi vào giữa xứ Népal đến ở đấy, 
Ngài được vua xứ Kiraty là Jitedasi đón tiếp. Một cái bia 
dựng lên ở chỗ đáng ghi nhớ, bây giờ gọi là Namura, mà ở 
đấy là nơi Đức Phật Ngài giảng kinh Jalaka de vyghri. 

Khi hoàng tử Vidudabha con vua Kosala tàn sát họ Thích 
Ca; Những người chạy thoát vào trong giữa xứ Népal. Trong 
kinh nói rằng: hấu hết họ Thích Ca và họ Kolyas đều HƯƠNG 
nắu vào Phát, Pháp, Tăng trong khi Đức Phật còn tại thế. Sự 
này còn chỉ rõ rằng các đệ tử trung thành của Đức Phật vẫn 


tỏ rõ cho nhân gian xứ Népal biết cái lòng từ bỉ của Đức Phật 
cả sau khi Ngài nhập niết bàn. 

Nhưng chính vua Dharmashoka đã vì Phật giáo mà đã 
chiếm được cả xứ Népal. Ông ta đến thăm xứ Népal năm 259 
trước thiên chúa, đi theo có công chúa Carumali, về sau công 
chúa lấy một người quí phái xứ Népal tên là Devapala. Cuộc 
đến thăm ấy được tả trong quyền Swayambhu Purana. Năm 
cái bia xây do vua dựng là ở giữa và bốn góc tỉnh Ashoka 
Pamtan vẫn còn làm chứng cho cuộc đếm thăm ấy. Cái chùa 
được công chúa Carumafi sau khi đi tu làm Tỷ khiêu ny xây, 
báy giờ đặt tên là Ca Bahil (Caru Vihara). Hai cột trụ của 
vua hiện ở Lâm tỳ Ny và Ca tỳ la vệ đều ở trong tỉnh Népal 
Tarali. 

Trong những thế kỷ đâu, Phật giáo Népal được giữ 
nguyên vẹn. Chính những Phật tử xứ Népal đem truyền đạo 
Phật sang Tây Tạng vào thế kỷ thứ 7. Công chúa Népal là 
Bhukuti (con vua Ansuvarma) lấy một ông vua Tây Tạng là 
Song Tsen Dom Po vào năm 640 và giúp cho sự đem đạo Phát 
vào, Tây tạng và sự truyền giáo. Một đền thờ Bà vẫn còn ở 
Lhassa. Tất cả các vị Đại Đức đi đến Tây Tạng hay là các 
miễn bắc do các trường Đại học Phật giáo như trường 
Nalanda và Vikramachila đêu dùng tại Népal. Ta có thể kể 
tên các ông Shanirakahia  Kamalashila và Dipankara 
Srignana. 


Vua Yakshamal trị vì vào thế kỷ thứ 17 chia nước cho ba 
con. Vua nước Gorkhas là Prithvi Narayan nhân cơ hội ấy 
tràn vào xứ Népal vào năm 1775. Từ ấy không có những vua 
Phật giáo ở Népal, sự thống trị của vua Narayan và của các 
người nồi ngôi rất vững vàng. Mặc dâu những sự khổ sở đau 
đớn, các Phật tử xứ Népal vân trung thành với tín ngưỡng của 
Tổ tiên, không bao giờ họ bỏ cải kiêu hãnh được làm quyến 
thuộc với các đệ tử Phật. Ngay bây giờ, phân đồng xứ Nópal 
theo Phật giáo, chỉ trừ có vùng phía nam là lân một số đông 
không theo đạo Phát. 


Nhưng các Phật tử xứ Népal báy giờ không theo Đại thừa 
cũng không theo Tiểu thừa. Đó là một thứ pha trộn riêng biệt 
của những phân không phải thuộc Phật giáo chế độ giai cắp 
và nhiêu phong tục mới đã làm thay đổi họ đi. Đã có một lần 
một Phật tử nổi danh là Oldfied nhận thấy sự mất hẳn Phật 
giáo ở quên Đức Phật. Nhưng, những Phật tử xứ Népal có thể 
tự hào rằng: Mặc dâu có những sự tàn sát cấm đoán, họ vẫn 
còn giữ được đức tín cô truyền và một lòng mộ đạo đáng 
được Thế giới Phật giáo khen ngợi. 

Nhà Phật giáo xứ Népal nổi danh nhất trong các sứ thân 
bây giờ là ông Sri Dhamaditya Dharmacarya, những công 
trình của ông như in quyên Phát giáo An Độ (Buddhist Tnải¡a) 
và tổ chức diễn thuyết về toàn cõi Ấn Độ được Phật tử biết 
đến. 

Theo hâu Ngài có hai vị sư xứ Népal rất cương quyết: Đại 
Đức Dharmaloka và Đại Đức Mahaprdjja. Các ông phải 
đương đâu với nhiễu sự, cản trở khó khăn. Năm 1 926 lại có vị 
Đại Đức cũng như vải vị Đại Đức trước bị trục xuất ra khỏi 
xứ Népal. Nhưng được hiểu sự hy sinh cao cả của Hòa thượng 
Darmapala sáng lập ra hội Maha Bồ Đẻ ở Ấn Độ, các ông lại 
giữ trách nhiệm dầu dắt các Phật tứ xứ Nópal theo triết lý 
thân túy của Đức Phật khi các ông ấy được phép trở về nước. 


Chẳng bao lâu nhiều các vị Đại Đức ở Népal khác đến 
theo các ông như các Đại đức Aniruddha, Amritananada, 
Mahanama, Subodhananda, Sakyananda, Buddhagsila và 
Dharmaloka Thera chỉ huy các hoạt động Phật giáo ở Népal 
với lại đủ mọi phương pháp. Ba vị Tỷ khiêu nữa là: 
Asvaghosa, Kumara và Vimalanada đang theo học ở Tích 
Lam. 


Trong năm 1944, lại có một cuộc trục xuất các Phật tử xứ 
Nópal trong thời kỳ khôn quấn đó, Hội Maha Boddhi Ấn Độ 
giúp đỡ rất nhiều cho các Đại đức bị trục xuất. Cùng năm ấy 
các Phật tử xứ Népal gặp nhau ở lsipatana và thành lập Hội 
Dharmodaya Sabha để truyễn giáo ở Népal. Hội Sabha, được 


Hòa thượng U_ Chandamani, Mahathera và Bhadamta- 
Ananda Kausalyayana là chánh phó Hội trưởng trông nôm và 
đã gây cho Hội Sabha một thế lực lớn. Không có các người 
thì chúng tôi không làm được một việc gì cả. Phái đoàn của 
Tích Lan đến thăm xứ Népal năm 1946. Thượng toạ Naradha 
Thera Trưởng phái đoàn được vua Mahardja đón tiếp. Đại 
đức Amritananda đi theo Ngài nói với vua về trường hợp 
những Đại đức xứ Népal bị trục xuất. Những người này được 
phép trở về nước. Thượng toạ Maha Thera Narada trở về 
Népal năm 1946, để dự lễ khánh thành tháp Sri Lanka Caitya 
mà ở đáy để xá lợi mang từ Tích Lan về. Nhân dịp đó vua 
Népal tuyên bố ngày Vaisaka Purnima là ngày quốc khánh 
cho tất cả Phật tử trong nước. Trong cuộc tới thăm ấy một 
nhành cây Bồ Đề được trông. Một tịnh xá được lập cho các 
Đại đức và mở một thư viện cho các Phật tử. Lần thăm thứ ba 
của các Hòa thượng Mahathera Naradha năm nay vào dịp lễ 
Vaisaka có một sự quan trọng đặc biệt. Những sự đến thăm 
của Đức Mahathera đã giúp chúng tôi hiểu rõ thêm về giáo 
lý thuần túy của Đức Phật và để nối dây liên lạc chặt chẽ với 
các Hội Phát giáo các nước. Trong 6 năm nay. Hội Sabha đã 
làm việc và được kết quả là Đạo Phát lại được tin theo ở xứ 
Népal. Chúng tôi mong cải cách các hình thức mà đã đi sai 
giáo lý thuân túy của Đức Phật với sự giúp sức của vài nhà 
học giả xứ Népal và mấy người mộ đạo chúng tôi đã thành 
nhiều Viharas như Patan, Palpa, Tansen, Butaul Pokhra, 
Kathmandu và Bhojpur. Chúng tôi được một ngôi nhà lớn ở 
Kalimpongở phía tây xứ Bengale, sẽ làm trụ sở và do đấy 
đang điều khiển các hoạt động của chúng tôi. Cơ quan nguyệt 
san của chúng tôi, báo Dharmodaya được đặc điểm là tờ báo 
độc nhất của xứ Nópal. Chúng tôi đã in rất nhiều sách về 
Phật giáo bằng tiếng Newari và Népal. Những học sinh Népal 
gửi sang Tích Lan học rất tấn tới về đạo Phật và tiếng Phạm. 
Nếu có cơ hội thuận tiện chúng tôi mong thành lập một 


trưởng Phát học ở Kathmandu mà Đức vua đã cho phép. Một 
nhà hảo tâm đã cho chúng tôi một ngôi nhà thật lớn. 

Những dự tính chúng tôi làm: 

- 1) Làm cho những Phật tử xứ Nópal hiểu rõ bồn phận làm 
đồ đệ và họ hàng của đức Phật. Về mục đích ây chúng tôi 
muôn mở nhiễu trường Phật học ở Népal. 

2) Tắt cả các làng to đều phải có một ngôi chùa với một 
hay nhiều vị Tỷ khiêu trụ trì. Môi một chùa phụ thuộc vào một 
Hội Phật giáo và hàng tuân ngày thứ bẩy đếu có lớp giảng 
đạo và phát thuốc không lấy tiển. 


3) Kinh Tạng, lời giảng và các sách vở khác về Phật giáo 
đêu phải dịch ra tiếng Newari và Népal và được phổ thông 
cho mọi người với giá thật hạ. 


4) Sự cần có một đông người làm việc đã thấy rõ rệt và 
chúng tôi mong thấy một số đông các trai trẻ Népal bắt tay 
vào mội công việc Phật giáo. Như thể cần một số tiền lớn của 
Hội cấp cho nhiều thanh niên của xứ tôi đều ra ở nước có 
Phật giáo để học Phật giáo thực nghiệm. 

5) Chương trình của chúng tôi cũng gồm cả việc ấn loát 
hai tờ báo nữa; một bằng tiếng Anh và một bằng tiếng Népal. 
Một tờ bảo Anh Dharmodaya cho chúng tôi được luôn luôn 
giao dịch với các đạo hữu trên toàn cầu. 

6) Xin với chính phủ Népal tìm cách gìn giữ các đi tích 
Phật giáo hiện nay không có ai canh giữ trách nhiệm và sự 
trông nom gìn giữ Lâm tÈ nỉ và Ca tỳ la vệ cũng như nhiều 
chùa cô khác đêu phải giao cho một ủy ban Phật tử. 


7) Khuyến khích các Phật tử các nước khác đến thăm xứ 
Népal. Những nhà thông thái và những nhà khảo sát về các 
nơi Phật tích sẽ được mời khảo cứu về văn hoá Phật giáo vĩ 
đại bằng tiếng Phạm hiện vẫn được gìn giữ ở xứ Népal trong 
các thư viện. Về sự phong phú về các bản tiếng Phạn nói về 
Phật giáo chưa in bao giờ, xứ Népal chỉ chịu thua có xứ Tây 
Tạng. Chúng tôi mong rằng Chính phú của Đức Vua sẽ dành 


cho những nhà thông thái muốn tham khảo được hết sức dễ 
dàng. 

Thật là một sự giúp đỡ lớn lao cho chúng tôi nếu tất cả 
các nước Phật giáo như Tích Lan, Diễn Điện và Thái Lan có 
thể cấp cho chúng tôi những học bổng đề cho học sinh Phật 
tử xứ Népal được theo đuổi học "hành. Trong tắt cả các hoạt 
động của chúng tôi, chúng tôi vẫn trông vào sự nâng đỡ tỉnh 
thần và vật chất của các đạo hữu và về ý tưởng mà hàng 
nghìn Phật tử ở các nước sẽ săn sàngcộng tác với chúng tôi, 
như thế sẽ làm vững chắc sự tin tưởng trong công việc của 
chúng tôi. 

Sự tuyên truyền Phật giáo ngày nay là một sự cần thiết 
quốc tế và cần có những hy sinh lớn lao của các nước Phật 
giáo Âu-Á. Chúng tôi, Phật tử nước Népal rất lo lắng góp sức 
vào công việc lớn lao để làm cho Phật giáo thành một Tôn 
giáo quốc tế, đề nhận của những đạo hữu tất cả những gì mà 
họ cho chúng tôi và để dâng cho tắt cả cái gì mà chúng tôi có 
thể biếu họ được. 


9.— KÉ RIÊNG BIỆT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG 
CỦA PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 


Kỷ niệm công đức Phật cứu hai Hoàng tử 

Theo lịch sử Phật giáo Tích Lan, khi Đức Phật Thích Ca 
đương giảng đạo tại Colombo, trong triều đình nước Tích Lan 
bỗng xảy ra việc Hoàng tử MOHADARA và Hoàng tử 
CHULADARA con của vua Tích Lan, vì sự tranh nhau nối 
ngôi báu quá kích động, sắp xảy ra sự can qua tàn sát, mà đến 
cả nhà Vua lẫn triều đình cũng không ngăn nôi cái thảm trạng 
nồi da sáo thịt sắp diễn ra ấy. Tin ấy đồn đến tai Đức Phật, 
Ngài liền cho mời cả hai anh em Hoàng tử đến giảng giải. Lúc 
ấy cả hai Hoàng tử đều hòa hợp vì nghe lời Phật trở lại với 
tỉnh thần cốt nhục. 

Sau khi Đức Phật vào Niết bàn, nhà Vua Tích Lan nhớ ơn 
Ngài, mới cất ngôi chùa ở ngay nơi Phật giảng hòa để thờ 
kính. Hiện ngôi chùa danh lam cô kính nhất ấy vẫn còn ở Thủ 
đô mới của Tích Lan. Chính là ngôi chùa Hội nghị đến làm lễ 
đây. 

Hằng ngày cứ đến ngày Phật giảng hòa cho hai Hoàng tử 
là ngày 27-5 dương lịch, được đặt vào ngày quốc lễ của Tích 
Lan. Hòa thượng trụ trì cho biết: Năm nay Chính phủ Tích 
Lan cho tô chức lễ kỷ niệm này long trọng hơn mọi năm là vì 
có Hội nghị Phật giáo thế giới. 

Đúng 9 giờ đêm, chúng tôi cùng hai ông bà chủ nhà đi ô 
tô đến. 

Ông chủ dẫn tôi đến chỗ có hai người đã cầm sẵn giáo 
đứng bên bê nước, họ liền múc nước rội cho chúng tôi rửa tay, 
rửa xong đi đến nhà Bảo tháp. Ông chủ lại vốc hoa mang sẵn 
trong lẵng đưa cho tôi rồi nói: “Thượng toạ dâng hoa lễ tháp 
này trước đã, vì tháp này có xá lợi của Đức Phật”. Hai tay tôi 


dơ vốc hoa rồi đi lượn xem có chỗ nào thưa người để vào 
dâng hoa, mà đi lượn mãi mà không làm sao len chân vào 
được với lớp sóng ngũ sắc, cứ hết lớp này dẹp xuống lại lớp 
kia dềnh lên của thập phương thiện tín đương lễ quỳ chung 
quanh cây bảo tháp to ngang núi. Sau có mấy người biết 
chúng tôi muốn dâng hoa đính lễ, họ liền đứng dậy lấy tay ra 
hiệu để nhường chỗ cho chúng tôi vào lễ. 


Đến đâu theo lệ đấy, hai Ông bà chủ đều quỳ xuống đất lễ, 
nên tôi cũng quỳ lê. LÊ tháp xong lại trở vào Bảo điện dâng 
hoa lẽ Phật rôi mới ra đi xem. 

Đầu tiên xem dẫy nhà một trăm gian làm chạy vòng quanh 
một nửa tòa Bảo tháp. Trong trăm gian nhà này đôt không biệt 
bao nhiêu là đèn nên. Tôi hỏi bà chủ nhà: 

- Người ta làm gì trong nhà này mà thắp nhiều đèn đến 
thê? 

Bà trả lời: 

- Cái nhà này chỉ làm nên để cho nhân dân đốt nên, cúng 
lễ trong các ngày trọng lễ. Phần nhiều nến đã bị gió thối tắt đi 
rồi đấy, nếu còn đủ cả, thì có tới 84000 ngọn kia. 


Ký giả còn đếm được hai chục cây tre tươi, người ta chặt 
xuống để nguyên cả cành đem chôn xen lẫn với hàng cây 
chung quanh chùa, bên trên treo toàn đèn điện bóng ngũ sắc 
chiếu với những rừng cờ ngũ sắc phất phơ lóng lánh coi đẹp 
vô hạn. 

Lại còn có những cái Phật đình mà người ta gọi là kiệu 
rước Phật của nam nữ thanh niên Phật tử họ làm ra để rước. 
Người ta đều làm dùng tre nứa làm khung, nhưng bên ngoài 
trang hoàng thì mỗi cái một khác; cái thì dùng các thứ hoa, lá 
thực kết nên, cái thì dùng hoa lá vải kết nên, lại có cái thì 
bằng bông ruộm các màu sắc kết nên. Các khán giả đều phải 
khen các cái kiệu rước Phật đó, họ làm công phu và mỹ thuật 
lắm. Bên trong cái nào ở giữa cũng có tranh Phật, chung 
quanh thắp nhiều đèn nến, bên dưới theo sau mỗi Phật đình là 


những nam Phật tử và nữ Phật tử, mà nam rước riêng, nữ rước 
riêng. Tuy vậy cũng có rất nhiều ông bà già nhập vào với họ 
nữa. Mỗi Phật đình có độ 50 người, 4 người phụ kiệu, còn đều 
đi thành hàng dẫy theo sau Phật đình, hết tụng kinh lại hát các 
bài Phật nhạc coi như hội rước “Tiên đăng, Tiên nhạc” vậy. 

Tôi hỏi bà chủ: Sao lễ không có oản quả mà chỉ có bông 
hoa, đốt đèn, rước, tụng kinh, ca nhạc thế bà nhỉ? 

Bà ấy trả lời: Dân Tích Lan chúng tôi không bao giờ dùng 
óan quả và làm cổ dâng cúng Phật. Chư Tăng chúng tôi chỉ có 
dạy rằng: Cúng Phật tụng kinh chỉ cần đốt nhiều đèn nến sẽ 
được phúc sinh ra nhiều trí tuệ, cúng nhiều hoa sẽ được phúc 
sinh ra nhan sắc mịn màng tươi đẹp. Hát các bài Phật nhạc để 
tán dương công đức Phật, để khơi ngợi lòng người tỉnh ngộ sẽ 
được phúc giọng tốt tiếng hay. 


Từ lúc tôi đến Bảo tháp và Phật điện cho đến mãi lúc này, 
mà tôi không hề thấy qua một vị tăng nào ngồi hay đứng chỗ 
nào để tụng kinh cả, thế mà cứ thấy bốn cái loa truyền tiếng 
tụng kinh vang rội ra; sau ông chủ nhà mới dẫn đến ngôi nhà 
giảng đối trước mặt một pho tượng Phật, rồi thay phiên nhau 
tụng độ 1Š phút lại thay phiên khác. 

Chư Tăng tụng trước, thiện tín tụng sau, mà đều tụng bằng 
tiếng Tích Lan. Trong khi tụng kinh, chỉ khi nào thay phiên 
mới đánh ba tiếng chuông mà thôi, chứ không hề đánh mõ 
tụng nhanh liễn đi như ở Việt Nam chúng ta. 

Dân Tích Lan họ tín ngưỡng chân chính thuần túy, không 
có cái mê tín dị đoan, có lẽ một phần lớn ở chỗ họ tụng kinh 
họ hiểu nghĩa ngay, là vì họ tụng ngay bằng tiếng mẹ đẻ. Tôi 
còn muốn nói thêm đến tục lệ của thiện tín Tích Lan khi đến 
chùa lễ nữa. Đối với thiện tín thì người nào đến trước tụng 
trước, người nào đến sau tụng sau. Người nào đem khăn hay 
giấy đi sẽ trải xuống mà ngồi, nếu không đem đi tất ngôi 
xuông đất mà tụng, chớ không làm gì có ai trải chiếu cho ai 
ngồi cả. Ngay bà chủ nhà đi với tôi là bà Bộ trưởng, chồng bà 


đương tại chức, thế mà đến chùa cũng phải phục ngay xuống 
đât mà tụng kinh lễ Phật. Có như thê mới đúng với nghĩa “xả 
thân câu đạo”. 

Người trên như thế, có nhiều người dưới bắt trước, thật là 
giản dị mà biêu lộ được tính thân tự do trong việc đi lê, khi 
đên chùa nào là hâu trâu nước, rôi lại hâu tiên lẽ, trải chiêu, 
rôi đên cả hâu làm, cô bưng mâm, đê cho người ta hâu đủ mọi 
việc trong khi mình đi lễ câu phúc như vậy, sao gọi là “xả 
thân câu phúc” được. 

Chiêm bái xong, chúng tôi mới đến thăm Sư Cụ Chủ chùa. 
Bà chủ nhà đi với chúng tôi, vôn là con quy của chùa này, 
nhanh nhẹn vào trước đê báo tin. Sư Cụ ra đón vào nhà khách 
mời ngôi. Một chú tiêu đông mau măn bưng ra khay nước đặt 
cho môi người một chén. Bà chủ đứng dậy vái. Sư Cụ bản tự 
điểm nhiên chấp tay dì dâm, có lẽ là Ngài câu nguyện thì phải. 
Tôi hỏi Sư Cụ bản tự: Ngây lê long trọng này Sự Cụ có bận 
việc lăm không? - Ngài trả lời: Không láy gì làm bận lăm vì 
đã có Chính phủ cử ban tô chức lê nghĩ. 

HỎI. - Lấy tiền đâu mà tổ chức long trọng thể? 

ĐÁP. - Đã có tiễn công quỹ của Chính phủ. 

HỎI. - Thể số thu được của thập phương thì Chính phủ có 
lây không? 

ĐÁP. - Bao giờ Chính phủ chúng tôi cũng cúng số tiền ấy 
đề vào nhà chùa chỉ dụng. Sư Cụ bản tự lại hỏi: 

HỎI. - Ở Việt Nam có những ngày Quốc lễ về Phật Giáo 
không? 

: ĐÁP. - Hồi Pháp thuộc ở Việt Nam không có ngày Quốc 
lê nào cả, nhưng từ ngày độc lập đên nay, thì các ngày Đức 
Thích Ca giảng sinh và tịch diệt được coi là ngày lê chính của 
Phát Giáo cũng như ngày Quốc Lê. 

HỎI. - Giáo lý đạo Phật ở Việt Nam có được dễ dàng 
không? 


ĐÁP. - Hơn 20 chục năm nay nhờ có ảnh hưởng Phật 
Giáo chấn hưng ở các nước lân cận, nên ở Việt Nam cũng có 
hội Phát giáo, Phật học ra đời cho nên các cơ quan truyền bả 
Phật giáo cũng được thành lập, những cũng vẫn bị chỉnh trị 
và kinh tế chỉ phối kìm hãm, cho mãi đến máy năm gân đây, 
mới được tự đo truyền bá, thì lại bị tai hại chiến tranh tàn phá 
hủy hại. 

HỎI. - Tăng đô, tín đồ hiện tại ở Việt Nam sinh hoạt ra 
sao? 

ĐÁP. - Mội phần lớn chùa chiền nhà cửa bị tàn phá, 
ruộng vườn bỏ hoang dậm, cô nhiên sự sinh hoạt phải túng 
thiếu. Tuy vậy nhưng tỉnh thân của họ vẫn sống với tin tưởng 
vinh quang mạnh lắm. 

Cuộc nói chuyện đã hết đến nửa giờ, trông đồng hồ đã gần 
11 giờ rồi, chúng tôi phải xin cáo từ ra vê với một kỷ niệm 
ngày quốc lễ của Phật giáo Tích Lan. 


10.— THANH NIÊN PHẬT GIÁO TÍCH LAN 
CÚNG TRAI 


Buôi họp chiều hôm 27/5 tại trụ sở Thanh niên Phật giáo 
Tích Lan khi sắp bế mạc, một ông già gần 60 tuổi ra bạch 
rằng: Nhân danh trưởng đoàn Thanh niên Phật giáo xin kính 
mời Chư Tăng hội nghị nhận cho đoàn Thanh Niên Phật tử 
chúng tôi cúng dàng bữa ngọ vào ngày chủ nhật sắp tới tức là 
28/5 này tại trụ sở của đoàn. Chư Tăng nhận lời. 

Hôm sau gần giờ ngọ, chư Tăng ở các nơi đều có xe đưa 
đến nhà ngồi tạm. Ở đây người ta đặt ra hai nơi ngồi: một 
ngôi để ngồi tạm, một ngôi ngôi chính thức để làm phép trai 
thụ trai. Trước cửa nhà ngôi tạm, Thanh niên Phật tử tổ chức 
một lễ nghi không những tỏ ra tỉnh thần kính trọng chư Tăng 
mà còn có ý nghĩa khiến chư Tăng phải suy nghĩ đến địa vị 
của mình mà cô gắng dắng thân trên con đường tu niệm nữa. 
Số là có 18 thanh niên cầm 12 cái cán tre chống đỡ một tấm 
vải dài rộng suốt từ ngoài sân vào đến trong nhà, lại có một 
đoàn âm nhạc rước vào nhà. Chư Tặng đến nơi không phải 
chờ ai mời cứ việc trông con đường cầu trắng bắc bằng vải đó 
mà vào nhà ngồi tạm. Ngôi ở nhà tạm này là cốt để cho người 
giám trai biết Tăng số để chỉ bảo cho các người làm làm trai 
sắp đặt, hơn nữa là để Chư tăng đến đông đủ rồi sẽ tiến lên 
nhà trai mới tránh khỏi sự lộn xộn mất trật tự. Riêng ký giả 
muốn biên vào ký sự những điều mắt thấy tai nghe ở cuộc lễ 
cúng trai quan trọng này mới đem cái túi thường mang ổi 
đường để lên trên ghế của mình ngồi, như thế để cho người 
kiêm Tăng số biết là đã có người. Xong sang thỉnh Thượng 
toạ Jinaratana cùng đi đến nhà trai để xem và hỏi cho biết. 

Cái nhà trai đây chính là nhà giảng, có nhiều cửa đi lắm, 
nhưng hôm nay người ta chỉ để có hai cửa ra vào còn đều 


đóng hết, khắp mặt đất đều trải chiếu rồi lại trảl vải trắng lên 
trên, cách độ hai thước rưỡi ta lại đỂ hai cái nệm trắng, một 
cái để ngồi, một cái để dựa. Ký giả hỏi Thượng toạ Jinaratana: 
Bàn ghế đã có sẵn sao không để cho Chư Tăng ngôi ăn cơm 
cho khỏi tốn tiền mua vải trải và nệm tựa? 

- Đáp: Không được, ở xứ Tích Lan không bao giờ có đảm 
trai nào mà chư Tăng ngôi bàn ghế, đến cả các chùa thường 
cũng vậy. Vì chưa Tăng bên tiểu thừa đều muốn giữ lấy 
nguyên luật giáo của đức Phật tổ đã dạy. 

- Hỏi: Sao tôi dự nhiều bữa cơm ở các chùa Hội quán đều 
thấy chư Tăng ngôi bàn ghế ăn cơm kia mà? 

- Đáp: Chắc Thượng toạ cũng thừa hiểu rằng lẾ nghĩa quỷ 
hỗ họp cơ, họp thôi và họp với xứ sở của nó. Ở hội quán hội 
Đại Bồ Đề là nơi có nhiễu các Tă ăng già các nước đến như 
Thượng toạ chẳng hạn nên phải ăn bằng bàn ghế cho tiện. 

Ký giả lại thấy ở đẳng kia có nhiều người đương tấp nập 
bưng một chồng đĩa vừa to vừa nhỏ mà lại có đậy bằng lá 
chuối tươi cắt tròn tôi liền lại xin Thượng toạ dẫn sang xem 
để hỏi. Ký giả nâng lên một chồng đĩa bốn cái. Cái to nhất 
đựng cơm và bên cạnh có dúm sôi, còn xung quanh có tới bốn 
năm món ăn mỗi thứ chỉ độ một dúm thôi nhưng mỗi món đều 
đậy riêng biệt rồi đậy lá chuối. Đĩa thứ hai là các món ăn phụ 
thêm. Đĩa thứ ba là các thứ bánh ngọt và các thứ quả đã cắt 
sẵn từng miếng. Đĩa thứ tư có một chén chè sữa chua đề khi 
dùng cơm xong tráng miệng, bên cạnh lại có một chén canh 
nhỏ là thức nước nâu súp rôi chất ra. Vì chư Tăng ở Tích Lan 
cũng như ở Ấn Độ đều dùng tay ăn, nên ngoài đĩa và thìa ra 
không còn có bát đũa gì nữa, ký giả hỏi: 

- Để các món ăn vào với cơm thế này, ngộ mặn quá hay có 
người nào tính không ưa dùng thì làm thế nào? 

- Đáp: Ít khi bị mặn quá, vì ở đây người cúng cơm chư 
Tăng nhiều, nên người nào nấu nướng bây đặt quen rồi, còn 
như các món mình không ưa dùng thì khi chộn món ăn vào 


cơm sẽ để lại bên đĩa, để về sau người ta cho người nghèo 
hoặc tự ăn cũng không sao cả. 

- Hỏi: Đến bữa ngọ thì chư Tăng phải làm những phép gì 
rồi mới ăn? 

- Đáp: Phải tưởng tượng rằng người ta làm gì ra tiền để 
cho mình ăn đây, mình đã đủ đức hạnh để xứng với việc người 
ta cung cấp cho mình ăn chưa? Nếu chưa thì khi ăn phải tự 
mình xin lòng hồ thẹn. Tuy chưa xứng đáng ăn, nhưng nêu vì 
ImOhg sống để tu cho thành đạo nên cần phải ăn. Ai cũng phải 
ngôi tỉnh tâm tưởng nghĩ như thế. Sau khi suy nghĩ rồi, sẽ lại 
có một vị Thuợng toạ thuyết pháp cho mọi người nghe xong 
mới ăn. Khi ăn xong lại phải đọc kinh cẩu nguyện cho mọi 
người củng dàng và giảng cộng đức cúng dàng. Thượng toạ 
xem hàng nghìn người đang chờ chư Tăng làm phép cúng trai 
kia kìa. 

- Hỏi: Ban nãy một tấm vải trắng có 12 người cầm dơ cao 
lên trông nó ý như cái cầu 12 nhịp, làm như thể có ý nghĩa gì 
không? 

- Đáp: Phải có ý nghĩa chứ, tắm vải đó là hình ảnh của 
con đường trong sạch, l2 nhịp đó là ý nghĩa cúa 12 nhân 
duyên phiên não, người tu hành có cắt đứt được nó mới qua 
vòng ô trọc, để tiến lên con đường thanh tịnh. Giơ cao lên là 
cốt để biểu dương lòng tôn trọng con đường trong sạch của 
chự Tăng, lại còn có ý nghĩa là nếu người tu hành có trong 
sạch sẽ được vào dự tiệc trai với các thây fu trong sạch, nếu 
mình không trong sạch mà cứ ngôi ăn thì sau sẽ phải mang 
khối tội nghiệp. Lúc đó ký giá đặt đêu cãi bướng: Tôi không 
trộm cắp, không hà hiếp không lừa gạt để lấy của người ta mà 
ăn, người ta cho thì tôi có quyên ăn, sao lại bảo khối tội 
nghiệp, nếu thế thì nhỡn tiền của chúng ta thấy giữa. thế gian 
này có biết bao nhiều người không tu hành, không cấy ruộng, 
không dệt vải, làm thợ thuyền và buôn bản mà họ vấn ăn cơm 
mặc áo và ở nhà của xã hội, có lẽ mai sau đêu bị tội lỗi cả 
sau? 


- Đáp: tuy người ta không làm các việc ở trên mà ăn cơm, 
mặc áo, ở nhà của xã hội là vì những người đó có lập công 
lập đức hay ít nhất cũng lập được ngôn hạnh để giúp ít cho xã 
hội mới đáng dùng của xã hội, nhưng đây lại là một chuyện, 
đáy hãy bản vào việc tu hành của chúng ta đã. Người ta chủ ÿ 
cúng cho các thây tu trong sạch, mình khoác áo thầy tu không 
trong sạch, không đạo đức mà ăn chả là giả mạo lường gạt 
người ta là gì? Thượng toạ nên biết của người ta là của mô 
hôi nước mắt, hai sương một năng, đáng lẽ ra chỉ có người ta 
với cha mẹ vợ con người ta được hưởng; nay người ta tự bớt 
phân ăn mặc lại sẻ đến cả phân cha mẹ vợ con đem đến cúng 
cho mình ăn, mặc, ở là người ta muốn đem tiền gạo đến đổi 
lấy phúc đức của mình đây; vì người ta tin chắc chắn ở mình 
tu hành trong sạch nên có nhiều phúc đức đem cúng dàng cho 
mình thụ dụng, nếu không trong sạch không đạo đức để nên 
giả công ơn người ta cúng dàng, thì trách sao cho khỏi mạng 
HỢ VỀ Sau. 

Trông đồng hồ 11 giờ 20, sợ trễ giờ ngọ của chư Tăng, ký 
giả liền mời Thượng toạ JINARATANA cùng tôi đi ra nhà 
tạm trú ban nãy, ra đến cửa đã thấy âm nhạc ầm ÿ VỚI Con 
đường vải trăng đương lừ lừ trên đầu 12 thanh niên tiễn thăng 
vào cửa nhà trai, theo sau là linh một trăm chư Tăng. 

Lại là một sự tôn kính đặc biệt này nữa. Mỗi vị Tăng vào 
đến cửa đã có sẵn một người tháo dép, một người múc nước 
rửa chân, rửa xong lại đến lần hai người cầm khăn trăng tinh 
lau chân cho khô, cứ thế cho đến hết lượt. Mặc dầu chân sạch 
đến đâu người ta cũng cứ rửa. Đến lần ký giả bị rửa lấy làm 
ngượng quá, xin để tự rửa lấy, nhưng không được, sau đành 
phải cho người ta làm việc phận sự. 

Sau cuộc rửa chân, chư Tăng đã yên toạ, bấy giờ mới làm 
phép trai, quả đúng như lời Thượng toạ JINARATANA đã 
nói. Cơm xong môi vị lại có riêng một bát nước lã đã nấu lọc 
rồi để nguội và một ống phóng đề rửa tay và súc miệng xong 
lại thấy ra hiệu cho những người thiện tín ở ngoài vào nghe 


thuyết pháp, độ 10 phút rồi làm phép triết trai. Nữa dứt tiếng 
triết trai thì ông già trưởng đoàn thanh niên Phật tử lại nói lên 
một tiếng hiệu bằng mồm, thế là mỗi vị lại được một phần 
cúng thức mặc nữa, vị trên thì được một tắm áo pháp, vị dưới 
thì được cái quầy đều bằng vải vàng. Người ta cúng ăn cúng 
mặc xong rồi, bây giờ người ta thi nhau lễ đề lĩnh phúc đức, vì 
thế nên lúc đó trước mặt mỗi vị Tăng ít nhất cũng có hai 
người trải khăn, hoặc giấy đề lễ, lễ hết vị này đến vị khác, cả 
đến thiện nam tín nữ của phái đoàn Phật giáo Âu-Mỹ cũng 
đều ra lễ như dân bản xứ. 

Tôi thấy người làm trai cúng và cả chư Tăng chứng trai 
trong tiệc trai này đều làm đúng phép Phật đã dạy cả, nên tôi 
rất cảm động với lòng thành kính của thiện tín và tâm phục 
lòng giữ phép tu hành của chư Tăng Tích Lan. Có thể đem sáu 
chữ “Sư đạo đức, chú tín tâm” để tán dương ở trai hội này. 


11.— HAI CHA CON ÔNG GIÀ CÙNG QUY 
TỤNG KINH BÊN CÁI Ô TÔ BẸP 


Trưa ngày 29-5 chúng tôi đi chiêm bái 4 nơi Phật tích ở 
tỉnh Gandèsepura. Từ Colombo đến tỉnh này hơn 300 cây số, 
mới đi được có hơn 100 cây số, ô tô chúng tôi bị bẹp một góc 
và dẹo mất hai bánh trước vì nỗi đi trái đường va phải ô tô 
khác, thực là hú hồn, nhưng may sao không có ai việc gì, mà 
xe của họ không bị hư hỏng. Chủ ô tô kia lại là môt bà với hai 
cô và một cậu bé vừa đi lễ về đến đó, thấy chúng tôi là 4 vị 
Tăng xa lạ, lại bị xe hư hỏng giữa đường mà lại là nơi rừng 
núi, bà chủ đáng quý ấy còn đứng lại bên đường chừng một 
giờ đồng hồ để cho người lái xe của bà chữa xe cho chúng tôi 
kỳ đi được rồi bà ta mới chịu lên xe đi. Nếu như người vô đạo 
thì họ còn mắng cho mỗi người mộ thôi một hồi, rồi quay 
ngoắt mà đi chứ đợi đấy họ cho người nhà chữa hộ. 

Ngờ đâu xe chúng tôi đi được 20 cây số nữa lại bị vỡ ống 
nước và cũng lại vẫn ở đường rừng, mà lúc đó đã hơn sáu giờ 
chiều. Mặt trời đã khuất núi, cảnh đen tối của rừng núi hiện ra 
rất nhiều trạng thái đe doạ người viễn khách, tôi đã dơm dớm 
nước mắt với cảnh ngộ đất khách quê người ngôn ngữ bất 
đồng, nhưng điều bất trắc xảy ra đêm nay chưa biết nguy 
hiểm ra sao, đương lúc tiến thoái lưỡng nan, bỗng có ô tô 
khác đến, ông chủ xuống hỏi, chúng tôi có đi chiêm bái, ông 
liền nói: “Cách đây chừng 20 cây số có phố Ni Nivekara, có 
hãng ô tô hàng, vị nào lên xe đi với tôi đến đó rôi sẽ thuê họ 
đem xe kéo vê, sẽ lại thuê họ chữa một thể, còn đêm nay chư 
Tăng ngự ở hàng cơm phô ấy cũng được. Vì phố ấy cũng có 
nhiều hàng cơm và chỗ ăn nằm cho thập phươngäi chiêm 
bái”. Thấy nói mừng quá, chúng tôi liền ngỏ lời cảm ơn và 
cắt hai vị Tăng Tích Lan lên đi nhờ, một vị đến thuê xe dẫn họ 


tới, một vị ở lại tìm hàng cơm rồi bảo cho họ sắp đặt nơi ăn 
nghỉ. Ó tô của ông chủ này vừa đi xong, kê đên ô tô của hai 
cha con ông già khác cũng đô lại. Một cụ già và một ông con 
chừng 50 tuôi, hai cha con đêu quỳ lê Thượng toạ 
JINARATANA, thây Thượng toạ chỉ vào tôi chỉ vài câu, hai 
cha con liên quay lại lễ tôi, xong lại quay vê nói với Thương 
toạ JINARATANA xí tụng kinh, thê là Thượng toạ đọc 
trước, hai cha con đọc sau, lâu đên 20 phút mới đứng dậy. Cụ 
già trông có vẻ bùi ngùi cho chúng tôi lăm, cụ nói: “Xe của 
tôi nêu không có mẹ con nhà cháu mong thì tôi xin hoãn việc 
về đề đưa các Ngài đi ”. Chùng tôi nói sắp có xe đên đón, bây 
giờ mới thây hai cha con ông già quý hoá ây tươi tỉnh và chào 
lên xe đi. Tôi hỏi Thượng toạ JINARATANA: “Ban nãy Ngài 
đọc kinh gì cho người ta thê?” 

- Kinh cứu nạn, ở Tích Lan nhiễu người đọc kinh này khi 
có tại nạn, nhưng khi nào có chư Tăng thì họ đề chư Tăng 
tụng trước, họ tụng sau. 

- Thế Thượng toạ có quen ông cụ ấy không? 

- Không. 

- Thể thì ông cụ này mộ đạo ít người bì kịp. 

- Ở Tích Lan số người như thế nhiễu lắm. 


12.— TINH THÂN TRỌNG TĂNG CỦA DÂN 
PHÓ NIVENAKA 


Đêm 29 rạng 30, chúng tôi ngủ ở hàng cơm phố Nivekara; 
sáng ra hãng ô tô cho biết có lẽ đến gần trưa ô tô mới chữa 
XONnE. 


Các vị điểm tâm xong, vị thì đi phố, vị thì nghỉ, ông 
PHẠM CHỮ cũng đi chơi. Còn một mình tôi ngồi trên gác 
viết ký sự. Vì dân phố này người ta đồn có Phái đoàn Phật 
giáo Việt Nam đến đây, nên chốc chốc lại có mấy người lên 
tận gác để thăm lễ. Vì tôi không biết tiếng nên chỉ cứ dơ tay 
đáp lễ, bạn chào lễ xong cũng đứng nhìn một lúc rồi đi; từ 8 
giờ đến 10 giờ, tính ra được hơn 40 người lên lễ. Đến lúc ông 
PHẠM CHỮ vè, lại dẫn một ông đến giới thiệu là cựu Thanh 
Tra, cứ khẩn khoản mời tôi ra chùa ở phố đó cho dân chúng 
được chiêm ngưỡng. Thực ra đang lúc tẻ ngắt, tẻ ngơ, còn 
thiết gì đi đâu nữa. Sau nghĩ: sự mình buồn đây có ai biết, nêu 
ta không đi là phụ lòng người ta mà lại mang đều là kiêu 
ngạo. Liền bảo ông PHẠM CHỮ cùng ra chùa. 

Đến nơi, ông cụ Thanh tra với chúng tôi đương nói 
chuyện, bỗng thấy có tới linh 200 người, đủ già, trẻ, trai, gái, 
sang, hèn kéo đến lễ lấy lễ đẻ. Lễ xong đều đứng vây cả 
quanh tôi. Tôi chỉ đáp lễ bằng mấy câu đề ông PHẠM CHỮ 
thông ngôn lại. Ông PHẠM CHỮ vừa dứt lời, ai nấy đều ra lễ 
nữa rồi mới giải tán. 


13.— CON PHẬT UỐNG NƯỚC, 
PHẬT SẼ TRẢ TIÊN 


Ô tô của chúng tôi hỏng vừa chữa xong tại phố Nivekara, 
nhưng mới đi được độ 50 cây số lại bị liệt máy. Đứng chờ 
chữa lâu quá mới rủ nhau vào hàng nước của một ông già. 
Thấy chúng tôi vào, ông già vội vàng lấy bốn miếng vải trắng 
trải vào bốn cái chế, tôi hỏi Thuợng toạ JNARATANA: 

- Hàng trâu nước mà cũng có sẵn khăn trắng để trải khi 
có chự Tăng vào hàng nghỉ? 

- Hàng cơm, hàng nước ở Tích Lan, hể người nào theo 
Phật là hàng họ phải có sẵn khăn để phòng khi có chư Tăng 
vào thì họ trải. Ở Việt Nam có thể không? 


- Ở đây chư Tăng mặc luôn áo cà sa trong mình, nên phải 
tôn trọng áo cà sa. Còn nhự ở Việt Nam chúng tôi chỉ có lúc 
tụng kinh, lễ Phật mới mặc áo cà sa, ngoài ra chỉ mặc áo 
thường, nên không cân trải khăn riêng để chư Tăng ngồi. 

Đương bàn chuyện thì thấy ông già hàng nước đã rót sáu 
cốc nước ở trong bốn chai nước cam ra. Uống xong, ông 
PHẠM CHỮ chi tiền nước, ông già hàng nước nhất định 
không lấy. Ký giả nói: “Ông đã già nua lại nghèo khó mới 
phải ra ngôi dìa đường bán hàng nước để sinh sống. Chúng 
tôi là những người đi lễ cầu phúc, đáng lẽ phải ra tâm giúp 
thêm ông mới phải. Huống hỗ còn uống hết bốn chai nước 
cạm của ông buôn, nay bản đi mà không. lấy tiền. Đã đành 
rằng ông mộ đạo kính Tăng, chúng tôi rất phục, nhưng còn 
tiền vôn của bốn chai nước cam chúng tôi vừa uông, thì ai trả 
tiễn cho ông?” Ông hàng nước thắng thắn trả lời: “CJz Tăng 
là con trưởng của Phật, con Phật uống nước thì Phật trả tiên, 
tức là Phật sẽ ban hạnh phúc cho, nếu các sư trả tiền nước 


mà tôi lấy, tôi sẽ mắt phúc, tôi có dại gì lại lấy tiễn nước của 
chư Tăng ”. 

Tôi hỏi Thượng toạ JINARATANA: “Đối với ông già bán 
hàng nước này cảm tưởng của Ngài ra sao? 

- Người bản nước nếu lấy tiền của khách uống nước thì 
không cân phải nói đến. Đằng này người bản nước, cũng 
chẳng phải là bán không cho mình, vì họ còn nói: “Con Phật 
uống nước đã Phật trả tiền”. Đấy là đều chúng ta phải nghĩ! 
Riêng tôi nghĩ, chẳng những cảm ơn ông già hàng nước này 
đã xong, mà chúng ta còn phải lo tu hành để bảo ơn ông ta 
mới đụng nghĩa Phật dạy “Tri ân báo ân ””. 

Vịnh ông già bán hàng nước biết đạo: 

Giữ đạo tuy nghèo, nghèo chẳng hèn. 

Này ông hàng nước quả nên khen, 

Gian hàng độ nhát vui thanh bạch, 

Chống nước sinh nhai tránh cạnh chen. 

Nghèo chẳng tham bo âu Phật chứng, 

Túng mà thảo lảo ắt giời đền. 

Kìa gương nhật nguyệt soi kim cỗ 

Thiện giả, thiện lai lễ tự nhiên. 


14.—- NGƯỜI CẢNH BINH CÓ LÒNG 


Ô tô lại vỡ máy, chuyến này không còn làm sao chữa 
được nữa, nhưng cũng may đã đến đầu tỉnh rồi. Ô tô đã chết, 
trời lại sắp đồ mưa, chúng tôi xuống, khệ nệ sách hành lý định 
chạy vào trú ở cái nhà còn cách đường độ hai trăm thước tây. 
Đăng kia có bốn người cảnh binh đang đứng gác hai đầu cầu. 
Một cảnh binh trẻ tuổi nhất chạy lại, trèo song đỡ lấy hành lý, 
mang không hết lại phải nhờ một người đang đi ngang đây 
mang hộ. Bác ta vội chạy về nhà trước, thì ra cái nhà mà 
chúng tôi định vào trú đó, chính là nhà của bác ta, bác ta đến 
gần nhà, thấy ô ông già đầu bạc bế đứa trẻ đang ngồi, liền đứng 
dậy vào nhà, rồi đến người đàn bà độ 25 tuôi, VỘI vã mang ra 
cửa ba cái ghế, thế là bốn vị sư có đủ ghế ngôi, còn ông 
PHẠM CHỮ phải đứng. Bác cảnh binh chắp tay nói “nhà zồi 
chật hẹp lại có nhiễu trẻ nên không dám mời chư Tăng vào 
nhà ” ông PHẠM CHỮ chuyền lời tôi cảm ơn và hỏi thăm, thì 
ra ông già ban nãy là bố, còn người đàn bà trẻ tuổi là vợ của 
người cảnh binh quý hoá đó. 

Tôi thấy người trẻ tuổi mà có lòng, có đạo, để ý ngắm 
trong nhà xem phong thể. Thì có gì đâu, đồ sang trọng nhất là 
4 cái ghế vừa đưa ra cho chúng tôi ngồi đó, vẻn vẹn có ba 
gian nhà tre lộp lá dừa, cửa trước, cửa sau đều bằng liếp với 
mấy cái chõng tre chằng dây gai như kiểu ta thắc võng; một lũ 
trẻ bốn đứa suýt soát nhau đang đùa nghịch ở nền nhà nhẫn 
thin. Chỉ có đặc điểm nhất là xung quanh vách đất quét vôi 
trăn nõn với 6,7 bức ảnh Phật và ảnh chùa tháp, còn điểm 
thêm mấy bức ảnh mà tôi không biết tên; nhưng có lẽ ảnh 
những vĩ nhân của Tích Lan xưa. Lúc đó tôi phê bình thầm 
rằng: Nhà này tuy nghèo, nhưng phong độ không nghèo, 
người này tuy làm cảnh binh, nhưng khí phách ra người hiền 
lương. Tôi đương ngồi xem, bỗng bác ta mang ra 5 cốc nước 


mới uống. Tôi nhắp thử thấy thơm, lại ngòn ngọt. Mới hỏi 
Thương toạ JINARATAN: Coøi bộ nhà này nghèo thế mà cũng 
có chè hảo hạng và đường nhỉ? 

ĐÁP. - Thượng toạ có đi nhiều ở Tích Lan sẽ thấy tỉnh 
thân ái hữu của dân họ cao lắm, ít người chịu đem sự nghèo 
tứng ra đối với bè bạn vì thể nên nhà nào cũng có chè với 
đường để khi có bạn đến thì thết. 

HỎI. - Thế ngộ nhà nghèo cùng thì làm sao? 

ĐÁP. - Dân Tích Lan ít người nghèo cùng quá, vì họ 
không có quan tham lại những, ít khi có trộm cướp, cũng 
khi có đám kiện tụng về xâm chiếm hà hiếp lần nhau, từ trên 
đến dưới ít khi trên cờ bạc, hát xướng. Nên phong hoá thuần 
túy đó là do Phát Giáo đảo tạo nên. 

Đã tạnh mưa, Bác Cảnh binh lại khệ nệ đem hành lý tiễn 
chúng tôi đi cho tới khi ô tô đến đón, mới chào rồi lại về đầu 
cầu làm phận sự. 

Đi đường trường hơn 300 cây số, bốn lần ô tô vỡ máy ở 
giữa đường rừng, đông quê ở nơi "khác đất nước, khác giỗng 
nòi, giá đặt cảnh ngộ nguy hiểm ấy vào địa hạt của một dân 
tộc khác, thì tình lữ thứ của người viễn khách đem vào ký sự 
cố nhiên nó chỉ là một thiên ai oán chua cay với những con 
mắt quen suy bì mầu đa, chia tách nòi giống để bạc đãi nhau. 
Ký giả cũng gặp những cảnh ngộ gian nguy mà có những 
thiên ký sự đầy những tắm đạo tâm thân mật sâu xa của dân 
Tích Lan đủ các hạng người, đối với chúng tôi là người không 
thờ chung tổ quốc sống chung cảnh khổ, có lẽ Đức Phật đầu 
cơ ra tai nạn cho tôi được mặt thấy tai nghe để thêm đi sâu 
vào lòng mộ đạo và tinh thần ái hữu của dân Tích Lan. 


Điện Dö-đê 





15.— TỈNH GANDESEPURA VỚI 
PHẬT GIÁO TÍCH LAN 


Thuợng toạ JINARATANA đã có dịp cho biết kinh đô cổ 
kính nhất và nhiều chùa tháp cỗ nhất, to nhất của Tích Lan 
đều ở tỉnh Gandesepura. Trước đây quân HUNG NÔ và quân 
HÔI đã tàn phá nhưng cũng may còn lại được vài nơi là vì họ 
không dám phá, như điện Bồ Đề và tháp Xá Lợi. Từ khi người 
Anh cát Lợi trả quyền Độc Lập cho Tích Lan, tỉnh này được 
đứng vào đầu chương trình kiến thiết, vì nó lá một tỉnh quan 
hệ với lịch sử Phật giáo, là nền quốc giáo của Tích Lan. 


Từ xưa đến nay, bao giờ tỉnh này cũng là nơi để cho các 
Phật tử thế giới đến chiêm bái và khảo cứu về Phật giáo tiêu 
thừa và nơi họp chỗ tín đồ Phật giáo Tích Lan, đến đó hội họp 
để đi chiêm bái nhất là ngày 30 và mùng một hàng tháng, 
thiện tín đi hành hương đông không thê tưởng tượng đuợc, Ký 
giả có hạnh phúc đuợc đi chiêm bái khắp các nơi Phật tích ở 
tỉnh này. 

A. - Chiêm bái điện Bồ đề 

Các nơi Phật tích tuy ở trong tỉnh ly, nhưng lại ở cả trong 
các quả đồi, núi. 

Giữa đỉnh một quả đồi thấp nhỏ có cây Bồ đề sống linh 
1800 năm, cái cây mà người ta gọi nó làm tiêu biểu cho đạo từ 
bí quảng đại này chỉ có hai cành mà không được to lắm, giá 
đo chiều rộng chỉ độ thước rưỡi ta, trông có vẻ căn cối lắm, có 
lẽ sợ gió lay gẫy, nên đã có sáu cây sắt to chống lấy hai cành 
ở trên một khoảng lưng chừng, đồi to chừng 8 miêng đất và 
cao độ bảy thước tây, chỗ đó gọi là Điện Bồ đề, chứ kỳ thực 
không có tòa điện nguy nga, đồ sộ như chúng ta vẫn tưởng. 
Bên ngoài vây kính bằng hàng rào chấn song sắt, chỉ để có 
một cửa đi lên. Tôi xin lên chiêm bái, vị lão Tăng giữ hương 
đăng nói: ngoài vải vị tăng chúng tôi lên đèn hương và quét 
dọn lá Bồ đề, không ai được lên. 


Tôi hỏi: Bồ để là tiêu biểu cho đạo Đại từ bi quảng đại, 
làm sao lại cấm ngặt thể? 

ĐÁP. - Vì để cho lên thì chỉ mứa ngày là cây Bồ đề này sẽ 
bị các con Phật vặt hết lá đem về lấy khước. 

- Thể thì cắm là phải. 

Lão Tăng lễ rồi ngắt mộ dúm lá Bồ đề đưa tôi mà bảo 
rằng: “Cẩm lấy đem về Việt Nam làm quý vật”. Bên ngoài 
điện Bồ đề có mấy cái hương án bằng đá đục trạm trông có vẻ 
mỹ thuật cô của Phật giáo, để dâng hương hoa; thập phương 
lễ bái, tụng kinh đều ở cả bên dưới, xung quanh điện Bồ đề: 
người sau mới trồng thêm chục cây Bồ đề nữa, các cây trồng 
sau có cây rườm rà đến vài sào ruộng. Vua DEVAMPIZA 
ngày xưa có xây tường ở chung quanh vườn Bồ Đề, tuy chưa 
bị đỗ vỡ hư hỏng, nhưng những vết vạc đèo của gió mưa đã 
đánh dấu một nơi Phật tích có vẻ cổ lắm. Cây Bồ đề ở điện Bồ 
đề chính tay công chúa SINGHAMITTE con của vua A DỤC 
triết cành ở cây Bồ đề nơi Đức Phật ngồi tu thành đạo. Khi nó 
ra rễ lại tự tay công chúa cắt, rồi tự công chúa vượt bê Ấn Độ 
qua Tích Lan trao cho một vị lão Tăng đem trồng. Hiện giờ ở 
vườn Bồ đề còn hai pho tượng đá thờ ở riêng một đài, một 
pho tạc hình công chúa đang quỳ dâng cái chậu ương cành Bồ 
đề, một pho tạc hình vị lão Tăng đương bưng lấy cái chậu Bồ 
đề ở tay công chúa trao sang. Ký giả có vịnh tức cảnh: 

Kìa đài kỷ niệm cây Bồ Đẻ, 

Hai tượng tỉnh thân khéo tạc ghê, 

Sư đỡ trên tay nghành đạo đức 

Chúa trao tựng mặt nhánh từ bị. 

Hương thuyễn mua thủa thơm làng sãi, 

Đèn tuệ ngàn hương tỏ mặt huê, 

Giả sử đời còn Sư Vãi ấy 

Thuyên lâm đâu đến nổi suy vi. ?! 





Thượng toạ JINARATANA cho biết rằng: “Giặc Hung và 
giặc Hôi, khi đến tàn phá kinh đô này, đã định tàn phá cây Bỏ 
đê này đi, nhưng hề quân lính đến nơi lại ghê rợn, sau không 
một tên quân nào dám động chạm đến cả. Hầu hết dân Tích 
Lan họ đêu tưởng tượng như Đức Phật vẫn hiện tại ở đó để 
cứu độ chúng sinh, nên không những họ đến đây lễ bái đông 
mà thôi, nhiều nơi họ còn triết cành ở những cây bên ngoài 
kia đem về nhà trông cho mát mẻ. Nhiễu nơi họ trồng ở bên 
đường, lại làm lên những đến miễu con, đề rước tượng Phật 
lên thở. 

HỎI. - Bên Việt Nam có thế không? 

ĐÁP. - Không, đêền miễu thờ ở các ngả đường hay sốc cây 
ở Việt Nam có lẽ còn nhiều hơn. Nhưng trong đên miễu đó, họ 
chỉ thờ những ông Thân, bà Thánh, đồ vị Sư thông minh nào 
tìm thấy được ở trong kinh Phật có nói đến tên các ông, bà, 
cô, cậu của họ thở cúng. 

B._Chiêm bái bảo tháp to nhất thế giới 

Cũng ở trong tỉnh ly Gandesépura này còn có hai tòa bảo 
tháp to nhất thế giới, mà đã hư hỏng mất một tòa, chỉ còn 
nguyên vẹn được một tòa trên chóp có viên ngọc trị giá bốn 
triệu bạc Đông Dương, của chính phủ Diễn Điện cúng. 
Thượng toạ JINARATANA cho biết rằng: Các bảo tháp ở Ân 
Độ và ở Tích Lan hiện thời, chỉ có tòa tháp này là còn có 
nhiều Xá lợi của Phật nhất, cả dân Tích Lan họ đều tin rằng: 
Nước họ còn giữ được Xá lợi của Phật ở tháp này, nên dân họ 
còn nhiều hạnh phúc. Tòa bảo tháp này do vua Tích Lan ngày 
xưa xây, bên dưới chân tháp còn có hai pho tượng Quốc 
vương và Hoàng hậu Tích Lan bằng đá đứng chắp tay hướng 
lên tháp, để kỷ niệm kỳ công đệ nhất Phật giáo Tích Lan. 

Chính phủ Tích Lan mới xây dãy tường bao bọc xung 
quanh tháp, dãy tường này đặc biệt nhất là có tới một nghìn 
đầu voi rất to, đắp theo với dãy tường, trông có vẻ đẹp và 
hùng tráng lắm. Thương toạ JINARATANA cho biết bức 


Dương. 


ông 


^ 


é 


z 


z 


hêt một sô tiên là 1 triệu bạc Ð 


ờng này xây 


é 


tư 


lo a 


Đonj† 2010, ta pựd uượ) .jq ?dQnp-UDupr t2 
u9w]-4921L @ dyW)-o%w(I 


lU2!!-:Œ 





C._ Chiêm bái nơi xương minh Phật giáo trước nhất ở 
Tích Lan 

Cũng tỉnh Gandesepura chừng 15 cây số, có dãy núi 
Mihimtale. Theo lời Thượng Toạ JINARATANA: thuật 
chuyện: “Dãy núi này có một lịch sử độc nhất của Phật giáo 
Tích Lan, vì vua A Dục sai Hoàng tử MAHINDA là con của 
Ngài sang Tích Lan truyền bá Phật giáo. Hoàng tử 
MAHINDA sang đến núi này tình cờ gặp vua Tích Lan là 
DEVAMPURA đang săn bắn, Hoàng tử cho mời vua 
DEVAMPURA lại nói rằng: “Vâng mệnh Phụ vương tôi sang 
đây làm sứ mệnh của Đức THÍCH CA, để truyền bá đạo lý 
của Ngài Nay tôi muốn được ông giúp đỡ. Vua 
DEVAMPURA cảm phục quá, liền quỳ xuông hôn chân Thái 
tử và phát thệ xin theo trí hướng, lại thề với Hoàng tử xin từ 
nay bỏ hắn nghề chơi săn bắn, tức thì ra lệnh cho quăng hết 
cung tên, lưới, nỏ xuống hang núi”. Dãy núi này từ đó được 
thiết lập thành nơi đại đạo tràng trước nhất ở Tích Lan. Vua A 
Dục có ban Xá lợi của Phật để thờ ở tòa bảo tháp ở trên chỏm 
núi ấy. Tuy bảo tháp này đã hư hỏng cũng như các bảo tháp 
khác, nhưng Xá lợi của Phật vẫn còn”. 

Khi đến chân núi, bắt đầu tiến lên, tôi đã có ý đếm xem 
được bao nhiêu bực mới đến đỉnh núi có bảo tháp. Mới lên 
được 1/3 đường mà tôi đã đếm đuợc hơn 500 bực, sau thấy có 
nhiều chỗ cần phải hỏi cho biết, đành bỏ dở không đếm nữa, 
nhưng nếu đếm cho đến hết, cũng chỉ độ nghìn hai, nghìn ba 
bực thôi. Bực xây chỉ độ 5 tắc ta chứ không cao. 

Vì sao tôi không đếm nữa? Đến đây đã là một dãy núi cao 
chót vót mà lại bằng phẳng rộng rãi bao la, còn đây những 
đường bệ của Phật điện, có sở của Tăng đường, đánh dấu một 
lịch sử Phật giáo oai hùng về thời dĩ vãng. Thế mà quân giặc 
Hung và Hồi nỡ tàn phá chỉ còn lại hàng bao nhiêu cột đá, 
tảng đá v.v...Cảm xúc nhất là khi đi đến chỗ hai món bảo khí 
để đựng món ăn uống của Chư Tăng ngày xưa: Một cái 
thuyền đá để đựng cháo cho Chư Tăng, gắn chám đường còn 


lành lặng nguyên, đo chiều dài được 12 thước tây, chiều rộnh 
và sâu đo được một thước. Còn cái thuyền đựng canh bằng 
1/3 cái đựng cháo, ngay ở nơi hai cái thuyền đá đó còn có bực 
xuống hồ là nơi Chư Tăng tắm rửa ngày xưa. Vốn núi này đã 
có đầy cây cối cô thụ, thật là cảnh trí rừng thuyền, thể mà 
người ta còn mới trồng thêm dị thảo, kỳ hoa, từ chân lên đến 
tít ngọn núi và ở các ngả đường ngang dọc trên núi; những 
đàn chim nhảy nhót ngạo nghễ trên các hàng cây kêu kêu hót 
hót, hình như đương mách bảo: “Đây là cảnh thoát trần, cố 
tiến lên, cố tiến lên!” Nếu mà quân giặc họ không tàn phá, thì 
cái cảnh trí thiên tạo, lẫn nhân tạo này còn hùng vĩ trang 
nghiêm biết mấy! Giả sử có những cây bút tài hoa tả cảnh ở 
Phong Thần, ở Tây Du có tái sinh cũng khó mà tả hết được 
cái đẹp của nó. 

Đứng đấy mà trông lên tòa bảo tháp ở ngọn núi trên, hãy 
còn cao xa tít mù tắp, thế mà các ông già, bà cả đều cô hăng 
hái ra tay ghì chặt vào cái cây để leo lên. Một bà cụ nhà quê 
đầu bạc phơ đương ngồi thở, tôi hỏi đùa: 

- Cụ già yếu như vậy thì ra chùa làng mà lễ cũng được, 
can gì mà phải lên đây cho mệt mỏi? 

Bà cụ trả lời bằng một giọng phều phào: 

- “Chùa làng tôi làm gì có xá lợi của Phật, có lễ chẳng 
qua chỉ là bái vọng, công đức nào bằng được đến lễ bải ở nơi 
có thân kim cương của Phật. Mỗi tháng con nó đề cho hai 
ngày đi lễ câu phúc lại còn sợ một. Tôi ấi lễ Phật đây tuy có 
một, nhưng rất vui sướng, chứ 28 ngày đun bếp thối cơm, giữ 
nhà, ăm chảu còn mệt hơn và còn buôn khổ hơn nữa ”. 

- 4 Di Đà Phật, cụ thành tâm lắm, Đức Phật đã chứng rồi 
đấy, mời cụ đứng dậy leo với chúng tôi cho vui chân. 

Lên đến nƠI, người nào cũng mệt nhoàải, phải ngồi nghỉ và 
xin nước uống rồi mới đi lễ được. Chúng tôi vào dâng hương, 
lễ xong ra đi xem, Thượng toạ JINARA TANA cho biết: “Cây 
tháp này nếu còn nguyên vẹn, thì cũng như cây tháp thờ xá lợi 


Phật mà chúng ta đến lễ hôm qua đó”. Lúc đó tôi tưởng như 
gần với nền trời xanh. Trông thấy khắp đảo Tích Lan toàn một 
mầu xanh ngắt của bức bình phong núi, và các tấm gương 
nước trong veo, bèn ngâm: 

Quanh Phật đài non nước, nước non, 

Chùa xưa tháp cũ ngát càn khôn, 

Chẹn hương vừa ngát đải mây gió, 

Phảng phất nhường như chướng thạch hôn". 

Được đến chiêm bái những tòa điện tháp nguy nga, đồ sộ 
cả về thiên tạo lẫn nhân tạo, của bốn nơi Phật tích, đây là phần 
thưởng thứ nhất của đời tôi. Trái lại cũng rất ai oán với tạo 
hoá đa đoan, đã tạo ra những ông vua chúa có đạo như vua A 
DỤC, vua DEVAMPURA và hoàng tử MAHINDA và công 
chúa SINGHAMITTA, cùng nhau xây đắp nên nền Phật giáo 
cả về tỉnh thần lẫn vật chất, hình thức ở Án Độ và Tích Lan 
mà nghìn muôn đời về sau, dù cho các chính phủ có sùng mộ 
Phật giáo đến đâu đi chăng nữa cũng không thê làm nên được; 
làm sao mà lại còn tạo ra những chúa vô đạo như chúa quân 
Hung, quân Hồi, để họ tàn phá hầu hết những nơi làm nền 
tảng phong hoá, đạo đức chung của nhân loại như vậy. Không 
biết bọn tàn nhẫn, họ ở suối vàng ngày nay có nghe thấy 
những điều ai oán của thiên hạ mà tự ngậm ngùi, hối hận 
không? 

Dưới đây xin kết luận về việc đi chiêm bái này: 

Quá trưa hôm 30, chúng tôi đến nơi, đã thấy quang cảnh 
như hội chùa Hương Tích vậy. Dân Tích Lan gọi tỉnh 
Gandesepura này là kinh đô Phật giáo thực không ngoa. Khắp 
trong tỉnh chỗ nào cũng có cây côi rườm rà, ít khi có ánh 
nẵng. Ở dưới đất trồng cỏ sén băng, khách thập phương lễ bái 
xong ra các bãi cỏ đó nghỉ ngơi, người thì ngồi, người thì 


' Thạch hồn tỷ với chân thân bất diệt 


nằm, người thì ra suối tắm gội. Ô tô của thập phương để ở vệ 
đường bên suối, chỗ nào cũng nhiều. Còn xe ra vào tựa như 
một thị trấn lớn, chứ thực ra tỉnh này vừa nhỏ lại ít người 
buôn bán. Thoạt đến tỉnh đã thấy mấy chiếc công làm theo mỹ 
thuật nhà Phật, mỗi cái công đều bắc loa, để truyền ra các bài 
kinh, bài văn, những khi chư Tăng tụng kinh cho thiện tín 
tụng theo, quả là một chợ người tụng kinh. 

Tôi thấy đông đúc quá như vậy, tưởng chừng thế nào cũng 
có các trò ăn tiền như các nơi hội chùa ở Việt Nam, nên đã để 
ý tìm cả ngày lẫn đêm, quả không có một trò gì có tính cách 
ăn tiền và hủ bại, cũng không có thấy một hàng cơm nào cheo 
những đùi thịt lủng lắng nhưng hội chùa Hương, hội Phủ 
Giây, Kiếp Bạc ở ta. Trái lại, thì hàng giải khát nhiều vô kê, 
bán toàn nước cam nước chanh, nước chè pha lẫn với sữa bò. 
Mỗi hàng còn chất hàng đóng quả dừa non, theo giá tiền ta chỉ 
độ vài hào một quả, ai mua xong, họ cầm dao vạc luôn núm 
rồi uống chứ không phải dùng đến cốc chén chỉ cả. Hàng nào 
cũng có nhiều thanh bông hoa quả, như chuối ngự, dưa và 
cam với các thứ bánh ngọt. Lại còn có mây khách sạn rộng 
rãi, mát mẻ, có nhiều buồng ăn, ngủ riêng cho thập phương đi 
lễ bái về đêm. Các khách sạn này, đều của các nhà Phật tổ 
chức, cũng nhằm vào mục đích chấn hưng Phật giáo. Sáu 
người chúng tôi ăn ở hai ngày mà ông chủ khách sạn không 
lây một xu nào. 

Tôi hỏi: Như vậy thì lấy gì mà sinh sống? 


ĐÁP. - 76i có nghề nghiệp khác, hàng tôi bán nhờ đất 
Phát ở đây tuy cũng có ăn lãi một chút của các nhà phong 
phú bản quốc, còn các Ngài là Phái đoàn Phật giáo ở ngoại 
quốc đến, tức là thượng khách của chúng tôi, chúng tôi được 
cung tiếp là phúc lắm. 





Chúng tôi đến chiêm bái khắp các nơi đã kể trên, nơi nào cũn 
đông đúc, nhất là ở điện Bồ đề, tháp xá lợi, náo nhiệt, tưng 
bừng chừng như cực lạc ở nơi này, người ta gọi tỉnh này là 
“kinh đô Phật giáo” tôi xin đặt cho nó thêm một tên nữa là 
“Phật tích hiện tại kinh kỳ”, theo với cảm hứng Ấy, tÔI có 
vịnh: 

Tích Lan có tỉnh Găng đề sê, 

Phật tử mười phương lũ lượt về. 

Chợ họp hương hoa thông mấy phó, 

Loa truyền kinh giáo dậy tứ bễ, 

Lưng trời bảo tháp chen đâu lễ, 

Rợp đất Bồ Đề sạt gối quỳ, 

Nếu chẳng nhân gian đây Cực lạc, 

Thì đâu Phát tích tại kinh kỳ. 


Đức Phật Thiet {Ca cao trượi ï¿U đừag rang 
làa thạch-dúi ử điện Bö-dt 


———— 





16.~ MỘT TÔ CHỨC GIÚP KHÁNH HÀNH 
HƯƠNG CÓ ĐÂY Ý NGHĨA CỦA NHÂN DÂN 
TÍCH LAN 


Vì là ngày 30 và mùng I nhân dân Tích Lan về tỉnh 
GANDESEPURA này chiêm bái các nơi Phật tích đông đúc 
quá, nên giữa các con đường chính sứ, nhân dân họ có một tổ 
chức giúp đỡ cho mọi ngườ đi lễ, thực là một tinh thần bác ái 
đáng phục, mục đích của họ cốt làm cho giầu, nghèo ai ai 
cũng có thê đi lễ được, còn như người nào bận không đi được, 
cũng vẫn gom góp được tiên cầu phúc. 

CÁCH TỎ CHỨC_ Khắp trên dải đất Tích Lan có bao 
nhiêu con đường, cách độ năm, sáu chục cây số lại có một nơi 
nhà trạm, trước cửa nhà trạm có một cái công trào đồ sộ, trên 
cùng của hai mặt công là hai bức tranh Phật, còn toàn thân 
cổng ken bằng lá đừa, có chương hoa kết thái, trông mỹ lệ 
lắm, bên công lúc nào cũng có mấy người cầm cờ Phật giáo 
(vì họ tập đoàn đi lễ, mỗi đoàn đi ô tô đều có cắm cờ Phật 
giáo) họ phất cờ chào, ô tô đều phải đỗ, sẽ được mời vào nhà 
trạm nghỉ ngơi, uống nước, ăn cơm, ăn uống đầy đủ lắm mà 
bắt cứ là quen hay lạ, ăn xong đều không phải trả một khoản 
tiền gì cả. Lượt đi đọc đường chúng tôi phải chối từ với nhiều 
nơi: lượt về đến nhà trạm Ở phố HELSNARA, có báo hiệu đặc 
biệt là có chư Tăng đến, rồi có ngót 100 người Ô ra vây kín cả 
ô tô đề mời một cách khẩn khoản, ý tôi cũng muốn biết rõ 
cách tổ chức cao quý của họ để vào ký sự, mới rủ nhau xuống, 
được mời vào tòa nhà riêng mà họ đã ấn định để cúng chư 
Tăng khi đến, có khăn trăng mới tỉnh trải phủ bàn ghé, lại có 
vậy nước hoa thơm ngào ngạt; họ biết luật lệ của chư Tăng, 
không dùng món ăn phi thời hoá nên mỗi vị chỉ được một cốc 
nước cam với một miếng trầu, còn được họ lễ để lấy công đức 
vô kể, mọi người lễ chào mừng xong, tôi bảo ông trưởng ban 
tổ chức đưa đi xem khắp lượt các nơi. 


Cái nhà trạm này dài tới 7 gian, làm bằng tre, lợp lá dừa, 
cũng chương hoa, kêt thái như sắp vào đám hội có độ 50 thiện 
tín đang ăn cơm, mà món ăn khá sang. 

Tôi hỏi: Hai hôm nay được chừng bao nhiêu khách hành 
hương vào ăn uông vào quỷ trạm? 

- Được một vạn linh năm ngàn người. 

Lại dẫn vào xem chỗ thổi nấu, ký giả thấy hiện còn tới 10 
tạ gạo, ba nồi cơm nguyên, với một nồi đương SỚI gIỞ, bốn 
xanh mười món ăn hãy nóng. Các món rau đậu sống hãy còn 
ngỗn ngang. Đến xem nhà sắp đồ nước, có tới hàng mấy 
nghìn chai nước cam, nước chanh, phần nhiều chỉ còn vỏ; 
chuôi ngự còn treo đên 20 buông; dừa, cam còn khá nhiêu, 
nhât là bánh ngọt họ làm đên sáu thứ. 

Tôi hỏi: Môi tháng vào ngày 30 và mông một, các ông đêu 
có tô chức như thê này phải không? 

- Thưa phải, chỉ có sự trang hoàng thì kỳ này nhiều hơn, 
là vì hội nghị Phật giáo thê giới đi chiêm bái qua đây. 

- Mỗi kỳ làm tốn độ bao nhiêu, và lấy tiền đâu mà làm? 

- Mỗi kỳ trung bình hết độ hai vạn bạc Đông dương, 
nhưng kỳ này hết nhiêu hơn. Số tiên này là của tất cả mọi 
người hảo tâm, từ người phu xe, người thợ cáy, đến các nhà 
hào quý đếu có góp vào, không chỉ những góp tiên mà thôi, 
người góp gạo, người góp củi, người góp các món náu, người 
góp hoa quả, bánh trái v.v... chúng tôi không phải bồ bán cho 
ai cả, thế mà kỳ nào làm xong cũng còn thừa tiễn. 


- Cách tổ chức cho thập phương đi chiêm bái, đến đâu đói 
khát có chỗ ăn uống đây đủ, khang trang thế này thực là một 
phong tục thiện mỹ, nhưng giả. để cho người nào ăn uống Sẽ 
phải trả tiền, có phải khỏi phiên đến các người nghèo khổ lo 
tiễn đóng góp không? 

- Nếu ai ăn uống xong cũng đêu phải trả tiền, nó lại là sự 
buôn bản, không còn gọi là mỹ tục được nữa. Dân chúng tôi 


bất luận giàu nghèo, ai được góp vào Công cuộc này đêu lấy 
làm hỷ xả, chứ không một ai cho là phiên, vì họ cho rằng đã 
được đóng góp vào việc câu phúc chung, mặc dâu không đi lễ 
được đấy, nhưng vẫn được phúc như người đi lễ. Bao giờ sự 
đi đến các nơi Phật tích chiêm bái của dân Tích Lan chúng tôi 
cũng đông đúc, vui vẻ, là vì nước chúng tôi chỗ nào cũng có 
tổ chức giúp đỡ cho đồng bào chúng tôi đi chiêm bái một 
cách chu đáo. 

Trong hai ngày ở một nhà trạm này, đã có tới một vạn linh 
năm nghìn khách ăn uống, về việc đi chiêm bái Phật tích, 
huống hồ còn khắp các nhà trạm trong nước, đủ thấy lòng một 
Phật của dân Tích Lan sâu xa đến thế nào. Hôm qua, Ông 
Tỉnh trưởng tỉnh Gandesepura nói: “Cứ đến kỳ 30 và mông 
mội, trong tỉnh này trung bình cũng có tới bốn vạn người lui 
tới lễ bái các nơi Phật tích ”. Quả thật ông nói không sai. 


17.— ĐI CHIÊẾM BÁI CHÙA RẰNG PHẬT 


GIẢI ĐÈ: Sau khi Đức THÍCH CA vào Niết Bàn, rước 
Ngài vào đàn hỏa (đàn thiêu) thì tòan thân của Ngài đã biết 
thành những viên Xá lợi, những Xá lợi đó đều rước vào bảo 
tháp nhưng còn một chiếc răng đốt làm sao cũng không cháy. 
Đến khi chia Xá lợi của Phật cho vua các nước rước về thờ, 
thì chiếc răng vô giá đó, chia về phần vua Tích Lan, hiện giờ 
thờ tại chùa Răng Phật ở tỉnh Kandy, chính là ngôi chùa mà 
Hội nghị Phật giáo thế giới đã làm lễ tuyên thệ. 

Chùa Răng Phật, thường lệ một năm chỉ có một ngày lễ 
trọng mới được rước Răng Phật ra cung ngoài cho thập 
phương chiêm bái, đến khi đã rước vào cung trong, dù cho 
bậc nào cũng không được vào vì sợ người khác rước trộm. Vì 
có cuộc hội nghị Phật giáo thế giới nên Hòa thượng trụ trì mới 
tổ chức riêng một ngày trọng lễ vào ngày mùng 3 tháng 6; 
ngày đó, rước Răng Phật ra cho Phật tử thế giới chiêm bái. 

Trước giờ rước ra cung ngoài, các vị Trưởng Phái đoàn 
xuất gia phải vào nội cung lễ xin rước ra. Tôi cùng với một 
Hòa thượng đại biểu Phật giáo nước Ý hân hạnh được mời 
vào trước nhất, lúc vào đến nơi tôi còn thấy hai cái khoá sắt to 
ngang bàn tay đeo ở hai cánh cửa sắt chưa ngỏ. Một vị lão 
Hòa thượng trong bốn vị Hòa thượng túc trực cầm hai chìa 
khoá mở cửa, một vị Hòa thượng khác đưa cho vị Hòa thượng 
nước Ý một cái đai bằng vải vàng đề thắt ngang lưng rôi mới 
được vào, lại có một Hòa thượng nữa đưa cho một vôc hoa để 
rải trước bảo tháp vàng có Răng Phật ở trong, rải hoa xong 
liền quỳ cầu nguyện độ nửa phút rồi lui ra. Kế đến lượt tôi và 
tất cả các vị Trưởng phái đoàn xuất gia lễ, sau đều theo lễ 
nghi như thế cả. Lễ xong, một vị lão Hòa thượng mở cái chụp 
đậy bằng vàng ra để cho bốn Hòa thượng cùng với các 


Trưởng phái đoàn cùng rước bảo tháp có Răng Phật ra cung 
ngoài, Hòa thượng trụ trì đã cho khoá trái hai cửa nách chùa 
không cho thập phương vào chiêm bái vội, để cho các vị Phái 
đoàn Phật giáo cả Tăng lẫn tục được chiêm bái trước và tế 
nhận riêng hết non tiếng đồng hồ. 

Tôi nhận thấy cái Răng Phật đây khác với răng người ta 
nhiều lắm. Chiều dài chừng độ hai tấc rưỡi ta và to chừng 
bằng ngón tay chỏ mà tròn, mầu sắc vàng vàng tựa như ngà 
lâu đời. 

Hết giờ chiêm bái của các Phái đoàn, hai cửa nách Phật 
điện vừa được mở, tôi tưởng chừng như sụp đồ hết với sự 
chen chúc của thập phương kéo lên chiêm ngưỡng răng Phật, 
và cứ như thế gần ba tiếng đồng hồ mới ngớt người. 

Lại đến quang cảnh đám rước ảnh Phật đêm nay của chùa 
Răng Phật, 9 giờ hơn mới rước, mà mới 6 giờ chiều, từ cửa 
chùa ra cho đến hơn một cây số, hai bên đường hàng phố rộng 
lắm, đều có anh em cảnh binh xếp cho bốn hàng người ngôi 
bên trong, để đứng ngăn người xem bên ngoài; còn bên ngoài, 
người đứng như nêm cối, nhưng cả người ngồi người đứng 
đều rất mực nghiêm chỉnh, kính cần, mặc dâu chỗ có cảnh 
binh hay không; chúng tôi đứng trên gác nhìn xuống ai cũng 
phải kính phục tỉnh thần kỷ luật của dân Tích Lan. 

Đúng 7 giờ, hàng máy nghìn ngọn đèn điện bóng ngũ sắc 
bật thành bảy tầng trước cánh cửa chùa để tượng trưng cho 7 
dây đèn “giác” sẽ khai quang cho con đường mê muội của bảy 
tỉnh. 

Một tiếng dậy trời của súng thần công nổi hiệu, đám rước 
bắt đầu cử hành. Đi trước đẹp đường là một đoàn múa đuốc. 
Bốn đầu gậy họ đem buộc bốn túm dẻ rồi tâm dầu đốt lên 
cháy sáng rực trời. Họ vừa đi vừa theo bài theo điệu trông 
nhịp nhàng tựa như đám hỏa long múa khai lộ vậy. Nói sau 
còn có rất nhiều cây đuốc, đi dàn ra hai bên vệ đường, mỗi 
bên 250 cây. Đuốc không phải bằng đóm mà bằng lồng đan 


bằng dây thép với một thứ vỏ quả như vỏ dừa khô, đốt cháy 
đượm lắm mà không có khói khét. Kéo theo sau có 5 xe bò vỏ 
đó để đốt có thể cung cấp cho 500 cây đuốc khai lộ ấy suốt 
đêm. 

Từ đầu đến cuối đám rước, có tới 60 con voi vừa lớn vừa 
nhỏ đi làm 20 đoàn, mỗi đoàn 3 con, người ta đem bao nhiêu 
những đồ may sẵn bằng gấm vóc, và các thứ vải hoa khoác 
kín cả tòan thân voi, thành ra những đoàn voi bằng gấm vóc 
biết đi (60 con voi đã được huấn luyện cho nên có đi nhịp 
nhàng đều lắm) các con voi lớn đi hàng giữa, trên lưng voi có 
Phật tượng, Phật đình, Phật tháp cho đến các thứ đựng xá lợi 
và hòm kinh. Các voi con đi hai bên, có con đến bốn người 
cưỡi trên lưng nó để cầm các thứ cờ quạt, tàn tàn v.v... Tôi 
còn phải kế cái đẹp của hai con voi gâm hoa điểm thêm các 
thứ hạt ngọc chân châu, kim kính, chân chỉ, hạt bột, lại có 
mắc điện riêng trong mình nó đề đốt những ngọn đèn ‹ điện ngũ 
sắc cỏn con. Trên lưng nó mang hai cái tháp vàng vẫn đề thờ 
Xá lợi Phật mà chính mắt tôi đã thấy từ chiêu. Mỗi đàn voi đi 
cách nhau chừng 50 thước ta, quãng giữa là đoàn ca nhạc. 
Đoàn nhiều nhất là 32 người, ít nhất là 16 người, cộng thành 
19 đoàn ca nhạc, mỗi đoàn trưởng ăn mặc lối võ sĩ đều cởi 
trần, trước ngực đều đeo một miêng đều thêu diềm kim kính, 
vai họ khoác một cái tua như yếm dãi, thêu chân chỉ hạt bột. 
Dưới ngang lưng lại còn thắt một cái hoa cân sòe ra ba khổ, 
dài đến đầu gối, cũng đều có thêu mạng, trên đầu đội mũ võ, 
trong người lại còn đeo nhiều các quả chuông, quả nhạc hai 
tay đều có cầm nhạc khí, khi họ nhún nhảy múa hát theo điệu 
bộ đều lắm mà trông có vẻ oai hùng và vui vẻ. 

Đám rước đi gần nửa cây số, chỉ có một đoàn múa đuốc, 
19 đoàn nhạc sỹ, 20 đoàn voI với 500 cây đuốc đi điểm thêm 
vẻ huy hòang rực rỡ cho các bức tranh ảnh Phật tôn nghiêm 
trên mình vol. 

Tôi có hỏi Hòa thượng trụ trì chùa Răng Phật rằng: Phí 
tốn hết bao nhiêu về việc chỉ tiêu vào đám rước này. Ngài cho 


biết hết chừng 5000 đồng roupies (2 vạn bạc ta) nhưng thập 
phương cúng vào cũng đủ. 


18.— TINH THÂN HỌAT ĐỘNG CỦA HỘI ĐẠI 
BÒ ĐÈ TÍCH LAN. 


Vừa nửa tháng Phái đoàn Phật giáo chúng tôi ở nhà riêng 
của ông RAJA HEWA là Phó hội trưởng hội Đại Bồ Đề Tích 
Lan, mới có nhiều dịp được ông ta đưa đi thăm các cơ quan 
của hội này hiện đương hoạt động. Dưới đây xin kính mời các 
Phật tử tùy hi các việc đại phúc đức của hội Đại Bồ Đề Tích 
Lan. 

1./ CƠ QUAN TRUÊN BÁ. - Hội Đại Bồ Đề Tích Lan có 
một cơ quan truyền bá Phật giáo rất hòan bị tức la tờ Phật giáo 
tạp chí, mỗi tháng xuất bản 4 kỳ, mỗi kỳ ra được 6000 số. 
Ngoài tờ Phật giáo tạp chí, mỗi tháng còn xuất bản được 
nhiều các kinh sách Phật nữa. Trong ban biên tập tòan là các 
vị văn Tăng tuệ sĩ đảm đương; ông phó Hội trưởng cho biết 
rằng: “Kinh sách báo chí của hội chúng tôi có nhiều khi phải 
biếu không, hoặc chỉ lấy đủ tiền in. Thế mà chỉ nhờ vào nhà in 
riêng của hội chúng tôi mà cơ quan truyền bá đứng vững”. Tôi 
đã mục kích nhà In này, có tới sáu cái máy lớn, còn các máy 
nhỏ không kể, các thứ chữ và phụ tùng đầy đủ lắm. 

2./ TRƯỜNG HỌC PHẬT. - Hội Đại Bồ Đề Tích Lan 
nhờ có Hòa thượng Sumangala là một Đại Sư sáng lập nên hội 
này, trước đây Ngài tự xuất tiền riêng để mở một trường học 
rất quy mô, rất vĩ đại. Mặc dầu Ngài tịch đã lâu, mà trường 
Phật học vẫn tiến. Trường Phật học này hiện thời có tới 800 
học sinh cả Tăng lẫn cư sĩ đủ cả ba bậc, Đại, Trung, Tiểu học, 
trong trường có cả học sinh Tăng Ấn Độ, Trung Hoa và Diễn 
Điện. Sự ăn ở của học sinh chia làm hai hạng. Hạng ngoại trú, 
ở ngoài đến buổi vào học, hạng này không phải trả một khỏan 
tiền gì cho Hội cả. Hai là hạng nội trú, ăn ở luôn trong trường, 
tuy không phải trả tiền học nhưng phải trả tiền lương ăn. 


Giáo sư tòan là chư Tăng có tới 20 vị để đủ dạy cho các 
lớp. Tiền chỉ vào việc cung cấp giáo sư và tạp chí mỗi năm 
hết một vạn rouples tức là linh bốn vạn bạc Đông Dương, 
được chính phủ Tích Lan trợ cấp mỗi năm 4000 roupies, còn 
thì công quỹ của hội chịu; học sinh Tăng về hạng nội trú, tuy 
nói là phải chịu tiền ăn, nhưng thực ra ít khi phải đóng tiền vì 
các nhà thiện tín đã cắt lượt nhau làm cơm đem đến tại trường 
cúng. 

3./ CƠ QUAN THANH NIÊN PHẬT TỬ. - Hội Đại Bồ 
Đề Tích Lan có cơ quan đào tạo thanh niên Phật tử to tát lắm. 
Mục đích chính là để đào tạo cho các thanh niên nam nữ, có 
những đức tính thuần túy để sống với cuộc đời có giá trị cho 
con người. Chương trình huấn luyện trong cơ quan thanh niên 
Phật tử này có đủ các môn học về Trí, Đức, và Thể dục. Hiện 
trong đó đã có 1500 thanh niên trí thức. 

4./ CƠ QUAN CẤP DƯỠNG CÔ ĐỘC. - Hội Đại Bồ Đề 
Tích Lan đã có tới 3 cơ quan nuôi trẻ mồ côi và ông bà già cả 
nghèo khổ, không có con cháu, hoặc con cháu nghèo quá. Cả 
ba cơ quan này đêu do bà RAJA HEWA đứng giám đốc. 

Các ông bà kém phúc đức được cấp dưỡng trong các cơ 
quan này, chẳng những chu đáo về ăn ở, mà còn được có 
những phương tiện để an ủi về tâm hồn nữa. Tôi thấy đầu 
giường của môi bà già đều có lọ cắm hoa, nếu hôm nào không 
có người cho hoa, các bà ấy sẽ bẻ các cành lá đem vào căm đề 
niệm Phật. Ôi ! con người ta đã bị suốt đời cặm cụi, gian lao, 
từ thủa trắng răng đến bạc đầu, để đóng góp với gia đình, với 
xã hội, thực là trăm cay, nghìn đắng mà chỉ vì kém phúc đức 
nhân duyên, hoá nên không con không cháu, lại không cửa, 
không nhà, với cảnh ngộ nghèo cùng, khốn khó, mặc dầu đã 
hân hạnh có nơi nương tựa. Cơ quan của những tắm lòng 
thương nòi giống lập ra cho được ấm no về thể xác, nhưng cái 
ưu phiền vò võ cô đơn ở tâm hồn người ta nó dầy vò, nó căn 
rứt, cô nhiên phải có phương pháp chăn nuôi về tâm hồn mới 
có thể yên ủi được phân nào chăng? 


Tôi thấy bà giám đốc nuôi các ông bà già quan quả của 
hội Phật giáo Tích Lan này thực đã đi sâu vào đến tâm lý của 
hạng người kém phúc kể trên. 

5/ CƠ QUAN NHÀ THƯƠNG. - Năm 1912, Hòa 
thượng DHARMAPALA tự bỏ tiền riêng ra lập cho Hội Bồ 
Đề TÍch Lan một bệnh viện, nhằm vào mục đích bảo tồn nền 
y học của Tích Lan. Hòa thượng sáng lập bệnh việc này, có để 
lại cho Hội một số tiền là 6 vạn TOUPI€S để luân lưu sinh tức 
mà chi dùng cho các khỏan chi phí của nhà thương này. Mỗi 
tháng phải trả tiền lương y sĩ và mua thuốc v.v...hết số tiền 
dưới 500 roupIes. 

Nhà y sĩ nổi danh là ANVEDU, mỗi ngày ông tự đến nhà 
thương thăm bệnh nhân không lấy tiền. Các bệnh nhân ở nhà 
thương và ở ngoài đến xin thuốc, không phải trả một khỏan 
tiền gì. 

6 TRƯỜNG BẢO TRỢ GIÁO DỤC Ở TRONG TỈNH 
COLOMBO. - Đây là một trường thành lập trước nhất; hiện 
thời là một trường dạy học không lấy tiền, to nhất và kiểu mẫu 
nhất ở Colombo. 

Trường học RaJadiriga. — Trường này do ông MUDLIHAR 
DONGARALISH MAREITARAC, tức là ông thân sinh ra 
Hòa thượng DHARMAPOLA sáng lập từ năm 1898. Hiện 
thời do ông RAJAHEWA đứng giám đốc. Trường này hiện 
thời có tới 1200 học sinh nam nữ, có đủ từ lớp mẫu giáo cho 
đến trung học. Tất cả có tới 32 giáo sư do chính phủ Tích Lan 
trả lương. Tiếng Tích Lan là tiếng chính trong việc giảng dạy, 
còn tiếng Anh chỉ là tiếng phụ. Nhưng học sinh từ § tuổi đã 
phải học Anh văn, vì tiếng Anh ngày nay ở các cơ quan hành 
chánh còn dùng. Học trò đến 16 tuổi, phải qua một kỳ thi lên 
lớp Cao đăng. 

Còn có nhiều các lớp học chuyên nghiệp cho các trò 
nghèo. Học trò trai học nghề đắp nặn, nghề mộc, nghề gò, 
nghề Vẽ V.V...; trò gái học nghề thêu, dệt, đan, khâu... 


Đã có nhiều học trò nam, nữ làm ra được các đồ rất tinh 
xảo, giao sang Đại lý công phát hành lấy tiền ăn học. 

Mỗi buổi sáng học trò đều phải đọc 5 điều giới của Phật, 
trước khi khai học. 

7. THUYÊN LỮ VIỆN. - Hội Đại Bồ Đề Tích Lan hiện 
đương làm một viện thuyền lữ, mục đích để cho các Phật tử 
Tích Lan ở xa lại và các Phật tử thế giới khi tới Tích Lan du 
lịch sẽ được vào viện này ăn ở. Viện này làm 6 tháng nữa thì 
được hòan thành. Số tiền kiến trúc viện này theo lời ông Phó 
Hội trưởng sẽ hết tới 30 triệu roupies tức là linh 120 triệu bạc 
Đông Dương, tòa nhà này làm xong có thể hết đến sỐ tiền ấy 
thực; tôi đã đi xem hết lượt, thấy có nhiều buông, mỗi buông 
đều có đủ chỗ cho bốn người ở và có đủ các nơi tắm gội, xuất 
xử, có cả bếp nấu riêng. 

Ông phó Hội trưởng có nói với tôi một câu rất thân mật 
rằng: “Ƒj thượng khách đến viện thuyên lữ này trước nhất là 
Phái đoàn Phật giáo Việt Nam, nên bản Hội sẽ xin dành riêng 
một phòng lấy tên là “PHÒNG VIỆT NAM”. 

Xem tỉnh thần kiến trúc viện thuyền lữ này, đủ thấy Hội 
Đại Bồ Đề Tích Lan quý trọng Phật tử thế giới đến nhường 
nào. 

Tôi tin rằng Hội Đại Bồ Đề Tích Lan có thể làm cho Phật 
giáo bành trướng được. 

§/ TÔ CHỨC LẠI CƠ QUAN TRUYÊN BÁ PHẬT 
GIÁO Ở THỦ ĐÔ ANH. - Hôm mùng 8 tháng 6 đương lịch, 
Hội Đại Bồ Đề Tích Lan, mời các đại biểu Phật giáo của cả 
26 nước hội họp tại trụ sở riêng. 

Hòa thượng D.V.P.VAJIRANANATHERO, Hội trưởng 
tường trình rằng: “Trước đây Hội Đại Bồ Đề Tích Lan chúng 
tôi, có lập một cơ quan truyền bá Phật giáo ở Thủ đô nước 
Anh, sau vì chiến tranh phải đình trệ hết mọi công việc. Nay 
xin các Đại biêu Phật giáo thế giới giúp đỡ thực tê đề tổ chức 
lại cơ quan đó”. 


Một số Đại biểu Phật giáo thế giới cố nhiên phải có tôi 
được mời làm ủy viên trong ban tô chức lại cơ quan truyền bá 
Phật giáo ở Luân Đôn, do ông phó Hội trưởng Hội Đại Bồ Đề 
Tích Lan đứng điều khiển các công việc này. Có vài nhân 
viên của một Phái đoàn khác còn có óc riêng rẽ, nên mới thốt 
ra câu hỏi tôi về vấn đề này: “Sao chúng ta lại phải giúp cho 
Hội Đại Bỏ Đề Tích Lan bành trướng Phát giáo ở Anh?” 

Tôi trả lời: “Đức Phật truyền lại cái nên tảng từ bi, bình 
đăng, phận sự của các Phật tử phải lo tính làm sao cho nhân 
loại xây được lâu đài hòa bình hạnh phúc trên nên tảng đó. 

Nay các Phật tử thế giới cùng chung đúc lực lượng để 
giúp Hội Đại Bồ Đề Tích Lan bành trướng cơ quan truyền bá 
Phật giáo ở Luân Đôn thể là các Phật tử thế giới đã tiễn tới 
con đường “Vô ngã sở” của Đức Từ phụ. Chúng ta đã biểu lộ 
được tỉnh thân đoàn kết, không còn chia rẽ giống nòi đề di hại 
về hậu hoạ cho giữa các dân tộc cũng như giữa nhán loại. Có 
thể hoạ may sau này mới hướng dẫn nhân loại cùng hòa giải 
với tình hữu nghị thân mật được. Đến như Phật tử ở nước nào 
phải làm việc Phát cho lợi lạc dân tộc ấy, thế cũng là theo 
Phật dạy “báo ân địa”, nghĩa là đên ơn đất nước mình đang 
nương nhờ để sinh sống mà tu hành. 

Nhưng nếu chỉ biết có một phán sự ấy, có nhiên còn bị 
giam hãm trong tình thức nhân ngã, trái hẳn với tôn chỉ từ bi 
quảng đại. 


Nói tóm lại, nêu các bậc Tô sự ngàn xưa, vị nào cũng khư 
khwư giữ quan niệm riêng rẽ ở đâu biết đáy, thì xứ sở của 
chúng ta ngày nay đã làm gì có Phật giáo? ” 








lỆ Phật-giáo thế-giới 


19.— KẾT QUÁ VÀ TÌNH HÌNH TỎNG QUÁT 
CỦA HỘI NGHỊ PHẬT GIÁO THẺ GIỚI 


Hội nghị Phật giáo thế giới họp tại Colombo kinh đô xứ 
Tích Lan từ ngày 25/5/1950 đên ngày mùng 8/6/1950 thì bê 
mạc. 

Hội nghị này có Đại biểu Phật giáo của 26 nước trên tòan 
cầu dự, do Tổng Hội nghị Phật giáo Tích Lan chiêu tập. Ấy là 
một cuộc họp mặt đầu tiên của Phật tử thế giới trong lịch sử 
Phật giáo hiện tại. 

Mục đích của cuộc Hội nghị: 

Theo lời mời của Ủy ban chiêu tập thì cuộc Hội nghị này 
có mục đích. 

a) Các Hội, các tổ chức Phật giáo các nước gặp nhau để 
trao đổi tin tức về phong trào Phật giáo trên thế giới. 


b) Đi đến một tổ chức Phật giáo thế giới có mục đích 
thống nhất các lực lượng Phật giáo trên hòan cầu. 


c) Tìm những phương tiện thiết thực để giúp các Phật tử 
thế giới, giải quyết những vấn đề quan hệ đến nhân sinh. 


d) Để các đại biểu Phật giáo có dịp đi chiêm ngưỡng Xá 
Lợi Đức Phật THÍCH CA tại tỉnh Kandy và Gandesepura tại 
Tích Lan là những nơi đã nỗi tiếng trên hòan cầu. Vì thế trong 
chương trình do ban tổ chức thảo ra có các cuộc đi chiêm bái 
Phật tích. 


SỰ ĐÓN TIÉP. - Ủy ban chiêu tập Hội nghị, nhận nhiêm 
vụ xếp đặt chỗ ăn ở cho các Đại biểu thế giới tại Colombo và 
các nơi khác ở thủ đô Tích Lan, cả đến các nơi cư trú cho các 
Phái đoàn Phật giáo ngoại đuối đến chiêm bái. Trong suốt 
thời kỳ hội nghị họp tại Colombo mỗi phái đoàn được trú ở 
một gia đình Phật giáo Tích Lan. Các đại biểu Tăng trú ở các 


chùa riêng. Phái đoàn Phật giáo Việt Nam vì không hiểu tiếng 
Anh, cần phải có ông PHẠM CHỮ là nhân viên Bộ Ngoại 
Giao đi với tôi về nhiệm vụ thông ngôn ở chung cho tôi tiện 
việc giao thiệp. Vì thế ban tổ chức để Phái đoàn Phật giáo 
Việt Nam cùng trú ở nhà ông RAJAHEWA là Bộ trưởng Bộ 
Thương Mại trong chính phủ Tích Lan, lại là phó Hội Đại Bồ 
Đề Tích Lan. 

May tôi ở nhà này nên đã khảo sát được nhiều công việc 
Phật của Hội Maha Bồ Đề Tích Lan, nhất là dây liên lạc giữa 
Hội ta và Hội Maha Bồ Đề Tích Lan đã được thắt chặt. 

Có thể nói sự đón tiếp các Đại biểu Phật giáo ngoại quốc 
của ban chiêu tập thật là chu đáo, lòng quý khách của dân 
Tích Lan đã nổi tiếng từ xưa, nay chúng tôi đã được trông 
thấy tận nơi. Từ Thủ tướng Tích Lan cho đến người dân 
nghèo, ai ai cũng tỏ ra tắm tình nồng hậu đối với các Đại biểu 
Phật giáo. Những ngày các Phái đoàn đi chiêm bái các nơi ở 
hai tỉnh đường xa có tới 600 cây số một lượt thế mà trên dọc 
đường nhiều nơi căng không biết bao nhiêu biểu ngữ với rợp 
đường những Quốc kỳ Tích Lan và cờ hiệu Phật giáo mầu ngũ 
sắc. Tình hình hoan nghênh Hội Phật giáo thế giới này và hết 
sức giúp đỡ các Đại biểu về mọi phương diện. 

Buỗi lễ tuyên thệ 

Trước ngày khai mạc Hội nghị Phật giáo thế giới, có một 
lễ tuyên thệ ở ngôi chùa “PHẬT SỈ” tức chùa thờ Răng của 
Đức Phật Thích Ca. Chùa này cách với Colombo 150 cây số, 
sáng sớm ngày 25, tất cả các Phái đoàn Phật giáo với hàng 
vạn giáo hữu đi ô tô từ Colombo đến cùng với chư Tăng, thiện 
tín tòan tỉnh Kandy cử hành lễ tuyên thệ. Bằng một quyết nghị 
đọc trước Tam bảo, kế đến các Trưởng phái đoàn ai nấy đều 
phải có máy điều phát nguyện riêng, cùng đọc trước Tam bảo 
và giữa đại chúng. 





Buồi khai mạc đầu tiên 5 giờ 26 phút, tại trụ sở cộng cộng to 
nhất của thủ đô Tích Lan được cử lễ khai mạc, thủ tướng Tích 
Lan chủ toạ, Ngài thân đọc diễn văn đón chào các Đại biểu 
Phật giáo thế giới. 

Tuy rằng thế, Chính phủ Tích Lan hết sức tránh sự can 
thiệp vào công việc chính của cuộc hội nghị này, không bao 
giờ thấy có một Đại biểu ở trong các cuộc bàn cãi. Xem thế 
đủ biết từ Chính phủ cho đến dân Tích Lan đều có cảm tình 
tốt đẹp đối với các nước có Phật giáo rất sâu xa. 

26 đoàn Đại biểu của các nước có Phật giáo cử đến dự Hội 
nghị này, thêm vào số Đại biểu chính thức, còn có các Đại 
biểu bán chính thức, phần nhiều là các nhà vì hâm mộ Phật 
giáo tự xuất tiền đến dự. 

Tuy vậy trong các việc tranh luân, chỉ có các Đại biểu 
chính thức mới có thẩm quyên. Các Phái đoàn Phật giáo đi dự 
Hội nghị này, mỗi đoàn trung bình từ 6 đến § người. Phái 
đoàn Phật giáo Việt Nam ít nhất, vì chỉ có 3 người. 

Riêng các nước mà Phật giáo được tôn làm quốc giáo như 
Xiêm La, Diễn Điện, Tích Lan, Bhutan, Tây Tạng, họ rất chú 
ý đến cuộc hội nghị Phật giáo thế giới này, cử nhiều nhân tài 
đến dự. Cầm đầu Phái đoàn Phật giáo Diến Điện là một nhà 
luật học trứ danh, đã dự một phần quan trọng về việc thảo 
hiến pháp Diễn Điện. Cầm đầu Phái đoàn Phật giáo Xiêm La 
là một Bộ trưởng Thương Mại, Hòang gia Xiêm còn cử thêm 
một Công chúa đến thay mặt. 

Đại biểu Xiêm La, Tích Lan, Diễn Điện đoàn kết thành 
một khối, được coi như có lực lượng hơn hết ở hội nghị. Phái 
đoàn Phật giáo ở các nước Âu châu hầu như bị yếu thế trong 
các cuộc bàn cãi. 

Một điều nữa cần nhắc đến, sáng 27 bắt đầu khai mạc Hội 
nghị chính thức tại trụ sở Thanh niên Phật giáo. Ban tổ chức 
tự cử lấy Chủ tịch, Thư ký buổi họp chứ không do Hội nghị 
cử, mà Hội nghị cũng yên lặng không ai phản đối. Không 


những thế, các Đại biểu cứ thi nhau tường trình về tình hình 
Phật giáo của xứ sở mình cho công chúng biết. Kỳ thực có ai 
được cử ra để phán đoán các tờ trình ấy đâu? Phái đoàn Phật 
giáo Việt Nam thấy Hội nghị thiếu tổ chức, đã hai lần sẽ lời 
yêu cầu ban tổ chức sửa lại chương trình nghị sự, nhưng 
không công hiệu. Ban tổ chức có cho tôi biết rằng: “Phần 
nhiều các Phái đoàn muốn nói cả”. Ban tô chức cũng có vài 
lần mời Phái đoàn Việt Nam tường trình, Tôi trả lời: Chủ tịch 
Hội nghị không do chúng tôi công cứ ra thì chúng tôi tường 
trình với ai? Vả lại có một trăm đại biểu đến dự mà mỗi Đại 
biểu tường trình hết độ một giờ thì còn thời gian đâu mà bàn 
cãi vào mục đích chính. Chúng tôi đã phải cùng các đại biểu 
phát thệ trước đẳng Từ bi cao cả đề phụng sự tôn chủ, để lập 
Hội Phật giáo thế giới. Huống hỗ còn một vấn đê quan trọng 
nữa, là những phương tiện thực té để giúp đỡ cho các Phật tử 
thể giới và để giải quyết vấn đề quan hệ của nhân sinh, nó là 
một điều then chốt của các cuộc Hội nghị này. Chúng tôi từ 
mấy ngàn dậm đến đây để chơi w? Dân Việt Nam chúng tôi 
đương lầm than đau khổ, chúng tôi không được phép đi chơi, 
thật ra lòng vì Phật giáo thế giới của ban chiêu tập các Ngài 
quý báu không kế xiết được, chỉ vì thiếu kinh nghiệm nên các 
Ngài đã vô tình đưa Hội nghị đi vào con đường úng tắc, 
không có tổ chức. Đáng lẽ ra, trước khi khai mạc Hội nghị lân 
đâu tiên, ban tô chức các Ngài sẽ tuyên bố chỉ giữ thường vụ 
để ứng tiếp các Phái đoàn, các Phật tử, còn phải để Đại hội 
nghị cử lấy Chủ tịch, Thư ký ra điều khiển, sẽ cùng định 
chương trình nghị sự. Kế đến bầu các tiểu ban chuyên môn để 
nghiên cứu các vấn đề rôi mới đến các Phái đoàn tường trình 
xong thì các tiểu ban nghiên cứu cũng xong, sẽ đem ra Đại 
hội nghị bàn cãi để duyệt y. Đằng này ban tổ chức các Ngài 
không thế, các Ngài tự cử người ra điều khiển Hội nghị, để 
các Trưởng phái đoàn trình bày đã đến hai ngày rồi mà trờng 
trình chưa hết, các tiểu ban chưa bấu. Ngày mai 28/5 chủ 


nhật nghỉ, lại kế luôn đến bốn ngày đi chiêm bái, khi về còn 
hai ngày nữa, sao kịp? 

Các báo Tích Lan đem câu hỏi tôi nói đó công bó, thành 
ra dư luận sôi nôi. Lại được thêm các Đại biêu Hội Đại Bô Đê 
An Độ, Anh, Mỹ, Pháp, Tích Lan ủng hộ nhiệt liệt, ban tô 
chức và cả hội nghị đêu đôi thái độ, vê cuôi buôi họp chiêu là 
bâu luôn Š tiêu ban, Đại hội nghị còn vừa đi chiêm bái vừa 
hiệp nhau từng ban một nghiên cứu săn sàng, đê đem về Hội 
nghị bàn cãi và duyệt y. Năm tiêu bang nghiên cứu được 
thành lập: 

1/ Tiểu ban dự thảo Hiến chương và Điều lệ Hội Phật giáo 
thê giới. 

2/ Tiểu ban “Thống nhất?” và “Đoàn kết?” có nhiệm vụ 
nghiên cứu những phương pháp đê thực hiện sự đoàn kêt giữa 
các Phật tử thê giới. 

3/ Tiêu ban báo chí tuyên truyền có nhiệm vụ nghiên cứu 
những phương pháp tuyên truyên đạo Phật. 

4/ Tiêu ban “Xã hội” có nhiệm vụ nghiên cứu về Phật giáo 
tham dự các công việc xã hội. 

5/ Tiểu ban “Truyền giáo” nghiên cứu cách tổ chức các 
Phật tử thế giới đi truyền bá đạo Phật trên khắp hòan cầu. 

Tiểu ban thảo Hiến chương cho Hội Phật giáo thế giới. 

Tiểu ban này do vị Trưởng Phái đoàn Phật Giáo Diễn 
Điện làm chủ tịch cùng với Phái đoàn Phật giáo Việt Nam, 
Ong PHẠM CHỮ được tôi ủy nhiệm với các điêu đại cương 
về “Nguyên tắc” và “Hệ thông” tôi đã thảo sẵn để đem ra 
cùng ban này khởi thảo Hiên chương. Hiên chương thảo xong, 
đem ra trình Hội nghị bàn cãi và sửa đôi trong ba buôi họp. 

Nhưng những điều chính trong Hiến chương do tiểu ban 
thảo ra đã được tòan thê Hội nghị duyệt y. 





Phái đoàn Phật giáo Việt Nam có thê tự hào rằng: Đã đứng 
đầu phản đối Ban tổ chức lẫn Hội nghị đi sai nguyên tắc, trái 
lại vẫn được Hội nghị mời vào dự ban thảo Hiến chương và 
Điều lệ, tức là dự một phần quan trọng trong việc thảo Hiến 
chương này. Còn các ban dự thảo của bốn tiểu ban kể trên 
cũng được đưa ra bàn cãi và duyệt y. Khi in xong đều gửi đến 
các nước có Đại biểu đến họp. 


Việc bầu Đại biểu Phật giáo thế giới. 


Theo như trong Hiến chương, một đại Hội đồng Phật giáo 
thế giới trong đó mỗi nước có một Đại biểu, sẽ có quyền tối 
cao trong các công việc của Hội Phật giáo thế giới ủy nhiệm 
thi hành trong Phật giáo xứ sở mình và Đại Hội đồng bầu 
ngay một Chủ tịch, một Tổng thư ký, năm Phó thư ký và một 
Thủ quỹ, để bắt tay vào làm việc Hội Phật giáo thế giới ở 
ngay nơi thành lập. 

Đây là một đề nghị riêng của tôi về việc đặt trụ sở và bầu 
ban Tổng Trị Sự với cử Đại biểu . 

ĐẶT TRỤ SỞ. - Vì xứ Tích Lan có một bầu không khí 
quang đãng, êm đêm rất thuận tiện cho Phật giáo thế ĐIỚI, VÌ 
Phật giáo chính thức làm quốc giáo của Tích Lan. Vậy thì trụ 
sở của Hội Phật Giáo Thế Giới tạm thời hãy đặt ở Tích Lan. 

BẦU BAN TỎNG TRỊ SỰ. - Vì các Phật tử Tích Lan đã 
có công lớn trong việc chiêu tập hội nghị Phật giáo thế ĐIỚI, 
vậy thì ba chức quan trọng như Chủ tịch, Tổng thư ký và Thủ 
quỹ, khoá đầu đều phải để người Tích Lan đảm nhận, có thế 
mới liên lạc mật thiết được với nhau trong mọi công việc. 

CỬ ĐẠI BIẾÊU. - Mỗi phái đoàn Phật giáo chính thức 
được cử đến dự Hội nghị, sẽ cử lấy một vị làm Đại biểu trong 
Đại Hội đồng Phật giáo thế giới. Sau khi cử xong, sẽ đệ trình 
danh sách lên ban Tổng trị sự. 

Đề nghị này của tôi được phần đông các Phái đoàn Phật 
giáo thế giới tán thành và Hội nghị đã áp dụng thi hành. Cho 
nên đến khi bầu ba nhân vật của Phật giáo Tích Lan làm Chủ 


tịch, Tổng thư ký và Thủ quỹ ra đảm nhiêm công việc của Hội 
Phật giáo thế giới, đều được tòan thê hội nghị hoan hô chuẩn 
nhận. 

Lại còn phải nhắc đến thành phần của Việt, Mên, Lào cử 
Đại biểu vào dự Đại hội đồng Phật giáo thế giới. 

Theo Hiến chương mỗi nước Phật giáo chỉ được cử một 
Đại biểu vào Đại Hội đồng Phật giáo thế giới. Vì thế mà Hội 
nghị Phật giáo thế giới họp tại Colombo, Ấn Độ có đến 4 Phái 
đoàn Trung hoa cũng có 3 Phái đoàn, cũng được cử có một 
Đại biểu. 

Tiểu ban “Thống nhất” đề nghị Việt, Mên, Lào cũng chỉ 
được có một Đại biểu, để đại diện cho Phật giáo Liên bang 
Đông Dương. Đề nghị ấy được Đại hội nghị chuẩn y. Hai Phái 
đoàn Mên, Lào yên lặng. 

Phái đoàn Phật giáo Việt Nam do tôi ủy ông PHẠM CHỮ, 
lên tiếng rằng: Mỗi nước có Phật giáo được cử một Đại biểu 
là phải. Việt Nam là một nước độc lập, không phải là một 
nước Liêng bang Đông Dương, Phái đoàn Phật giáo Việt Nam 
theo HIến chương có quyền cử một Đại biểu đại điện cho Phật 
giáo Việt Nam vào Đại hội đồng Phật giáo thế ĐIỚI. 


Lời yêu cầu của Việt Nam cũng đã được một số Trưởng 
Phái đoàn hưởng ứng nhưng vẫn bị thiểu số, những lời bàn đi 
bàn lại cũng đã sôi nổi, mà vẫn chưa giải quyết xong. Ông 
PHẠM CHỮ theo ý tôi ra trả lời quyết liệt rằng: Quốc gia 
Việt Nam đã được độc lập, vậy thì Phật giáo Việt Nam phải 
được cử riêng một Đại biêu, nêu không được như lời yêu câu, 
Phái đoàn chúng tôi xin rút lui, vì răng 18 triệu dân VIệt Nam 
theo Phật giáo không bao giờ chịu liệt Việt Nam vào Liên 
bang Đông Dương. 

Mấy câu cương quyết đó, đã chuyên được Đại Hội nghị 
đều tán thành, để Phái đoàn Việt Nam được cử riêng một Đại 
biểu vào Đại hội đồng Phật giáo thế giới. Tôi nhân danh 


Trưởng Phái đoàn Phật giáo Việt Nam ra đảm nhiệm Đại biểu 
Phật giáo Việt Nam trong Đại hội đông Phật giáo thê giới. 

Nhưng tôi còn ngỏ ý nếu sau này Phật giáo Việt Nam cử 
được Đại biêu xứng đáng hơn tôi, thì tôi xin nhường, Đại hội 
nghị chuân y. 

Những nỗi khó khăn mà Phái đoàn Phật giáo của 
chúng tôi đã vượt qua. 

1./ Hội nghị bàn cãi bằng tiếng Anh, mà tôi không biết 
một tiêng Anh nảo. 

2./ Phái đoàn ít người quá, ngoài ông PHẠM CHỮ ra, 
trong phái đoàn không còn aI g1úp tôi. 

3./ Phải thảo Hiến chương và Điều lệ cho tô chức Phật 
giáo thê giới mà qua không có săn một tài liệu nào cả. 

4./ Phải đối phó với nhiều vấn đề gây go như bị liệt vào 
liên bang Đông Dương. 

5./ Đưa Hội nghị ra khỏi con đường úng tắc. 

Những phương châm giải thoát các nỗi khó khăn. 

1./ Tôi đã đặt đường gây thiện cảm sang Tích Lan, từ ngót 
một tháng trước băng cách nhờ ông Thư ký Hội Đại Bô Đê 
An gởi bản đê nghị với Phật giáo thê giới cho ban tô chức 
xem trước và có kèm cả thư của Hội Đại Bô Đê An Độ giới 
thiệu với các cơ quan Phật giáo Tích Lan nữa. Vì thê cho nên 
khi chúng tôi đên Tích Lan, được ưu đãi đặc biệt, và khi phản 
đôi ban tô chức mà ban tô chức vân thân mật. 

2./ Ý hiệp tâm đầu với nhiều Đại biểu, nhưng mật thiết 
nhât là Phái đoàn Hội Đại Bô Đề An Độ, Hội Đại Bô Đê Tích 
Lan, Phái đoàn Pháp và Diên Điện. 

3./ Tôi còn nhờ có chút kinh nghiệm, nên giữ vững được 
lập trường chăc chăn, cũng như thái độ cương quyết. 

4./ Ông PHẠM CHỮ là thông ngôn của phái đoàn, mặc 
dâu còn ít tuôi, nhưng ông đã tỏ ra rât thông thạo tiêng Anh, 
lại linh hoạt về ngoại giao, nên gây được nhiêu cảm tình với 


người ngoại quốc, nhất là ông lại tâm đầu ý hiệp với tôi trong 
nhiều công việc. 

5. Được ông RAJAHEWAVITARNE là Phó Hội Bồ Đề 
Tích Lan làm cố vấn cho tÔI, nhất là lại được bà 
RAJAHEWAVITARNE hết sức săn sóc đến sự ăn uống của 
tôi để giữ sức khỏe. 

Hội nghị đã vượt qua những nổi khó khăn và sau lại đạt 
được những kết quả là vì: 

a) Bên ngoài có báo chí Tích Lan đem các lời phản đối 
Hội nghị của Phái đoàn Việt Nam và Hawal gây dư luận. 

b) Bên trong ban tổ chức cũng như các Phái đoàn đọc báo 
biết dư luân không hay, liền thay đổi thái độ. Lại có thêm lực 
lượng của Phái đoàn An Độ, Tích Lan, Anh, Mỹ, Pháp đề 
nghị, Phái đoàn Việt Nam lại lên tiếng yêu cầu đổi chương 
trình hội họp. 


c) Trưởng Phái đoàn Diễn Điện với tôi, tuy không bàn 
định gì với nhau trước, nhưng vì đều quan tâm vê vần đề giải 
cứu Đại Hội nghị ra khỏi con đường úng tắc sẽ lại tiễn đến kết 
quả, nên hai chúng tôi đều đã thảo sẵn các điều đại cương về 
Hiến chương và Điều lệ, cho nên đến khi hai chúng tôi với 
Đại biểu Ấn Độ được cử vào Tiểu ban dự thảo Hiến chương 
và Điều lệ chỉ phải họp nhau đề trao đổi ý kiến có một vài 
buổi là đã có Hiến chương với đại cương của Điều lệ mang ra 
cho Đại Hội nghị bàn cãi. Mặc dầu đã có tới ba buổi bàn cãi 
sửa đổi, nhưng cũng chỉ sửa đổi về chỉ tiết là được duyệt y; cả 
đến bốn Tiểu ban khác cũng có gắng làm việc cả những ngày 
đi chiêm bái, nên các vấn đề then chốt đều được giải quyết 
xong cả. 

Hội nghị Phật giáo thế giới họp tại Colombo đã thu được 
những kết quả tốt đẹp: 

1./ Các Trưởng Phái đoàn của 26 nước đã cùng nhau làm 
lễ tuyên thệ với bản quyết nghị đọc trước Tam bảo để cầu 


Đức Từ bi chứng minh và biểu đương tỉnh thần thống nhất với 
lực lượng đoàn kết. 

2./ Đại Hội nghị đã duyệt y bản Hiến chương và các đại 
cương cho Điều lệ, tức là đã đặt nền móng chắc chắn cho Hội 
Phật giáo thành lập. 

3./ Hội Phật giáo thế giới đã có một ban Tổng Trị Sự với 
26 Đại biêu của các nước Phật giáo trên khắp hòan câu, đêu 
phải phụng sự chung một tôn chỉ, thực hiện tỉnh thần Phật 
giáo trên khắp thế giới, giải quyết vấn đề quan trọng của nhân 
sinh. 


KÍNH TẶNG THƯỢNG TỌA TÓ LIÊN 
TRƯỞNG PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM 
Quốc tế Cao Tăng hội họp bàn, 

Hiện chương Phật giáo đề tuyên dương. 
Tiêng chuông Đại Việt còn ngân mãi, 
Hỏi khách SáyLăng vận chuyên vang. 
Ví đạo Từ bi mà tiên phát, 
Thì rấy tục lụy phải tiêu tan. 
Người đời nêu giác chân như tính, 
Cực lạc tưng bừng cõi thê gian. 
VŨ PHƯỢNG MINH 


Muốn cứu đời qua bước hiểm sâu, 

Thuyên tu, xe pháp, phải đương đâu; 

Nhẹ thân tỉnh giác hôi chuông nguyện, 

Thám vẻ từ bi chiếc áo nâu. 

Du lịch bước bay trời bốn cối, 

Tao phùng vai gánh hội năm châu. 

Mong sao Quán Sứ đi về tiện. - 

Mà được thừa nhan hỏi đạo máu. 

Quân Phương Thượng, Hải Hậu, Nam Định 
Ngày I-I-1951 
Nhàn Vân Đình: TRÀN DUY VÔN 

đốn phụng 


Mục Lục 


[<2] V7 HOT xe2x82xaxsgdelesblgjsvisletBsuisbaesdabs 4 iysrvaf l 
2.— TỪ BÁC VÀO NAM ĐỀ VẠCH RÕ NHIỆM VỤ................. l 
3:=TU NAMIĐEN LAN TU cá na 0601808 066g 8000skulieisáe l 
4. - HỘI PHẬT GIÁO ẤN ĐỘ ĐÓI VỚI PHÁI ĐOÀN PHẬT 
HA AT: NCT NỈ say t0ax( tan s00ss080100xe 00x81 ket: l 
5. CHIÊM BÁI XÁ LỢI HAI VỊ THÁNH TĂNG....................... l 
6. —- NGÀI THỦ HIẾN BENGALE HỎI VẼ PHẬT GIÁO VÀ 
CHÍNH TRỊ VIỆT NAM...........................----- 22<cEcE 2x22 EcEEEerrrrkered l 
7. CƯ SĨ BARUA CHO BIẾT VẼ TÌNH HÌNH PHẬT GIÁO ÁN 
Thanh ni te 6 00ha 60s 2i ssende 3 
§.— MỘT VỊ ĐẠI ĐỨC HỎI VẺ PHẬT GIÁO VIỆT NAM.......... 6 
9. CHIÊM BÁI BÒ ĐỀ TRÀNG................................---5c7-cccccccee 11 
l0+/GTITDNIID AT OIC UY TT cố seatauaelabin6xdorðenGDaskoansdbái 20 
11:~ CHIẾM BÀI SÓNG TÂM... các tác bu 060002 c4ev cac 30 
12.— CHIẾM BẠT THỨU LĨNH:::c:c.:32622-022222020000 020A a4 36 
3= THẤM SUGI NÓNG § bo auaGaueeadusesEbuiab sub 42 
14. — CẢM TƯỞNG CỦA KÝ GIẢ ĐÔI VỚI CÁC NƠI PHẬT 
TÌC TT keo si 00602008511 1ã084a0du60000x69l06A.s8lfec40i ailstncusi 44 
14. — CẢM TƯỞNG CỦA KÝ GIẢ ĐÔI VỚI CÁC NƠI PHẬT 
s57... ẽ nh. .ẽẽẽ 45 
15. - DIỄN GIẢNG TẠI CHÙA HỘI PHẬT GIÁO ĐẠI BỎ ĐẼ. 
AI HN H CN TC HƠUNG VD THƠ NT N6 48 
1ó.— CUỘC GẶP GỠ NHÀ TRƯỞNG GIÁ BIRLA.................. 57 
17. PHÁI ĐOÀN PHẬT GIÁO VIỆT NAM YÉT KIÊN BÁC SỸ 
“PRASAD” TÔNG THỐNG ẤN ĐỘ..........................-- 2-52 ©c+cscccsred 63 
1.— DỰ HỘI NGHỊ PHẬT GIÁO THÊ GIỚI.........................-- --5- 3 
2.— NÊN NÉP CỦA MỘT GIA ĐÌNH PHẬT GIÁO.................... 5 


3.— LÒNG YÊU QUÝ KHÁCH NGỌAI QUỐC CỦA ÔNG K-T 
XIMIATCASEIKERAzotsilesitallcilsaestsaobiNltbal/Aá01yasssusa 7 


4. - LÊ TUYÊN THỆ THÀNH LẬP HỘI PHẬT GIÁO THÊ GIỚI 





D0907 0 0x2 eccng22a0190522518z0cabtc xveLdajsiea oefonebv se tua 9 
5= BẢN, TUY EM TT 210x060 16016 k i0 80016ã< 000060646 6axts II 
6. - QUANG CẢNH BUỔI LỄ KHAI MẠC: HỘI NGHỊ PHẬT 
€JŸ..£ tWziz7£¡i9)0 7... ẻẽố 15 
7.— LỜI TUYÊN BÓ VÀ DIÊN VĂN CỦA KÝ GIẢ................. 19 
8. - KÉ LƯỢC QUA SỰ HOẠT ĐÔNG CỦA CÁC PHÁI ĐOÀN 
EHTG12)055226 tri cuối 2260622202 422351006 22516 3o TẾ y2 s04 215 40.0001/2/016Ẻ 26 
9, — KẺ RIÊNG BIỆT VẺ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁI ĐOÀN 
PHẬT GIÁO VIỆT NAM.......................-- ¿sẻ +E+ESESEEEEekekekeserereree 36 
10.— THANH NIÊN PHẬT GIÁO TÍCH LAN CÚNG TRAI...... 4l 
11.— HAI CHA CON ÔNG GIÀ CÙNG QUỲ TỤNG KINH BÊN 
9.40198000915118. USSTĐ ẺUnn nẽ.nố ố VN ố h6 cv 46 
12. - TINH THÂN TRỌNG TĂNG CỦA DÂN PHÓ NIVENAKA 
..ốốẺ vẽ ếẽhẽ rẽ ẽẺẽẽẽẽẽẽ sẽ 48 
13.— CON PHẬT UỐNG NƯỚC, PHẬT SẼ TRẢ TIÊN............ 49 
14.- NGƯỜI CẢNH BINH CÓ LÒNG...................-----cscscs+scse2 51 


15.— TỈNH GANDESEPURA VỚI PHẬT GIÁO TÍCH LAN.... 53 
15.— TỈNH GANDESEPURA VỚI PHẬT GIÁO TÍCH LAN.... 54 
16.— MỘT TỎ CHỨC GIÚP KHÁNH HÀNH HƯƠNG CÓ ĐÀY 





Ý NGHĨA CỦA NHÂN DÂN TÍCH LAN....................--- --s¿ se: 63 
16. MỘT TÔ CHỨC GIÚP KHÁNH HÀNH HƯƠNG CÓ ĐÂY 
Ý NGHĨA CỦA NHÂN DÂN TÍCH LAN..................---- - se +: 64 
17.— ĐI CHIÊM BÁI CHÙA RĂNG PHẬTT........................- - - 5: 67 
18. - TINH THÂN HỌAT ĐỘNG CỦA HỘI ĐẠI BÒ ĐÈ TÍCH 
LOẠN vá 25 h2 itg32g9/á09581ố6 san) 1ia//89)53008024ã82508/2A00418000a 225601 7] 


19. KÉT QUÁ VÀ TÌNH HÌNH TÔNG QUÁT CỦA HỘI NGHỊ 
PHTT GIÁO 1 TE GD I0 10x86 6s 6e2Aenkefvookdces 71 


